AID 


SỐ TAY 
VỀ HỆ THỐNG BIẢI QUYẾT 
TRANH CHẤP CỦA WT0 


Dịch từ nguyên bản tiêng Anh 
BẠCH QUỐC AN 
PHAM HÙNG 
LÊ THANH LÂM 


Hiệu đính 
NGUYÊN KHÁNH NGỌC 
BÙI HUY SƠN 


Cuốn sách do Nhà xuất bản Trường đại học Cambridge 
ấn hành 


Nhà xuất bản Trường đại học Cambridge 
The Edinburgh Building, Cambridge CB2 2RU, UK 
40 West 20th Street, New York, NY 10011 - 4211, USA 
477 Wuliamstown Road, Port Melbourne, VIC 3207, Australia 
Ruiz de Alarcon 13, 28014 Madrid, Spain 
Dock House, The Waterfron, Cape Town 8001, South Africa 


Bản quyền: Tổ chức Thương mại thế giới 
http:/www.cambridge.org 


Xuất bản làn đầu tiên năm 2004 
Ia tại Nhà in Trường đại học Cambridge 


ỦY BẠN QUỐC GIA VỀ HỢP TÁC KINH TẾ QUỐC TẾ 


SỐ TAY 
VỀ HỆ THỐNG BIẢI QUYẾT 
TRANH CHẤP CỦA WT0 


HÀ NỘI - 2006 


Chỉ đạo biên soạn 
LƯƠNG VĂN TỰ 
Tổng thư ký Ủy ban quốc gia về Hợp tác Kinh tế quốc tế 
Thư trưởng Bộ Thương mại 


Biên soạn cờ tổ chức bản thảo 
TRẤN TRUNG THỤC 
NGUYÊN THÚY HẠNH 


Lời giới thiệu 


Nhằm đáp ứng nhu cầu nghiên cứu về hệ thông giải quyết 
tranh chấp của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) để vận dụng 
trong thực hiện xử lý các tranh chấp thương mại khi Việt Nam 
là thành viên của tổ chức này cũng như trong việc đàm phán về 
hệ thống giải quyết tranh chấp của Hiệp hội các quốc gia Đông 
Nam Á (ASEAN) và xây dựng các hệ thống giải quyết tranh chấp 
có hiệu quả trong khuôn khổ thực hiện các khu vực mậu địch tự 
do giữa ASEAN và các đối tác Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, 
Ấn Độ, ÔxtrâyHia, Niu Dilân..., Văn phòng Uỷ ban quấc gia về 
Hợp tác Kinh tế quốc tế đã tổ chức dịch từ nguyên bản tiếng Anh 
cuôn “Sổ tay oề hệ thông giải quyết tranh chấp của WTO” 
(A Handbook on the WTO Dispute Setflement System) do 
Ban Thư ký WTO biên soạn và xuất bản năm 2004. Ngoài phần 
giới thiệu và phân tích về hệ thống giải quyết tranh chấp của 
WTO, trong cuốn số tay này còn trích dẫn nguyên văn các nội 
dung liên quan đến hệ thống giải quyết tranh chấp trong các văn 
bản pháp lý của WTO. 

Do các vấn đề liên quan đến giải quyết tranh chấp khá phức 
tạp và vẫn đang trong quá trình được WTO tiếp tục hoàn thiện, 
việc hiểu và dịch cuốn sách này có thể còn có những sai sót, U# 
ban quốc gia về Hợp tác Kinh tế quốc tế rất hoan nghênh những 
ý kiến đóng góp cho bản địch cuốn sách. 


Uỷ ban quốc gia về Hợp tác Kinh tế quốc tế xin chân thành 
cảm ơn Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam, Cơ quan ADETEPF tại 
Việt Nam đã hỗ trợ và hợp tác việc biên dịch cuốn sách này. 


PHÓ CHỦ TỊCH ỦY BAN QUỐC GIA VỀ 
HỢP TÁC KINH TÊ QUÔC TẾ 
BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI 


TRƯƠNG ĐÌNH TUYẾN 


Lời tựa 


Cơ quan Phát triển Quốc tế của Hoa Kỳ (USAID), qua Dự 
án STAR - Việt Nam, đã và đang hỗ trợ Việt Nam thực hiện 
các cải cách toàn diện về thể chế và luật pháp từ năm 2001 
nhằm giúp Việt Nam đáp ứng yêu cầu của quá trình hội nhập 
và tham gia đầy đủ vào hệ thống thương mại toàn cầu'. 
USAID rất vinh dự được phối hợp với Uỷ ban Quốc gia về Hợp 
tác Kính tế Quốc tế trong việc tái bản ấn phẩm rất có giá trị 
này. Đây là bản dịch của một trong những tài liệu tham khảo 
phố biến nhất của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO). Ấn 
phẩm được tái bản vào thời điểm Việt Nam kết thúc quá trình 
đàm phán gia nhập WTO và đang chuẩn bị phê duyệt Nghị 
định Thư gia nhập WTO. 


Việc gia nhập WTO sẽ đem lại cho Việt Nam nhiều cơ hội 
và cả những thách thức. Thách thức đầu tiên đối với các nhà 
lãnh đạo, các doanh nghiệp và người dân Việt Nam là hiểu rõ 
các nguyên tắc cơ bản của WTO cũng như việc áp dụng chúng 
trên thực tế. Do vậy, cuốn sách này sẽ góp phần cung cấp 


1. STAR - Vietnam là Dự án hỗ trợ kỹ thuật do USDID tài trợ giúp 
Việt Nam thực thi Hiệp định Thương mại Song phương Việt Nam - Hoa 
y và gia nhập WTO. Dự án STAR là dự án hoạt động trên cơ sở nhu 
cầu của đối tác. STAR được giám sát bởi Ban Chỉ đạo của Chính phủ do 
một Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ làm Trưởng ban và được 
phân công hỗ trợ kỹ thuật cho 47 cơ quan Nhà nước. 


thông tin liên quan đến WTO cho các nhà hoạch định chính 
sách về hội nhập kinh tế thương mại nhằm đưa ra các chính 
sách phù hợp nhất cho Việt Nam. Cuốn sách còn góp phần 
cung cấp thông tin cho quá trình thảo luận trên toàn quốc và 
tại Quốc hội về việc phê duyệt Nghị định Thư gia nhập WTO. 
Việc tái bản cuốn sách này và các ấn phẩm liên quan khác là 
một phần trong chương trình hỗ trợ toàn điện mà Dự án 
STAR - Việt Nam và USAID giành cho Chính phủ và Quốc hội 
trong việc xây dựng và hoàn thiện hệ thông pháp luật để đáp 
ứng yêu cầu của hội nhập kinh tế quốc tế. 

Nhân cơ hội này, chúng tôi xin chúc mừng Việt Nam, đặc 
biệt là Đoàn đàm phán, đã hoàn tất quá trình đàm phán gia 
nhập WTO và hy vọng sẽ tiếp tục cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho 
Việt Nam trong việc thực hiện thành công WTO. Cuối cùng, 
chúng tôi xin chân thành cám ơn Dự án Hợp tác Việt - Pháp 
"Hỗ trợ Việt Nam Hội nhập Kinh tế Quốc tế" ADETEE đã hỗ 
trợ trong việc biên dịch và xuất bản lần đầu các tài liệu này, 


Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2006 
DENNIS ZVINAKIS STEVE PARKER 
Trưởng đại diện của Giám đốc Dự án 
USAID - Việt Nam STAR - VIỆT NAM 


Mục lục 


Giới thiệu về cuốn sổ tay .......... . "ốc 11 
Các từ viết tắt ............. `... ....18 


Danh sách các vụ kiện trích dẫn trong cuốn sách ...15 


Giới thiệu về hệ thống giải quyết tranh chấp 


của WTO: gi gia số si Suy oa "...ẽ.. .25 
Tầm quan trọng của hệ thống giải quyết tranh chấp 

951.80 d b0 là SH SN "7... hố rẽ. 25 
Thỏa thuận về giải quyết tranh chấp ................... 25 
Chức năng, mục tiêu và những nét cơ bản của hệ thông 

giải quyết tranh chấp............................... 26 
Các bên tham gia vào hệ thông giải quyết tranh chấp...... 37 
Phạm vi về mặt nội dung của hệ thống giải quyết 

tranh ChẤp b2 c0 c6 t6 ề c0 ng sa a0 na và tụt tel4udlbib sóó 38 
Các thành viên là nước đang phát triển và hệ thống 

giải quyết tranh chấp ............................... 40 
Lịch sử phát triển của hệ thống giải quyết tranh chấp 

trong WTO............ St 0s12Ee1a/E: 2013876310786 vê ý 256,11 558 42 
Hệ thông giải quyết tranh chấp theo GATT 1947 và 

sự phát triển của hệ thống này ....................... 42 
Những thay đổi chủ yêu trong Vòng Urugoay............. 47 


MỤC LỤC H 


Các cơ quan của WTO liên quan tới quá "¬ 


giải quyết tranh chấp ..... Xi i24 45 a8" 4/4caoeie'ásss.sx v49 
Cơ quan giải quyết tranh chấp (DSB).................... 49 
Tổng giám đốc và Ban Thư ký WTO_.................... 53 
Ban Hội thẩm_...................................... 55 
Cơ quan Phúc thẩm.................................. 57 
qTO0g ĐẠI VIÊN: „2222222220675 5£ 24 809 tát ca a0 85 na s2 Ag 60 
CHUYỂN Đ l3 c2 12, 240 20v 2 008 q03 h0 giá kg váy By G d6 Su £ R3 V ba Và 61 
Quy tắc đạo đức nghề nghiệp .......................... 63 
Cơ sở pháp lý của một tranh chấp ................. - 65 


Các quy định pháp lý trong các hiệp định thương mại 

đa phương và DSU................................. 65 
Các loại đơn kiện và những lập luận cần có trong 

ŒATT1BĐÁ: ::.. 2222122122 060601 1 00A ga ©ecaitsSlyettad 67 
Các dạng tranh chấp trong các hiệp định đa phương khác 


về thương mại hàng HÓi., cố 4 c1 c2 2 2xx sa 20082 6es3 75 
Các dạng tranh chấp trong GATS_...................... 76 
Các dạng tranh chấp trong Hiệp định TRIPS............. #7 
Những tranh chấp về các điều từ I đến XVI trong 

Hiệp định WTO và DSU_............................ 78 


Đối tượng của một khiếu kiện - thẩm quyền của 
Ban Hội thẩm và Cơ quan Phúc thẩm ..............79 


Điều 1.1 trong DSU.................................. 79 
Hành động và không hành động: các hành vi có hiệu lực 
ràng buộc và không ràng buộc của các thành viên....... 80 


Chỉ có các biện pháp của chính phủ của các 


thành viên chăng?................................. 82 
Các biện pháp do các cơ quan khu vực hoặc địa phương 

của một thành viên thực hiện ........................ 83 
Khả năng phản đôi các quy định pháp luật “như vậy”...... 84 


g SỐ TAY VỀ HỆ THỐNG GIẢI QUYẾT TRANH CHẮP CỦA WTO 


Các bước trong giải quyết một vụ tranh › chấp 

thông thường của WTO_................ na 
Thai VÀThG s15 cà v2 80 biến ý 903 2 0664 6516 (a6 ng bà XếNG, 
Sơ đồ quy trình giải quyết tranh chấp .................. 
Giai đoạn hội thẩm ................................. 
Thông qua báo cáo của Ban Hội thẩm .................. 
Xem xét lại ở cấp phúc thẩm ......................... 
DSB thông qua các báo cáo........................... 
Việc thực thi của “bên thua kiện”...................... 
Không thực LNT: cói2246 02214355 v2 g2,2 5666 tổn ga Suêu 
Bồi tHƯỜN s24 6À basbáo 6s 94Ãtx2 6204 tsg ta v6 cày 
Các biện pháp đối kháng của các thành viên thắng kiện 

(đình chỉ các nghĩa vụ) ............................. 
Giám sát cho tới giai đoạn thực thi cuối cùng ........... 
Các thủ tục đặc biệt dành cho các khiếu kiện không 

vi phạm và khiếu kiện tình huống ................... 
Hiệu lực pháp lý các báo cáo của Ban Hội thẩm 

và Cơ quan Phúc thẩm và các khuyến nghị và 

phán quyết của DSB............................. 
Hiệu lực pháp lý trong bối cảnh một tranh chấp cụ thể... 
Tình trạng pháp lý của các báo cáo đã được thông qua 

và không được thông qua trong các vụ tranh chập khác .. 
Giải quyết tranh chấp không thông qua các Ban 

Hội thẩm và Cơ quan Phúc thẩm................. 
Các giải pháp giải quyết tranh chấp được chấp nhận chung .. 
Trọng tài theo Điều 25 của DSU_...................... 
Tham gia quy trình tố tụng giải quyết tranh chấp ... 
Các bên tranh chấp, bên thứ ba và nguyên tắc bảo mật..... 
1)ã1.diên,DhốP ý 2v v1c66s:4cs ti64:4 16 k:64,s,blaa lô oi 0034 S26 s 


Phúc trình của các bên có quan tâm (Amicus Curiae)..... 172 


Các vấn đề pháp lý phát sinh trong quá trình 


giải quyết tranh chấp trong WTO_......... ve sửa 176 
Quyền khởi kiện (Standing).......................... 176 
Khiếu nại và lý lẽ; lập luận riêng của Ban Hội thẩm...... 177 


Sự cần thiết của việc bên bị kiện viện dẫn đến các ngoại lệ ..178 


Tỉnh giản tài phán (Judicial Economy).................. 178 
Mức độ xem xét (Standard of Review) ................. 180 
Nghĩa vụ chứng mình ............................... 181 
Quyền tìm kiếm thông tin của Ban Hội thẩm............ 183 


Nội dung pháp luật trong nước là đôi tượng của tranh chấp . .184 


Các nước đang phát triển trong hệ thống giải quyết 


tranh chấp của WTO.......... ..ẽ .... 187 
Các nước thành viên đang phát triển trong hệ thống 

giải quyêt tranh chấp — lý thuyết và thực tiễn ......... 187 
Đôi xử đặc biệt và khác biệt .......................... 190 
Đánh giá hệ thống giải quyết tranh chấp của WTO: 

kêt quả đền nay ......... k6  ÄI4 0 23:nLer3. Si 8 sản ...e....197 
Số liệu thống kê của tám năm kinh nghiệm đầu tiên...... 187 
Đạt được mục tiêu?................................. 198 
Ưu điểm và nhược điểm.............................. 199 
Các cuộc đàm phán hiện nay ......................... 200 
Thông tin bổ sung ............... "`". ..201 
Chú giải thuật ngữ.................................. 201 
Thông tin và tài liệu trên trang mạng của WTO_......... 202 
Sách tham khảo ‹::: s3 66622 K6 D06 & 2558644 08g 3Ÿ 203 
Liên 0 lối NO týas¿ s62 1601 6x6s lá k3 0200 02 203 


N SỐ TAY VỀ HỆ THÔNG GIẢI QUYẾT TRANH CHẮP CỦA WTO 


Phụ lục: Văn kiện pháp lý............. 3016:2846 kệ s24 205 


Các điều khoản về tham vấn và giải quyết tranh chấp 


trong các hiệp định GATT 1994, GATS và TRIPS....... 205 
Thỏa thuận về các quy tắc và thủ tục điều chỉnh 

việc giải quyết tranh chấp (DSU)..................... 209 
Những thực tiền của DSB_........................... 250 
Ví dụ về Thủ tục làm việc của Ban Hội thẩm ............ 253 
Thủ tục làm việc của quá trình xét xử phúc thẩm ........ 258 
Thông báo của Tổng giám đốc về Điều 5 của DSU 

WT/DSB/25 ngày 17-7-2001......................... 287 
Quyết định năm 1966................................ 294 
Quyết định năm 1989................................ 297 


CÁC BƯỚC TRONG GIẢI QUYẾT MỘT VỤ TRANH „ 


Từ khi thành lập tháng 1-1995 đến nay đã có hơn 300 vụ 
tranh chấp đã được khởi kiện ra Tổ chức Thương mại thể giới 
(WTO) và các tranh chấp này đề cập tới rất nhiều lĩnh vực 
kinh tế. 

Hệ thống giải quyết tranh chấp của WTO chính là trụ cột của 
cơ chế thương mại đa phương ngày nay. Hệ thống này do các 
chính phủ thành viên lập ra trong thời gian Vòng Urugoay với 
niềm tin chắc chắn rằng việc thành lập một hệ thống có hiệu lực 
ràng buộc hơn và mạnh hơn để giải quyết các tranh chấp sẽ giúp 
bảo đảm cho các nguyên tắc thương mại đã được đàm phán một 
cách kỹ lưỡng trong WTO được tôn trọng và có hiệu lực. Một hệ 
thống, đôi khi được nhắc tới như là sự “đóng góp đặc biệt của 
WTO cho sự ổn định của kinh tế toàn cầu”, được xây dựng dựa 
trên hệ thông giải quyết tranh chấp trước kia của GATT cùng 
với những sự hoàn thiện đáng kế. THING bối cảnh đó, hệ thống 
này đã củng cố một cách đáng kể sự ốn định và tính dự báo 
trước của các quy tắc thương mại quốc tế vì lợi ích của doanh 
nghiệp, người nông dân, người lao động và người tiêu dùng trên 
toàn thể giới. 

Mục tiêu hàng đầu của tài liệu hướng dẫn này là nhằm giải 
thích về hệ thống giải quyết tranh chấp trong WTO cho những ai 
quan tâm, nhưng lại mới chỉ có chút ít hoặc chưa có hiểu biết gì 
về chức năng hoạt động của hệ thống này. Tuy nhiên, với nội 
dung đã được chỉ tiết hóa, tài liệu này cũng có thể được coi là 
cuốn “sổ tay” cho những người hành nghề hay công tác đã có kinh 


GIỚI THIỆU VỀ CUÔN SỐ TAY 


nghiệm trong lĩnh vực pháp luật của WTO. Cuốn sách giải thích 
về lịch sử phát triển của hệ thống hiện hành và trình bày các 
thực tiễn phát sinh trong quá trình vận hành hoạt động của hệ 
thông kể từ khi có hiệu lực ngày 1-1-1995. 

Xin trân trọng cảm ơn những chuyên gia làm việc tại Ban 
Pháp chế, Ban Thư ký của Cơ quan Phúc thẩm và Ban Thông 
tin của WTO , những người đã giúp đỡ chúng tôi trong việc 
nghiên cứu, soạn thảo, biên tập, đọc và thiết kế ấn phẩm này. 


BRUCE WILSON 

Luật sư trưởng 

Vụ Pháp ch 

Tổ chức Thương mại thê giới 
Tháng 11-2003 


SỐ TAY VỀ HỆ THỐNG GIẢI QUYẾT TRANH CHẮP CỦA WTO 


DSB Cơ quan Giải quyết tranh chấp 

DSU Thỏa thuận về các quy tắc và thủ tục điều chỉnh việc 
giải quyết tranh chấp (cũng được tham chiều đến như 
Thỏa thuận về giải quyêt tranh châp) 

GATS Hiệp định chung về thương mại dịch vụ 

GATT Hiệp định chung về thuế quan và thương mại 

SCM Trợ cấp và các biện pháp đối kháng 

SPS Các biện pháp kiểm dịch động thực vật 

TBT Các hàng rào kỹ thuật đối với thương mại 


TRIPS Các khía cạnh liên quan đến thương mại của quyền 
sở hữu trí tuệ 

WTO Tổ chức Thương mại thể giới 

Hiệp . Hiệp định Marrakesh thành lập Tổ chức Thương mại 

định — thế giới 

WTO 


CÁC TỪ VIẾT TẮT 


Danh sách các vụ kiện trích dẫn 
trong cuôn sách 


Tên tắt Tên đầy đủ của từng vụ và trích dẫn 
Áchentina - Báo cáo của Cơ quan Phúc thẩm, 
Giày dép (EC) Áchentina - Các biện pháp tự uê uề nhập 


khẩu giày dép, WT/DS12L/AB/R. thông 
qua ngày 12-1-2000, DSR 2000:1, 515 
Áchentina - Báo cáo của Ban Hội thẩm, Áchentina - 
Da sống uà da thuộc Các biện pháp tác động đến xuất khẩu da 
bò sống uà nhập khẩu da thuộc, 
WT/DSI155/R và bản hiệu chỉnh số 1, 
thông qua ngày 15-2-2001 


Áchentina - Da Phán quyết của trọng tài, Áchemina - 
sông uà da thuộc Các biện pháp tác động đễn xuất khẩu da 


bò uà nhập khẩu da thuộc - Trọng tài theo 
Điều 21.3(c) của DSU, WT/DS155/10, 31- 


8-2001 
Ôxtrâylia - Báo cáo của Ban Công tác, Trợ cấp uề 
Am.moni-sunfat Ammoni-sunfat của Ôxtrâylia, thông qua 


ngày 3-4-1950, BISD II/188 

Ôxtraylia - Cá hồi Báo cáo của Cơ quan Phúc thẩm, 
Ôxtrâylia - Các biên pháp tác động đến 
nhập khẩu cá hồi, WT/DS18/AB/R, thông 
qua ngày 6-11-1998, DSR 1998:VIT, 
3327 


DANH SÁCH CÁC VỤ KIỆN TRÍCH DẪN TRONG CUÓN SÁCH ñ 


Braxm - Máy bay 


Canado - Máy bay 


Canada - Ôtô 


Canada - Ôtô 


Canada - FIRA 


Canddu - 
Thời hạn phát mình 


Canadq - Các phát 
mình uề dược phẩm 


ĐC - Amiăng 


Báo cáo của Cơ quan Phúc thẩm, Brazin - 
Chương trình tài trợ xuất khẩu máy bay, 
W1/DS46/AB/R, thông qua ngày 20-8- 
1999, DSR 1999:11I, 1161 

Báo cáo của Cơ quan Phúc thẩm, Canada - 
Các biện phúp tác động đễn xuất khẩu 
máy bay dân dụng. WT/DS70/AB/R, 
thông qua ngày 20-8-1999, DSR 1999:T11, 
1377 


Báo cáo của Cơ quan Phúc thẩm, Canaởa - 
Một số biện pháp tác động đến ngành 
công nghiệp ôtô, WT/DS139/AB/R, 
WT/DS142/AB/R, thông qua ngày 19-6- 
2000, DSR 2000:VI, 2995 

Phán quyết của trọng tài, Canaởa - Một 
số biện pháp tác động đến ngành công 
nghiệp ô tô - Trọng tài theo Điều 21.3 (c) 
của DSU, WT/DS139/12, WT/DS142/12, 
4-10-2000, DSR 2000:X, 5079 

Báo cáo của Ban Hội thẩm, Canaởa - Việc 
thị hành Luật sửa đổi uề đầu tư nước 
ngoài, thông qua ngày 7-2-1984, BISD 
308/140 

Phán quyết của trọng tài, Canada -Thời 
hạn bảo uệ phát mình - Trọng tài theo 
Điều 21.3(c) của DSU, WT/DS170, 98-3- 
2001 

Phán quyết của trọng tài, Cønađa - Bảo 
Uê phát mình các sản phẩm được phẩm - 
Trọng tài theo Điều 213 (c) của DSU, 
'WT/DS114/13, 18-8-2000 

Báo cáo của Ban Hội thẩm, Công đồng 
châu Âu - Các biện pháp tác động đến 
Amiăng uù các sản phẩm chứa Anuăng, 
WT/DS135⁄R và Phụ lục I, thông qua ngày 


SỐ TAY VỀ HỆ THÔNG GIẢI QUYẾT TRANH CHẮP CỦA WTO 


ĐC - Amiăng 


EbÓ - Chuối HH 


EC - Chuốt III 
(Điều 21.5-EC) 


EC - Chuất TH 
(Êcuado) 
(Điều 29.6-EC) 


ĐC - Ga trải giường 


EC - Bơ 


ð-4-2001, được chỉnh sửa bởi Báo cáo của 
Cơ quan Phúc thẩm, WT/DS135/AB/R 
Báo cáo của Cơ quan Phúc thẩm, Công 
đồng châu Âu - Các biên pháp tác động 
đến Amiăng uà các sản phẩm chứa 
Amiăng, WT/DS135/R, thông qua ngày 
5-4-2001 

Báo cáo của Cơ quan Phúc thẩm, Công 
đồng châu Âu - Chế độ nhập khẩu, bán 
hùng uà phân phối chuối, WTVDS97/AB/R, 
thông qua ngày 25-9-1997, DSR 1997:11, 
B91 

Báo cáo của Ban Hội thẩm, Công đồng 
châu Âu - Chế độ nhập khẩu, bán hàng 
uù phân phôi chuỗi - uiện dẫn của Công 
đồng châu Âu uề Điều Đ1.5 của DSU 
WT/DS27/RW/EEC và bản hiệu chỉnh số 
1, 12-4-1999, DSR 1999:I1, 783 

Quyết định của các trọng tài, Công đồng 
châu Âu - Chế độ nhập khẩu, bán hàng 
uà phân phối chuối - Cầu uiên trong tài 
của Cộng đồng châu Âu theo Điều 29.6 
cúa DSU, WT/DS27/ARB/ECU, 24-3- 
2000, DSR 2000:V, 2248 

Báo cáo của Cơ quan Phúc thẩm, Công 
đồng châu Âu - Thuê chúng phá giá nhập 
khẩu uải bông - loại lanh trải giường từ 
Ân Độ, WT/DS141/AB/R, thông qua ngày 
12-3-2001 

Báo cáo của Ban Hội thấm, Công đồng 
châu Âu - Các biên pháp tác đồng đến các 
sản phẩm bơ, WT/DST2/R, 24-11-1999 


EC - Thiết bị máy tính Báo cáo của Cơ quan Phúc thẩm, Cộng 


đồng châu Âu - Phân loại của hải quan 
UỀ một số thiết bị máy tính, 


DANH SÁCH CÁC VỤ KIỆN TRÍCH DẪN THONG CUỒN SÁCH Hị 


tC- Hoóc môn 


EC- Hoóc môn 


bC - Cá mòi 


ĐC - Sò (Canada) 


ĐC - Sò 
(Pêru uà Chê) 


bEC (các quốc gia 
thành uiên) - Chuối I 


WT1/DS62/AB/R, WT/DS67/AB/R, 
'WT/DS68/AN/R, thông qua ngày 22-6- 
1998, DSR 1998:V, 1851 

Báo cáo của Cơ quan Phúc thẩm, EC - 
Các biên pháp liên quan đến thịt uò các 
sản phẩm thủ  (Hoóc môn), 
WT/DS26/AB/R, WT/DS48/AB/R, thông 
qua ngày 13-2-1998, DSR 1998:1, 135 
Phán quyết của trọng tài, C - Các biên 
pháp liên quan đến thịt uà cúc sản phẩm 
thị (Hoóc môn) - Trong tài theo Điều 21.3() 
của DSU, WT/DS26/15, WT/DS48/13, 29- 
05-1998, DSR 1998:V, 1838 

Báo cáo của Cơ quan Phúc thẩm, Công 
đồng châu Âu - Mô tả thương mại uề cá 
mòi, WT/DS23UAW/R, thông qua ngày 
23-10-2000 

Báo cáo của Ban Hội thẩm, Công đồng 
châu Âu - Mô tả thương mại uề con sò - 
Yêu cầu củu Canada, WT/DST/R, 5-8- 
1996, DSR 1996:1, 89 

Báo cáo của Ban Hội thẩm, Công đồng 
châu Âu - Mô tả thương mại uề con sò - 
Yêu câu của Pêru uà Chílô, WT/DS12/R, 
WT/DS14/R, 5-8-1996, DSR 1996:1, 93 
Báo cáo của Ban Hội thẩm, EEC - Chê độ 
nhập khẩu chuỗi của các quốc gia thành 
uiên, 5-8-1993, không được thông qua, 
DS32/R 


EEC - Hoa quả đóng hộp Báo cáo của Ban Hội thẩm, Cộng đồng 


Kinh tế châu Âu - Hỗ trợ sản xuất đào, lê 
đóng hộp, nước hoa quả đóng hộp uà nho 
khô, 20-2-1985, không được thông qua, 
1/⁄B778 


BEC - Túo tráng miệng Báo cáo của Ban Hội thẩm, Cộng đồng 


Kinh tê châu Âu - các hạn chế nhập khẩu 
táo trúng miêng - Đơn kiện của Chủê, 
thông qua ngày 22-6-1989, BISD 365/93 


ñ SỐ TAY VỀ HỆ THỐNG GIẢI QUYẾT THANH CHẮP CỦA WTO 


bEC - Hạt có dầu ï 


bEC - Hạt có dầu II 


Đức - Cá mời 


Đức- Thuê đối uới 
tính bột 


Goatêmala - Xunăng Ì 


ltalia - Máy móc 
nông nghiệp 


Ấn Độ - Ôtô 


Ấn Độ - Bằng phát 
mình sáng chế 
(Hoa Kỳ) 


DANH SÁCH CÁC VỤ KIỆN TRÍCH DẪN TRONG CUỖN SÁCH 


Báo cáo của Ban Hội thẩm, Công đồng 
Kinh tê châu Âu - Thanh toán uà trợ cấp 
cho các nhà chê biến oà sản xuất các hạt 
có dầu uè các chất đạm nuôi động uậi 
liên quan, thông qua ngày 25-1-1990, 
BISD 375/86 

Báo cáo của Ban Hội thẩm, Cộng đồng 
Ninh tê châu Âu - Báo cáo tiếp theo uề Báo 
cáo của Ban Hội thẩm: Thanh toán uàè trợ 
cấp cho các nhà chế biên uò sẵn xuất các 
hạt có dầu uà các chất đạm nuôi động uật 
liên quan, 31-3-1992, BISD 395/91 

Báo cáo của Ban Công tác, Đối xử của 
Đức đối uới nhập khẩu cá mòi, thông qua 
ngày 31-10-1952, BISD/1D/53 

Báo cáo của Ban Công tác, Thuê nhập 
khẩu của Đức đối uới tỉnh bột uà bột 
bhoơi, 16-2-1955, không được thông qua, 
BISD 35/77 


‹Báo cáo của Cơ quan Phúc thẩm, 


Goatêmala - điều tra uè chống phá giá 
liên quan đến ximăng pooclăng nhập từ 
Mêh¡cô, WT/DS60/AB/H, thông qua ngày 
25-11-1998, DSR 1998:IX, 3767 

Báo cáo của Ban Hội thẩm, Phân biệt đối 
xử của Italia đỗi uới nhập khẩu máy móc 
nông nghiệp, thông qua ngày 25-10-1958, 
BISD 7S/60 

Báo cáo của Cơ quan Phúc thẩm, Ân Đô - 
Các biện pháp tác động đến lĩnh oực ôtô, 
WT/DS146/AB/R, WT/DS175/AB/R, thông 
qua ngày 5-4-2002 

Báo cáo của Cơ quan Phúc thẩm, Ân Đô - 
Bảo uệ bằng phát mình sáng chế các sản 
phẩm hóa học nông nghiệp uàò dược 
phẩm, WT/DSð0/AB/R, thông qua ngày 
16-1-1998, DSR 1998:1, 9 


Ấn Độ - Các hạn chê 
số lương 


Inđônêxia - Ôtô 


Nhật Bản - 
Đồ uống có cồn II 


Nhật Bản - 
Đồ uông có cồn II 


Nhật Bản - 
Đồ uông có cồn TỊ 


Nhật Bản - Phữn 


Báo cáo của Ban Hội thẩm, Ấn Độ - Các 
hạn chế uề sô lượng đối uới nhập khẩu 
các sản phẩm công nghiệp, dệt may uà 
nông nghiệp, WT/DS90/AW/R, thông qua 
ngày 22-9-1999, được thay đổi bởi Báo 
cáo của Cơ quan Phúc thẩm, 
'WT/DS90/AB/R, DSR 1999:V, 1799 

Phán quyết của trọng tài, Inđônôxid - một 
số biện pháp tác động đên công nghiệp ôtô 
- Trong tài theo Điều 21.3 (c) của DSU, 
WT/DS8/AB/R, 'WT/DS10/ ARB/R, 
WT/DS110/AB/R, thông qua ngày I-11- 
1996, DSR 1996:1, 97 

Báo cáo của Ban Hội thẩm, Nhật Bản - 
Thuế của các đồ uỗng có cồn, WT/DS8/R, 
W1/DS10/R, WT/DS11⁄R, thông qua ngày 
1-11-1996, được sửa đổi bởi Báo cáo của 
Cơ quan Phúc thẩm, WT/D8§8/AB/R, 
WT/DS10/AB/R, WT/DSI1/AB/R, DSR 
1996:1, 125 

Báo cáo của Cơ quan Phúc thấm, Nhi Bản - 
THUÊ của các đồ uống có cồn, 
WT/DS8/AB/R, WT/DS10/AB/R, WT/DS11/ 
AB/ER, thông qua ngày 1-11-1996, DSR 
1996:1, 97 

Phán quyết của trọng tài, Nhật Bản - 
Thuê của các đồ uỗng có cồn - Trong tài 
theo Điều 21.3 (c) của DSU, 'WT/DS8/15, 
WT/DS10/15, WT/DS1U13, 142-1997, 
DSR 1997:1, 3 

Báo cáo của Ban Hội thẩm, Nhật Bản - 
Các biện pháp tác động đến giấy uà phữn 
ảnh tiêu dùng, WT/DS44/R, thông qua 
ngày 22-4-1998, DSR 1998:IV, 1179 


lò SỐ TAY VỀ HỆ THỐNG GIẢI QUYẾT TRANH CHẮP CỦA WTO 


Nhật Bản - 
Đồ da 1I (Hoa Kỳ) 


Nhật Bản - Các sản 
phẩm bán dẫn 
Hàn Quác - 


Đề uỗng có cồn 


Hòn Quốc - 


Đồ uống có cồn 
Thúi Lan - Thanh 


đầm thép hình H 


Urugoay - Câu uiên 
Điều XXIII 


Hoa Kỳ - Luật 1916 


Hoa Kỳ - Luật 1916 


Hoa Kỳ - Một sô 
sản phẩm EƠ 


Báo cáo của Ban Hội thẩm, Ban Hội thẩm 
về các biện pháp đối uới nhập khẩu da 
của Nhật Bản, thông qua ngày 15-5- 
1984, BISD 315/94 

Báo cáo của Ban Hội thẩm, Nhật Bản - 
Thương mại các sản phẩm bán dẫn, 
thông qua ngày 4-5-1988. BISD 359/116 
Báo cáo của Cơ quan Phúc thẩm, Hèn 
Quốc - Thuê đối uới đồ uống có cồn, 
WT/DS75/AB/R, WT/DS84/AB/R, thông 
qua ngày 17-2-1999, DSR 1999:1, 3 
Phán quyết của trọng tài, Hàn Quốc - 
Thuê đỗi uới đồ uông có cồn - Trong tài 
theo Điều 21.3(e) của DSU, WT/DS75/16, 
'WT/DS84/14, 4/6/1999, DSR 1999:1I, 937 
Báo cáo của Cơ quan Phúc thẩm, Thới 
Lan - Thuê chỗng bán phá giá sắt đoạn, 
thép góc hay thép khuôn hoặc thép bhông 
pha hợp bữn uà các thanh dàm H nhập từ 
Ba Lan, WT/DS122/AB/R, thông qua 
ngày 5-4-2001 

Báo cáo của Ban Hội thấm, Điều XXII 
của rugoay, thông qua ngày 16-11-1962, 
BISD 115/95 

Báo cáo của Cơ quan Phúc thẩm, Hoa Kỳ - 
Luật chống bán phá giá 1916, 
WT/DS136/AB/R, WT/DS162/AB/R, 
thông qua ngày 26-9-2000, DSR 2000:X, 
4793 

Phán quyết của trọng tài, Hoa Kỳ - Luật 
chỗng bán phá giá 1916 - Trong tài theo 
Điều 21.3() của DSU, WT/DS136/11, 
WT/DS162/14, 28-2-2001 

Báo cáo của Ban Hội thẩm, Hoa Kỳ - các 
biện pháp nhập khẩu đỗi uới một sô sản 


DANH SÁCH CÁC VỤ KIỆN TRÍCH DẪN TRONG CUỒN SÁCH 


Hoa Kỳ - Một số 
sản phẩm EC 


Hoa Kỳ - Sơ bông 


Hoa Kỳ - Các biện 
pháp đâi kháng oề 
một sỗ sản phẩm 


ĐC 


Hoa Kỳ- DRAMS 
(Điều 31.5 - Hàn Quốc) 


Hoa Kỳ- Xăng dầu 


Hoa Kỳ - 
Sắt cuỗn nóng 


Hoa Kỳ- Thịt cừu 


phẩm từ Cộng đồng châu Âu, 
W7T/DS165/R uà Phụ lục 1, thông qua 
ngày 10-1-2001, được sửa bởi Báo cáo của 
Cơ quan Phúc thẩm, WT/DS165/AB/R 
Báo cáo của Cơ quan Phúc thẩm, #oa Kỳ - 
Các biện pháp nhập khẩu đôi uới một sỗ 
sửn phẩm từ Cộng đồng châu Âu, 
WT/DS165/AB/R, thông qua ngày 10-1- 
2001 

Báo cáo của Cơ quan Phúc thẩm, Hoø Kỳ - 
Các biện pháp tự uệ tựm thời (quá độ) đôi 
uới sơi bông đã chải nhập từ Pahixtan, 
WT/DS192/AB/R, thông qua ngày 5-I1- 
2001 : 

Báo cáo của Cơ quan Phúc thẩm, Hoa Kỳ 
- Các biện pháp đối kháng liên quan đến 
một số sản phẩm nhập từ Cộng đồng 
châu Âu, WT/D§212/AB/R, thông qua 
ngày 8-1-2003 

Báo cáo của Ban Hội thẩm, Hoø Kỳ - 
Thuế chống bán phá giá đối uới chíp bán 
dẫn nhớ truy cập ngẫu nhiên động 
(DRAMS), 01megabit trở lên, nhập từ 
Hàn Quốc - Hàn Quốc sử dụng Điều 21.5 
của DSU , WT/DS99/RW, 7-11-2000 

Báo cáo của Cơ quan Phúc thẩm, Hoa Kỳ - 
Tiêu chuẩn đối uới xăng dầu thường uà 
đã qua chế biên, WT/DS2/AB/R, thông 
qua ngày 20-5-1996, DSR 1996:1,3 

Báo cáo của Cơ quan Phúc thẩm, Hoa Kỳ- 
Các biện pháp chống bán phá giá đôi uới 
một số sản phẩm sắt cuỗn nóng nhập từ 
Nhật Bản, WT/DS184/AB/R, thông qua 
ngày 23-8-2001 

Báo cáo của Cơ quan Phúc thẩm, Hoø Kỳ - 
Các biện pháp tự uê đỗi uới nhập khẩu thịt 


B SỐ TAY VỀ HỆ THỐNG GIẢI QUYẾT TRANH CHẮP CỦA WTO 


Hoa Kỳ- 
Chì uà bismuth 


Hoa Kỳ- Đường ông 


Hoa Kỳy- Đường ống 


Hoa Rỳ- Luật uề đền bù 
(Tu chính án Byrd) 


Hoa Ky - Điều khoản 
110(5) Luật uề bản 
quyền tác giả 


Hoa Kỳ- Điều khoản 
110(5) Luật uề bản 
quyền tác giả (Điều 25.3) 


cừu tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh từ Nữu 
Diên sò Ôxtrâyia WT/DS177/AB/R, 
WT/DS178/AB/R, thông qua ngày 16-5- 
2001. 

Báo cáo của Cơ quan Phúc thẩm, Hoa Xỳ - 
Thuê đối kháng đôi uới một số sản phẩm 
thép carbon bismuth oà chì cuỗn nóng có 
xuất xứ từ Vương quốc Anh, 
WT/DS138/R, thông qua ngày 7-6-2002, 
DSR 2000:V, 2601 

Báo cáo của Cơ quan Phúc thẩm, Hoø Kỳ 
- Các biện pháp tự uệ cuỗi cùng đôi uới 
nhập khẩu đường ống chất lượng carbon 
được hàn tròn từ Hàn Quốc, 
WT/DS202/AB/R, thông qua ngày 8-3- 
2002 

Phán quyết của trọng tài, Hoø Kỳ - Các 
biên pháp tự uê cuối cùng đối ưới nhập 
khẩu đường ông chất lượng carbon được 
hàn tròn từ Hòn Quốc - Trọng tài theo 
Điều 21.3(c) của DSƯ, WT/DS202/17, 26- 
07-2002 


Báo cáo của Cơ quan Phúc thẩm, 
Hoa Kỳ - Luật năm 2000 oề đền bù trợ 
cấp và bán phá giá liên tục, 
WT/DS217IAB/R, WT/DS234/AB/R, 
thông qua ngày 27-1-2003. 

Phán quyết của trọng tài, Hoø Kỳ - 
Điều khoản 1105) Luật uề bản 
quyền tác giả của Hoa Kỳ - Trọng tài theo 
Điều 21.3(c) của DSU, WT/DS160/12, 15- 
1-2001 

Phán quyết của trọng tài, Hoa lộ - 
Điều khoản 110B) Luật uề bản quyền 
tác giả của Hoa Kỳ - Sử dụng Trọng tài 


DANH SÁCH CÁC VỤ KIỆN TRÍCH DẪN TRONG CUỒN SÁCH ñ 


theo Điều 25 của DSU,  WT/DS160/ 
ARB25/1, 9-11-2001 


Hoa Kỳ- Điều khoản 211 Báo cáo của Cơ quan Phúc thẩm, 


Luật uề phân bổ Hoa Kỳ - Điều khoản 211 của Luật 1998 

bề ngân sách phân bổ ngân sách cho loại ôtô hai tầng, 
WT/DS176/AB/R, thông qua ngày 1-2- 
2002. 


Hoa Kỳ - Điều khoản Báo cáo của Ban Hội thấm, Hoa Kỳ - 
301 Luật Thương mại Điều khoản 301-3810 của Luật Thương 
mại năm 1974, WT/DS1529/RW, thông 
qua ngày 27-1-2000, DSR 2000:1I, 815 
Hoa Kỳ - Tôm Báo cáo của Cơ quan Phúc thẩm, Hoa Ñỳ - 
Cắm nhập khẩu một số loại tôm uà sản 
phẩm tôm, WT/DS58/AB/R, thông qua 
ngày 6-11-1998, DSR 1998:VII, 2755 
Hoa Kỳ - Tôm Báo cáo của Cơ quan Phúc thẩm, Hoa Kỳ - 
(Điều 215 - Malaixia) ` Cắm nhập khẩu một số loại tôm uè sản 
: phẩm tôm - Malaixia sử dụng Điều 21.5 
của DSU, WT/DSB58/AĐB/RW, thông qua 
ngày 21-11-2001 
Hoa Kỳ - Ngân sách Báo cáo của Ban Hội thẩm, Hoa Kỳ - 
đặc biệt (chương trình Thuế đối uới dầu mỏ uà một số 
uề xử Ìý chất thải độc chất nhập khẩu, thông qua ngày 17-6- 
hại của Chính phủ) 1987, BISD 345/136 
Hoa Kỳ - Giuien Báo cáo của Cơ quan Phúc thấm, Hoa Âỳ - 
lúa mì Các biện pháp tự oê cuối cùng đốt với 
nhập khẩu Giulen lúa mì từ Công đồng 
châu Âu, WT/DS166/AB/R, thông qua 
ngày 19-1-2001 
Hoa Rồ - Áo sơmiuờ Báo cáo của Cơ quan Phúc thẩm, 
áo choàng len Hoa Kỳ - Các biện pháp tác động đến 
nhập khẩu áo sơmi uò áo choàng len từ 
Ân Độ, WT/DS33/AB/R, thông qua ngày 
23-5-1997, DSR 1997:1, 323 


H‹ TAY VỀ HỆ THÔNG GIẢI QUYẾT TRANH CHẮP CỦA WTO 


GIỚI THIỆU VỀ HỆ THỐNG GIẢI QUYẾT 
TRANH CHẬP CỦA WTO 


TẦM QUAN TRỌNG CỦA HỆ THỐNG 
GIẢI QUYẾT TRANH CHẮP CỦA WTO 


Một hiệp định quốc tế tốt nhất sẽ không có nhiều giá trị nếu 
những nghĩa vụ của hiệp định này không được thực thi khi một 
trong các bên ký kết không tuân thủ những nghĩa vụ này. Do vậy, 
một cơ chế giải quyết tranh chấp hiệu quả sẽ làm tăng giá trị 
thực tiễn của các cam kêt mà các bên ký kết đã chấp thuận trong 
hiệp định quốc tế. Việc các thành viên WTO đã thành lập ra một 
hệ thắng giải quyết tranh chấp trong Vòng Urugoay đã nhấn 
mạnh tầm quan trọng rất lớn của việc tất cả các nước trong WTO 
tuân thủ các nghĩa vụ của mình theo Hiệp định WTO. 

Việc giải quyết tranh chấp kịp thời và theo cách thức được xây 
dựng chặt chẽ là rất quan trọng. Nó sẽ giúp hạn chế các tác động 
bất lợi của các mâu thuẫn không được giải quyết trong thương 
mại quốc tế và làm dịu đi những bắt bình đẳng giữa những người 
yêu và kẻ mạnh thông qua việc giải quyết những tranh chấp giữa 
họ trên cơ sở các quy định pháp luật thay vì cho phép bên có sức 
mạnh quyết định kết quả. Đa số cho rằng hệ thống giải quyết 
tranh chấp của WTO là một trong những kết quả chính của Vòng 
Urugoay. Sau khi Hiệp định WTO có hiệu lực vào năm 1995, hệ 
thống giải quyết tranh chấp đã nhanh chóng chứng tỏ được tầm 
quan trọng trong thực tế, bởi các thành viên thường xuyên phải 
sử dụng hệ thống này. 


THỎA THUẬN VỀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP 


Hệ thống giải quyết tranh chấp hiện nay được thành lập như là 


GIỚI THIỆU VỀ HỆ THÔNG GIẢI QUYẾT TRANH CHẮP CỦA WTO l 


một phần của Hiệp định WTO trong thời gian Vòng Urugoay. Nó 
bao gồm Thỏa thuận về các quy tắc và thủ tục điều chỉnh việc 
giải quyết tranh chấp và thường được nhắc tới như là Thỏa 
thuận về giải quyết tranh chấp, viết tắt là DSU (gọi tắt là DSU 
trong tài liệu này). DSU, chính là Phụ lục 2 của Hiệp định WTO, 
đã đưa ra các thủ tục và quy tắc hình thành nên hệ thống giải 
quyết tranh chấp ngày nay. Cũng cần phải lưu ý rằng, ở mức độ 
lớn hơn, hệ thống giải quyết tranh chấp hiện nay là kết quả của 
sự tiến hóa của các quy tắc, thủ tục và thực tiễn được phát triển 
qua gần nửa thê kỷ của GATT 1947. 

Chú thích: Các phụ lục của Hiệp định WTO bao gồm tất cả 
các hiệp định đa phương chuyên ngành. Nói cách khác, Hiệp định 
WTO đưa vào tất cả các hiệp định đã được ký kết tại Vòng 
Urugoay. Do đó, các điểm dẫn chiếu tới “Hiệp định WTO” trong 
cuốn tài liệu này nói chung sẽ bao gồm tổng thể tất cả các quy tắc 
này. Tuy nhiên, bản thân Hiệp định WTO, không kế các phụ lục 
của nó, là một hiệp định ngắn gọn gồm 16 điều, tạo nên khuôn 
khổ thể chế của WTO như là một tổ chức quốc tê. Những dẫn 
chiếu cụ thể tới Hiệp định WTO (chẳng hạn như “Điều XXI của 
Hiệp định WTO”) sẽ liên quan đến chính những quy định này. 


CHỨC NĂNG, MỤC TIÊU VÀ NHỮNG NÉT 
CƠ BẢN CỦA HỆ THÔNG GIẢI QUYẾT 
TRANH CHÁP 


BẢO ĐÂM SỰ AN TOÀN VÀ TÍNH DỤ BÁO TRƯỚC CHO HỆ THỐNG 
THƯƠNG MẠI ĐA PHƯƠNG 


Mục tiêu trọng tâm của hệ thống giải quyết tranh chấp WTO là 
bảo đảm sự an toàn và tính dự báo trước của hệ thông thương 
mại đa phương (Điều 3.2 của DSU). Mặc dù thương mại quốc tế 
được hiểu trong WTO như là dòng hàng hóa và dịch vụ lưu 
chuyển giữa các nước thành viên, nhưng nói chung, các nhà nước 
không trực tiếp tiền hành các hoạt động thương mại như vậy, mà 
do các đối tác kinh tế tư nhân tiền hành. Những đôi tác tham gia 


SỐ TAY VỀ HỆ THỐNG GIẢI QUYẾT TRANH CHẮP CỦA WTO 


thị trường này cần sự ổn định và tính dự báo trước trong các luật 
lệ, quy định, nguyên tắc điều chỉnh hoạt động thương mại của 
họ, đặc biệt là khi họ thực hiện thương mại trên cơ sở các giao 
dịch dài hạn. Do đó, mục tiêu của DSU là bảo đảm có một hệ 
thống hoạt động trên cơ sở quy định pháp luật, tin cậy, hiệu quả 
và nhanh chóng để giải quyết các tranh chấp liên quan đến việc 
áp dụng các điều khoản của Hiệp định WTO. Thông qua việc 
tăng cường nguyên tắc pháp quyền, hệ thống giải quyết tranh 
chấp làm cho hệ thống thương mại trở nên an toàn hơn và có khả 
năng dự đoán trước. Khi một thành viên cho là có sự không tuân 
thủ Hiệp định WTO, hệ thống giải quyết tranh chấp sẽ đưa ra 
cách giải quyết tương đối nhanh chóng đối với vấn đề đó bằng 
một quyêt định độc lập buậc phải thì hành ngay, và nêu thành 
viên thua kiện không chịu thi hành thì có thể sẽ bị trừng phạt 
thương mại. 


BẢO TOÀN CÁC QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC 
THÀNH VIÊN WTO 


Thông thường, một tranh chấp phát sinh khi một thành viên 
WTO thông qua một biện pháp chính sách thương mại mà một 
hay nhiều thành viên khác coi là không phù hợp với nghĩa vụ 
theo Hiệp định WTO. Trong trường hợp đó, bất cứ thành viên 
nào cảm thấy bị thiệt hại thì đều được phép viện dẫn đến các 
điều khoản và thủ tục của hệ thống giải quyết tranh chấp để 
chính thức phản đối lại biện pháp đó. 

Nếu các bên tranh chấp không thể đạt được một thoả thuận 
giải quyết, thì bên khiếu kiện được bảo đảm giải quyết bằng một 
quy trình dựa trên nguyên tắc mà theo đó tính đúng đắn của đơn 
kiện sẽ được xem xét bởi một cơ quan độc lập (các Ban Hội thẩm 
hay Cơ quan Phúc thẩm). Nêu bên khiếu kiện thắng kiện thì kết 
quả mong muốn là có được việc rút bỏ biện pháp bị coi là không 
phù hợp với Hiệp định WTO. Bỏi thường và các biện pháp trả 
đũa (đình chỉ thực hiện nghĩa vụ) chỉ là các biện pháp thứ yêu và 
có tính tạm thời đối với một sự vi phạm Hiệp định WTO (Điều 
3.7 của DSU). 


GIỚI THIỆU VỀ HỆ THỐNG GIẢI QUYẾT TRANH CHẮP CỦA WTO H 


Như vậy, hệ thông giải quyết tranh chấp cho phép có một cơ 
chế giải quyết tranh chấp mà nhờ đó các thành viên WTO có thể 
bảo đảm rằng các quyền của họ theo Hiệp định WTO được thực 
hiện. Hệ thống này cũng quan trọng đối với cả bên bị khiêu kiện 
để họ tự bảo vệ mình nêu họ không đồng ý với lời cáo buộc của 
bên khiếu kiện. Trong trường hợp này, hệ thông giải quyết tranh 
chấp đóng vai trò bảo vệ quyền và nghĩa vụ của thành viên theo 
Hiệp định WTO (Điều 3.2 của DSU). Các quyết định của các cơ 
quan liên quan (DSB, Cơ quan Phúc thẩm, các Ban Hội thẩm và 
trọng tài!) nhằm mục tiêu phản ánh và thực thì một cách đúng 
đắn các quyền và nghĩa vụ như chúng được quy định tại Hiệp 
định WTO. Chúng không được làm thay đối pháp luật của WTO 
được áp dụng cho các bên hoặc, theo ngôn từ của DSU, không 
được làm tăng thêm hay giảm bớt đi quyền và nghĩa vụ được quy 
định tại các hiệp định của WTO (Điều 3.9 và 19.2 của DSU). 


LÀM RÕ QUYỀN LỢI VÀ NGHĨA VỤ THÔNG QUA GIẢI THÍCH 


Phạm vi chính xác của quyền và nghĩa vụ được nêu trong 
Hiệp định WTO không hoàn toàn được rõ ràng ngay nếu chỉ đọc 
văn bản hiệp định. Các điều khoản pháp lý thường được viết ra 
theo ngôn ngữ chung để có thế áp dụng chung và bao trùm một 
số lượng lớn các trường hợp, tình huôồng cụ thể. Không phải tất 
cả các trường hợp này đều có thể được điều chỉnh một cách cụ 
thể. Do đó, việc một số tình tiết nào đó có gây ra vi phạm quy 
định pháp luật được hàm chứa trong một điều khoản cụ thể 
nào đó hay không là một câu hỏi mà không dễ gì có được câu 
trả lời. Trong phần lớn các trường hợp, câu trả lời chỉ có thể 
được tìm thấy sau khi giải thích được các nội dung của quy 
định liên quan. 

Thêm vào đó, các quy định pháp lý trong các hiệp định quốc 
tê thường thiểu sự rõ ràng bởi câu chữ của chúng là kết quả của 


1. Thành phần và nhiệm vụ các cơ quan này sẽ được giải thích dưới đây ở 
phần về Cơ quan Giải quyết tranh chấp (DSB), Ban Hội thẩm và Cơ quan Phúc, 
thẩm tại các trang 53, 59, 61. 


B SỐ TAY VỀ HỆ THỐNG GIẢI QUYẾT TRANH CHẮP CỦA WTO 


sự thỏa hiệp sau các vòng đàm phán đa phương. Những thành 
viên khác nhau tham gia vào quá trình đàm phán thường phải 
dung hoà các quan điểm khác nhau thông qua việc thông nhất 
nội dung của văn kiện sao cho có thể hiểu theo nhiều cách để vẫn 
thỏa mãn được yêu cầu của các nhóm quyền lợi kinh tế khác 
nhau. Các nhà đàm phán cũng có thể nhờ đó mà hiểu những quy 
định cụ thể nào đó theo các cách trái ngược và khác nhau. 

Vì những lý do đó, như trong bối cảnh của bất kỳ thể chế pháp 
lý nào, những trường hợp cụ thể thường đòi hỏi phải giải thích 
các quy định tương ứng. Ai đó có thể cho rằng một giải thích như 
vậy không thể có được trong các quá trình giải quyết tranh chấp 
của WTO bởi Điều IX:2 của Hiệp định WTO quy định Hội nghị 
Bộ trưởng và Hội đồng Chung (General Council) của WTO có 
“thẩm quyền duy nhất để thông qua các giải thích” của Hiệp định 
WTO. Tuy nhiên, DSU chỉ ra một cách rõ ràng rằng hệ thống giải 
quyết tranh chấp có mục tiêu làm rõ các quy định của Hiệp định 
WTO “phù hợp với những quy tắc về tập quán trong giải thích 
công pháp quốc tế ” (Điều 3.3 của DSU). 

Như vậy, DSU đã công nhận sự cần thiết phải làm rõ các quy 
định của WTO và yêu cầu bắt buộc rằng việc làm rõ này phải 
theo đúng quy tắc có tính tập quán về giải thích. Thêm vào đó, 
Điều 17.6 của DSU đã ngầm công nhận rằng các Ban Hội thẩm 
được phép phát triển các giải thích pháp lý. “ Thẩm quyền đuy 
nhất” theo Điều IX:2 của Hiệp định WTO do đó phải được hiểu là 
khả năng thông qua những giải thích “chính thức”, có hiệu lực 
chung đồi với tất cả các thành viên WTO — khác với các giải thích 
của các Ban Hội thẩm và của Cơ quan Phúc thẩm khi chúng chỉ 
áp dụng cho các bên tranh chấp và cho một tranh chấp cụ thể. Do 
đó, yêu cầu bắt buộc của DSU đối với việc làm rõ các quy định 
của WTO là không được làm ảnh hưởng tới quyền của các thành 
viên muốn có được những giải thích chính thức theo Điều IX:2 
của Hiệp định WTO (Điều 3.9 của DSU). 

Về phương pháp giải thích, DSU dẫn chiếu đến các “quy tắc 
về tập quán trong giải thích công pháp quốc tế” (Điều 3.2 của 
DSU). Trong khi các quy tắc của pháp luật tập quán quốc tế 
thường không được viết thành văn bản, nhưng đã có một công 


GIỚI THIỆU VỀ HỆ THÔNG GIẢI QUYẾT TRANH CHẮP CỦA WTO 


ước quốc tế pháp điển hóa một số các quy tắc của pháp luật tập 
quán về giải thích điều ước quốc tê. Đáng chú ý là các điều 31, 
39 và 33 của Công ước Viên về Luật của điều ước hàm chứa 
nhiều quy tắc có tính tập quán về giải thích công pháp quốc tế . 
Mặc dù Điều 3.2 của DSU không dẫn chiếu trực tiếp đến các điều 
này, nhưng Cơ quan Phúc thẩm đã quyết định rằng chúng có thể 
là cơ sở tham khảo để thấy rõ các quy tắc tập quán thích hợp 
được áp dụng?. Ba điều này được viết như sau: 


Điều 31 
Quy định chung về giải thích 


1. Một điều ước phải được giải thích một cách trung thực 
phù hợp với nghĩa thông thường được dành cho những 
thuật ngữ của điều ước trong bối cảnh của chúng và theo 
mục đích và đôi tượng của điều ước. 

9. Bối cảnh của việc giải thích điều ước, ngoài lời văn điều 
ước, kể cả lời nói đầu và phụ lục, phải bao gồm: 

(a) bất cứ thoả thuận nào liên quan đến điều ước đó được 
lập giữa tất cả các bên có gắn với việc ký kết điều ước này; 
(b) bất cứ văn bản nào do một hay nhiều bên đưa ra liên 
quan đến việc ký kết điều ước và được các bên khác chấp 
thuận như là văn bản liên quan tới điều ước. 

3. Cùng với bối cảnh thì cần tính đến: 

(a) bất kỳ thoả thuận sau đó nào giữa các bên liên quan 
đến việc giải thích điều ước hoặc áp dụng các quy định của 
điều ước; 

(b) bất cứ thực tiễn sau đó nào trong việc áp dụng điều ước 
thiết lập nên thoả thuận giữa các bên liên quan tới việc 
giải thích điều ước này; 

(e) bất cứ quy tắc liên quan nào của pháp luật quốc tế được 
áp dụng trong quan hệ giữa các bên; 


2. Báo cáo của Cơ quan Phúc thẩm, Hoa Kỳ - Xăng dàu, ĐSR 1996: 1,3 tại 1; 
Báo cáo của Cơ quan Phúc thắm, Nhật Bản - Đồ uống có cồn 1ï, DSR 1996: 
1,87 tại 104. 


SỐ TAY VỀ HỆ THỐNG GIẢI QUYẾT TRANH CHẮP CỦA WTO 


4. Một nghĩa đặc biệt phải được dành cho một thuật ngữ nếu 
như xác định được rằng các bên đều mong muốn như vậy. 


Điều 39 
Phương tiện bố sung cho giải thích 


Có thể sử dụng những phương tiện bố sung cho giải thích, 
bao gồm tài liệu chuẩn bị điều ước và hoàn cảnh ký kết 
điều ước, để nhằm khẳng định nghĩa có được từ việc áp 
dụng Điều 31, hoặc để xác định rõ nghĩa nêu như khi việc 
giải thích trên cơ sở Điều 31: 

(a) đem lại nghĩa không rõ ràng hoặc hiểu theo nhiều cách; 
hoặc 

(b) dẫn đến một kết quả hiến nhiên vô lý hoặc không có 
căn cứ. 


Điều 33 


Giải thích điều ước được chứng thực bằng hai hay nhiều 
ngôn ngữ 


1. Khi một điều ước được chứng thực bằng hai hay nhiều 
ngôn ngữ thì lời văn của nó có hiệu lực như nhau trong 
từng ngôn ngữ, trừ khi điều ước quy định hoặc các bên 
đồng ý rằng trong trường hợp có sự khác nhau thì một lời 
văn bằng ngôn ngữ nào đó sẽ được áp dụng. 

2. Một phiên bản của điều ước bằng một ngôn ngữ khác với 
một trong số ngôn ngữ mà lời văn điều ước đã được chứng 
thực chỉ được coi là lời văn được chứng thực của điều ước 
khi điều ước quy định như vậy hay các bên đồng ý như vậy; 
3. Những thuật ngữ của điều ước được coi là có cùng nghĩa 
trong cùng một lời văn được chứng thực của điều ước. 

4. Trừ trường hợp một lời văn nào đó của điều ước được ưu 
tiên áp dụng theo Khoản 1, khi việc so sánh, đối chiêu giữa 
các lời văn được chứng thực của điều ước cho thấy có sự 
khác nhau về nghĩa mà việc áp dụng các điều 31 và 32 


GIỚI THIỆU VỀ HỆ THÔNG GIẢI QUYẾT TRANH CHẮP CỦA WTO 


không thể giải quyết được, thì nghĩa nào dung hoà nhất với 
các lời văn sẽ được sử dụng, sau khi có tính đến đối tượng 
và mục tiêu của điều ước. 


Như đã thấy từ những điều trên trong việc giải thích điều ước, 
Hiệp định WTO cần được giải thích phù hợp với nghĩa thông 
thường của từ ngữ trong quy định liên quan, được cân nhắc trong 
bối cảnh của chúng và theo mục đích và đôi tượng của hiệp định. 
Nghĩa thông thường của một thuật ngữ trong một quy định cần 
được làm rõ trên cơ sở lời văn đơn thuần. Những định nghĩa của 
thuật ngữ này trong từ điển có thể sử dụng để trợ giúp cho mục 
tiêu đó. “Bối cảnh” là nói đên các kết luận có thể được đưa ra trên 
các cơ sở, chẳng hạn như cấu trúc, nội dung hoặc thuật ngữ ở các 
điều khoản khác cùng trong hiệp định, đặc biệt là những điều 
khoản có trước và sau quy định cần giải thích. “Đối tượng và mục 
đích” là nói đến mục đích rõ ràng hay ngụ ý của quy định liên 
quan hay cả hiệp định nói chung. 

| Trên thực tế, các Ban Hội thẩm và Cơ quan Phúc thẩm đường 
như dựa nhiều vào nghĩa thông thường và bấi cảnh hơn là vào 
đối tượng và mục đích của các điều khoản cần giải thích. Lịch sử 
đàm phán hiệp định chỉ là một công cụ thứ cấp bố sung cho việc 
giải thích (Điều 32 của Công ước Viên). Công cụ này chỉ được sử 
dụng để khẳng định sự giải thích theo nghĩa thông thường, bối 
cảnh, đối tượng và mục đích, hoặc nêu như kết quả giải thích có 
thể biểu theo nhiều cách, mơ hồ, rõ ràng là vô lý hoặc không hợp 
lý. Một trong những hệ luận của các nguyên tắc giải thích là ý 
nghĩa và hiệu lực phải được đưa ra đối với tất cả các thuật ngữ 
của một hiệp định thay vì làm cho toàn bộ các phần của một hiệp 
định trở nên thừa và vô dụng”. Ngược lại, quá trình giải thích 
không cho phép đưa vào hiệp định những từ không có trong đó. 
Theo Điều 33 của Công ước Viên, Hiệp định WTO được coi là có 
chứng thực bằng tiếng Anh, Pháp và Tây Ban Nha. 


3. Báo cáo của Cơ quan Phúc thẩm, Hoø Kỳ - Xăng dàu, DSR 1956:1, 3 


tại 28. 
4. Báo cáo của Cơ quan Phúc thẩm, EC - Thiết bị máy tính, đoạn 83. 


I32| SỐ TAY VỀ HỆ THỐNG GIẢI QUYẾT TRANH CHẮP CỦA WTO 


“CÁC GIẢI PHÁP ĐƯỢC CÁC BÊN THOẢ THUẬN” LÀ “GIẢI PHÁP 
ƯU TIÊN” 


Mặc dù hệ thống giải quyết tranh chấp được sử dụng để bảo toàn 
các quyền của các thành viên bị xâm phạm và để làm rõ phạm vi 
các quyền và nghĩa vụ, mà những quyền và nghĩa vụ này đã dần 
đạt được ở mức cao hơn về tính an toàn và dự báo trước, nhưng 
mục tiêu hàng đầu của hệ thống này không phải là để đưa ra các 
phán quyết hay để phát triển án lệ. Giống như các hệ thống 
pháp luật khác, đúng hơn là nó ưu tiên giải quyết tranh chấp với 
mong muốn thông qua giải pháp được các bên thoả thuận và phù 
hợp với Hiệp định WTO (Điều 3.7 của DSU). Việc xét xử chỉ được 
sử dụng khi các bên không thể đưa ra được giải pháp này. Với tư 
cách là giai đoạn đầu tiên của mỗi tranh chấp", DSU yêu cầu các 
bên tham vấn chính thức đưa ra một khuôn khổ mà theo đó các 
bên tranh chấp phải ít nhất là có gắng đàm phán để đạt được hoà 
giải. Ngay cả khi vụ kiện đến giai đoạn xét xử, các bên vẫn có thể 
tự dàn xếp với nhau và luôn được khuyến khích để nỗ lực theo 
hướng này (các điều 3.7 và 11 của DSU) 


GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP NHANH CHÓNG 


DSU nhắn mạnh rằng giải quyết tranh chấp nhanh chóng là rất 
quan trọng nêu WTO muốn hoạt động hiệu quả và sự cân bằng 
các quyền và nghĩa vụ giữa các thành viên được duy trì (Điều 3.3 
của DSU). Mọi người đều biết rằng, để đạt được công lý thì nó 
phải không chỉ cho được kết quả công bằng, mà còn phải mau lẹ. 
Do đó, DSU đưa ra các thủ tục tương đối cụ thể và thời gian 
tương ứng phải tuân thủ trong giải quyết tranh chấp. Thủ tục cụ 
thể được đưa ra nhằm mục tiêu đạt hiệu quả, bao gồm cả quyền 
của bên khiếu kiện được đi tiếp theo các bước tô tụng với đơn 
khiếu kiện ngay cả khi không có sự đồng ý của bên bị khiêu kiện 
(các điều 4.3 và 6.1 của DSU). Nếu vụ kiện được xét xử thì nó có 
thể cần không quá một năm để Ban Hội thẩm đưa ra phán quyết 


ö. Xem phần dưới đây về Tham vấn tại tr.91. 


GIỚI THIỆU VỀ HỆ THÓNG GIẢI QUYẾT TRANH CHẮP CỦA WTO 


và không quá 16 tháng trong trường hợp vụ kiện được phúc thẩm 
(Điều 20 của DSU). Nêu bên khiêu kiện coi vụ kiện là khẩn cấp 
thì việc xem xét vụ kiện có thể cần ít thời gian hơn (các điều 4.9 
và 12.8 của DSU). 

Thời gian xét xử vụ kiện có thể vẫn còn có về dài nếu như tính 
thêm thời gian thực hiện sau khi có phán quyết. Cũng như vậy, 
trong suốt thời gian xảy ra tranh chấp, bên khiêu kiện có thể vẫn 
phải chịu thiệt hại kinh tế do biện pháp đang là đối tượng tranh 
chấp gây ra; và thậm chí sau khi thắng kiện trong giải quyết 
tranh chấp thì bên khiếu kiện vẫn không nhận được bồi thường 
thiệt hại xảy ra trước thời điểm mà bên bị khiếu kiện phải thực 
biện phán quyết. 


Tuy nhiên, phải lưu ý rằng các cuộc tranh chấp trong WTO 
thường rất phức tạp cả về mặt tình tiết và pháp lý. Các bên 
thường đưa ra một số lượng đáng kể các số liệu và tài liệu liên 
quan đến biện pháp đang tranh chấp và họ cũng đưa ra những 
lý lš pháp lý rất cụ thể. Các bên cần thời gian để chuẩn bị những 
lý le về thực tế và về pháp lý này để trả lời cho những lập luận 
mà bên đối lập đưa ra. Ban Hội thẩm (và Cơ quan Phúc thẩm) 
được bổ nhiệm để giải quyết vấn đề sẽ cần phải xem xét tất cả 
các bằng chứng và lý lẽ, có thể phải nghe chuyên gia và đưa ra 
lập luận chỉ tiết để giúp đưa ra kết luận. Nếu tính đến tất cả các 
khía cạnh này, hệ thống giải quyết tranh chấp của WTO hoạt 
động tương đối nhanh và, trong mọi trường hợp, nhanh hơn 
nhiều so với các hệ thống tòa án trong nước hoặc hệ thống tài 
phán quốc tế khác. 


CẮM QUYẾT ĐỊNH ĐƠN PHƯƠNG 


Các thành viên WTO đã đồng ý sử dụng hệ thống đa phương để 
giải quyết các tranh chấp thương mại trong WTO của họ thay vì 
sử dụng đến hành động đơn phương (Điều 23 của DS§U). Điều 
này có nghĩa là tuân thủ các thủ tục đã được thống nhất và tôn 


6. Xem phần dưới đây về Thời hạn hoàn tất xét xử phúc thẩm tại tr.140. 


J3: SỐ TAY VỀ HỆ THÔNG GIẢI QUYẾT TRANH CHẮP CỦA WTO 


trọng các phán quyết khi được đưa ra - và không được đơn 
phương áp dụng pháp luật. 

Nếu các thành viên được hành động đơn phương thì sẽ có 
những bất lợi mà lịch sử hệ thống thương mại đa phương đã 
từng biết đến. Hãy hình dung rằng một thành viên khiếu kiện 
thành viên khác là đã vi phạm các quy tắc WTO. Nẫu là hành 
động một cách đơn phương, thành viên khiếu kiện có thể quyết 
định áp dụng biện pháp đổi kháng lại thành viên khác này, tức 
là cũng vi phạm nghĩa vụ của WTO thành viên (thông qua việc 
nâng các rào cản thương mại). Theo pháp luật quốc tê truyền 
thông, thành viên đó có thể lập luận rằng mình đã hành động 
đúng luật vì vi phạm này của mình lý giải được với tư cách là 
biện pháp đối kháng với sự vi phạm trước đó của thành viên 
khác. Tuy nhiên, nêu thành viên bị khiếu kiện không đồng ý rằng 
biện pháp của họ đúng là vi phạm nghĩa vụ của WTO thì họ cũng 
sẽ không chấp nhận lý le về một biện pháp đối kháng lại được lý 
giải đó. Ngược lại, thành viên khác này có thể cho rằng biện pháp 

„ đối kháng là bất hợp pháp và do đó cho là có lý do chính đáng để 
áp dụng biện pháp đối kháng để chống lại biện pháp đối kháng 
trước đó của phía bên kia. Bên khiếu kiện đầu tiên, dựa trên 
quan điểm pháp lý của mình về vấn đề này, có thể sẽ không đồng 
ý và lại coi biện pháp đối kháng thứ hai này là không hợp pháp. 
Để đáp lại, họ có thể thông qua một biện pháp đối kháng tiếp 
theo. Điều này cho thấy rằng, khi quan điểm khác nhau, hành 
động đơn phương không thể giải quyết được tranh chấp một cách 
hoà bình. Sự việc có thể gia tăng căng thẳng ngoài tầm kiểm 
soát, và nêu như không có một bên rút lui thì có thể có nguy cơ 
leo thang các hạn chế thương mại giữa hai bên, và điều này có 
thế dẫn đến “chiên tranh thương mại”. 

Để ngăn chặn mâu thuẫn gia tăng như vậy, DSU yêu cầu bắt 
buộc sử dụng hệ thống đa phương để giải quyết tranh chấp mà 
các thành viên WTO phải sử dụng khi họ muốn một thành viên 
khác sửa sai trong khuôn khổ Hiệp định WTO (Diều 23.1 của 
DSU). Điều này áp dụng đối với trường hợp một thành viên tin 
tưởng rằng thành viên khác đã vi phạm Hiệp định WTO, hoặc 
làm triệt tiêu, hoặc suy giảm các lợi ích theo các hiệp định 


GIỚI THIỆU VỀ HỆ THỐNG GIẢI QUYẾT TRANH CHẮP CỦA WTO 


bb) 


WTO, hoặc làm cản trở việc đạt mục tiêu của một trong số các 
hiệp định?. 

Trong các trường hợp như vậy, một thành viên không thể 
hành động đựa trên các quyết định đơn phương khi xảy ra một 
trong các tình huống trên, mà chỉ có thể hành động sau khi đã 
sử dụng việc giải quyết tranh chấp theo các thủ tục và quy tắc 
của DSU. Nếu thành viên khiếu nại được hành động gì thì họ 
đều chỉ có thể dựa trên các kết luận của Ban Hội thẩm được 
thông qua hoặc báo cáo của Cơ quan Phúc thẩm hoặc phán quyết 
của trọng tài (Điều 23.2(a) của DSU) đã được thông qua. Thành 
viên liên quan cũng phải tuân thủ các thủ tục được đề ra trong 
DSU đấi với việc xác định về thời gian thực hiện và áp dụng các 
biện pháp trả đũa chỉ trên cơ sở được phép của DSB (Điều 23.2(b) 
và (c) của DSU). Điều này cũng loại trừ các hành động đơn 
phương như đã được mô tả ở trên. 


THẤM QUYỀN XÉT XỬ DUY NHẤT 


Bằng việc bắt buộc sử dụng hệ thống đa phương của WTO để giải 

' quyết tranh chấp, Điều 23 DSU không chỉ cắm hành động đơn 
phương, mà còn không cho phép sử dụng các điễn đàn đa phương 
khác để giải quyết một tranh chấp liên quan đến WTO. 


TÍNH CHẤT BẮT BUỘC 


Hệ thông giải quyết tranh chấp có tính bắt buộc. Tất cả các 
thành viên WTO đều phải tuân thủ nó bởi họ đã ký và phê 
chuẩn Hiệp định WTO như là cả gói cam kết chung” mà DSU là 
một phần trong đó. DSU buộc tất cả các thành viên WTO phải 


7. Về các căn cứ khởi kiện, xem phần dưới đây về Các loại đơn kiện và 
những lập luận cần có trong GÁTT 1994 tại trang 71. 

6. Xem phần dưới đây về Thời hạn thực hiện tại trang 143. 

9. Cả gói cam kết chung có nghĩa rằng Hiệp định WTO được ký kết với toàn 
bộ nội dung của nó (ngoại trừ các Hiệp định ở Phụ lục 4 được biết như là các 
hiệp định nhiều bên). Các bên ký kết không được quyền chỉ ký một số phần 
riêng biệt trong cả gối này . 


SỐ TAY VỀ HỆ THỐNG GIẢI QUYẾT TRANH CHẮP CỦA WTO 


tuân thủ hệ thống giải quyết tranh chấp đối với tất cả các tranh 
chấp phát sinh trong khuôn khổ Hiệp định WTO. Do đó, không 
giống các hệ thống giải quyết tranh chấp quốc tế khác, các bên 
tranh chấp không cần thiết phải có một tuyên bố riêng hay thoả 
thuận riêng về việc chấp nhận quyền tài phán của hệ thống giải 
quyết tranh chấp của WTO. Việc chấp thuận quyền Ìài phán của 
hệ thống giải quyết tranh chấp đã được hàm chứa trong việc 
thành viên gia nhập vào WTO. Kết quả là từng thành viên WTO 
được bảo đâm quyền tiếp cận hệ thống giải quyết tranh chấp và 
không thành viên bị kiện nào có thể trốn tránh được quyền tài 
phán này. 


CÁC BÊN THAM GIA VÀO HỆ THÔNG 
GIẢI QUYÊT TRANH CHẤP 


CÁC BÊN TRANH CHẮP VÀ BÊN THỨ BA 


Chỉ có các quốc gia thành viên WTO mới là các bên tham gia vào 
hệ thống giải quyết tranh chấp và có thể tham gia hệ thống này 
với tư cách là các bên tranh chấp hoặc bên thứ ba. Ban Thư ký 
WTO, các nước quan sát viên của WTO, các tổ chức quốc tế khác 
và các chính quyền địa phương và khu vực không được phép khởi 
kiện thủ tục giải quyết tranh chấp trong WTO. 

Đôi khi DSU gợi thành viên đưa ra tranh chấp là “bên khởi 
kiện” hoặc “bên khiếu kiện” (tài liệu hướng dẫn này thường dùng 
thuật ngữ “bên khiếu kiện”). Không có thuật ngữ nào ngắn gọn 
đối với cụm từ “bên được đề nghị tham vân”. DSU đôi khi cũng 
gọi là “thành viên có liên quan”. Trên thực tế, thuật ngữ “bên bị 
khiếu kiện “hay “bên bị kiện” thường được sử dụng; tài liệu 
hướng dẫn này thường sử dụng từ “bên bị khiếu kiện”. 


KHÔNG CÓ NHỮNG ĐỐI TƯỢNG PHI CHÍNH PHỦ THAM GIA 


Do chỉ các chính phủ thành viên WTO mới có thể đưa ra tranh 
chấp nên các cá nhân hoặc công ty tư nhân không trực tiếp tiếp 
cận được hệ thông giải quyết tranh chấp, ngay cả khi thông 


GIỚI THIỆU VỀ HỆ THỐNG GIẢI QUYỆT THANH CHẮP CỦA WTO 


thường họ chính là những người bị tác động tiêu cực trực tiếp 
nhất (với tư cách là những nhà xuất khẩu và nhập khẩu) bởi các 
biện pháp bị cho là đã vi phạm Hiệp định WTO. Điều này cũng 
đúng đối với các tổ chức phi chính phủ khác có sự quan tâm 
chung tới vấn đề được xử lý trong hệ thống giải quyết tranh chấp 
(các tổ chức phi chính phủ thường được nhác đến như các NGO). 
Và họ cũng không thể khởi kiện các thủ tục giải quyết tranh chấp 
của WTO. 

Tất nhiên, các tổ chức này có thể và họ cũng thường làm như 
vậy để gây ảnh hưởng, hoặc thậm chí, cả. gây áp lực lên chính 
phủ của một thành viên WTO liên quan tới việc đưa ra tranh 
chấp. Trên thực tế, nhiều thành viên WTO đã chính thức thông 
qua luật pháp trong nước mà theo đó các bên tư nhân có thể đệ 
đơn lên chính phủ của họ đề nghị đưa tranh chấp ra WTO!?, 

Có các ý kiên khác nhau giữa các thành viên về việc liệu các 
tố chức phi chính phủ có thể có vai trò trong các thủ tục giải 
quyết tranh chấp của WTO hay không, chẳng hạn như việc nộp 
trình các ý kiến theo hình thức œmieus curiae tại các cơ quan giải 
quyết tranh chấp của WTO. Theo luật WTO, các Ban Hội thẩm 
và Cơ quan Phúc thẩm có quyền chấp nhận hoặc từ chối những 
ý kiến này, nhưng không có trách nhiệm phải xem xét chúng"'. 


PHẠM VI VỀ MẶT NỘI DỰNG CỦA HỆ THỐNG 
GIẢI QUYẾT TRANH CHẬP 


“CÁC HIỆP ĐỊNH ĐƯỢC ĐIỀU CHÍNH” 
Hệ thẳng giải quyết tranh chấp của WTO áp dụng đối với tất cả 


10. Ví dụ, các điều khoản 301 oà các phần tiếp theo của Luật Thương mại 
Hoa Kỳ 1974 hoặc Quy định của Cộng đồng châu Âu về các rào cản thương mại. 

11. Thuật ngữ Latin Azmieus curiae có nghĩa là "bạn của tòa án" và thuật 
ngữ "tài liệu ngắn ammieus curiae" tức là ý kiến được đệ trình từ các nguồn 
không phải là một bên tranh chấp hoặc bên thứ ba trong một thủ tục của Ban 
Hội thẩm hoặc không phải là một bên tham gia hoặc bên thứ ba trong thử tục 
phúc thẩm. Vấn đề tương đồi gây tranh cãi này sẽ được đề cập riêng biệt ở phần 
Amiecus Curiae tại tr.176. 


B-: TAY VỀ HỆ THÓNG GIẢI QUYẾT TRANH CHẮP CỦA WTO 


các tranh chấp được đưa ra trong khuôn khổ các hiệp định của 
WTO được liệt kê trong Phụ lục I của DSU (Điều 1.1 của DSU). 
Trong DSU, những hiệp định này được nhắc tới như là “các hiệp 
định điều chỉnh”. Bản thân DSU và Hiệp định WTO (liên quan 
tới các điều I đến XVID cũng nằm trong sô các hiệp định điều 
chỉnh. Trong nhiều vụ kiện được đưa ra hệ thống giải quyết 
tranh chấp, bên khiêu kiện viện dẫn các điều khoản thuộc nhiều 
hiệp định điều chỉnh khác nhau. 

Những hiệp định được điều chỉnh cũng bao gồm các hiệp định 
được gọi là các hiệp định thương mại nhiều bên, nằm trong Phụ 
lục 4 của Hiệp định WTO (Phụ lục I của DSU). Các hiệp định này 
được gọi là “nhiều bên” để phân biệt với “đa phương”, bởi không 
phải tất cả các thành viên WTO đều ký kết chúng. Tuy nhiên, 
việc áp dụng DSU đối với các hiệp định thương mại nhiều bên 
này phụ thuộc vào việc thông qua quyết định của các bên trong 
mỗi hiệp định về các điều kiện áp dụng DSU đối với từng hiệp 
định, bao gồm bất kỳ quy tắc hay thủ tục bố sung hay đặc biệt 
nào (Phụ lục I của DSU). Ủy ban về mua sắm chính phú đã thông 
qua một quyết định kiểu như vậy'?, nhưng Ủy ban về thương mại 
máy bay dân dụng lại chưa làm như vậy đôi với hiệp định về 
thương mại máy bay dân dụng. Hai hiệp định nhiều bên khác, 
Hiệp định về bơ sữa quốc tê và Hiệp định về thịt bò quốc tế, đã 
không còn hiệu lực. 


Một BỘ QUY TẮC VÀ THỦ TỤC DUY NHẤT 


Với việc áp dụng chung đối với tất cả các hiệp định điều chỉnh 
này, DSU cho phép có một hệ thống giải quyết tranh chấp thống 
nhất và chặt chẽ. Nó cũng kết thúc “GATT theo món” trước đó, 
khi mà các hiệp định khác nhau, không chỉ có số lượng các chữ 
ký khác nhau mà còn có các nguyên tắc giải quyết tranh chấp 
riêng biệt nhau”. Trừ một số trường hợp ngoại lệ, DSU được áp 


12. Thông báo theo Phụ lục l của DSU, Thông báo của Chủ tịch Ủy ban về 
mua sắm chính phủ, WT/DSB/7, 12-7-1996 

13. Xem phần đưới đây về Giải quyết tranh chấp theo "những bộ luật” của 
Vòng đàm phán Takyo tại tr. 59. 


GIỚI THIỆU VỀ HỆ THỐNG GIẢI QUYẾT TRANH CHẮP CỦA „ B 


dụng thống nhất đối với các tranh chấp trong khuôn khổ tất cả 
các hiệp định của WTO. Trong một số trường hợp, cụm từ “các 
thủ tục và quy tắc bổ sung và đặc biệt” về giải quyết tranh chấp 
đã được ghi trong các hiệp định được điều chỉnh (Điều 1.2 và 
Phụ lục 2 của DSU'). Cũng đã có các thủ tục và các quy tắc riêng 
biệt “nhằm để giải quyết một số đặc thù của tranh chấp trong 
khuôn khổ một hiệp định chuyên ngành được điều chỉnh”. 
Chúng được ưu tiên áp dụng hơn các quy tắc trong DSU trong 
trường hợp có sự khác biệt giữa các thủ tục và quy tắc trong 
DSU và các thủ tục và quy tắc bổ sung và đặc biệt (Điều 1.2 của 
DSU). Sự “khác biệt” như vậy hoặc mâu thuẫn giữa các thủ tục 
và quy tắc đặc biệt và của DSU chỉ tồn tại “khi các điều khoản 
của DSU và các thủ tục và quy tắc bổ sung và đặc biệt của một 
hiệp định được điều chỉnh không được coi là bổ sung cho nhau”, 
bởi chúng mâu thuẫn với nhau đến mức việc tôn trọng một điều 
khoản này sẽ dẫn đến việc vi phạm các điều khoản khác''. Chỉ 
trong trường hợp này và chỉ trong phạm vi đó, các điều khoản 
bổ sung và đặc biệt mới được ưu tiên và không áp dụng các quy 
tắc của DSU. 


CÁC THÀNH VIÊN LÀ NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂN 
VÀ HỆ THÔNG GIẢI QUYÊT TRANH CHÁP 


DS§U đề cập địa vị đặc biệt của các thành viên là nước đang phát 
triển của WTO, tuy rằng cách tiếp cận được đưa ra ở đây khác 
với cách tiếp cận vấn đề ở các hiệp định được điều chỉnh khác. 
Không như các hiệp định khác đã đưa ra các nghĩa vụ thương 
mại cơ bản của các thành viên, DSU trước hết chỉ rõ những thủ 
tục mà trong khuôn khổ của chúng những nghĩa vụ cơ bản phải 
được thực thi. Tương tự, tớ: hệ thống giải quyết tranh chấp, 
đối xử đặc biệt và khác biệt! không có nghĩa làm giảm nhẹ nghĩa 


14. Báo cáo của Cơ quan Phúc thẩm, Goziêmdla - Ximăng 1, các đoạn 65 và 66. 

15. "Đối xử đặc biệt và khác biệt" là một thuật ngữ đặc biệt được sử dụng 
trong suốt Hiệp định WTO để nói về các điều khoản được áp dụng chỉ đối với 
các thành viên là các nước đang phát triển. 


SỐ TAY VỀ HỆ THÓNG GIẢI QUYẾT TRANH CHẮP CỦA WTO 


vụ, làm tăng các quyền về nội dung hoặc cho phép thời gian ân 
hạn. Đúng hơn là việc đối xử này mang tính thủ tục, chẳng hạn 
như dành cho các thành viên là các nước đang phát triển các thủ 
tục ưu ái hay bổ sung, hoặc có các thời hạn nhanh hơn hay đài 
hơn. Những quy tắc về đối xử đặc biệt và khác biệt này sẽ được 
nhấc tới ở các chương tiếp theo về các bôi cảnh thủ tục tương ứng 
mà chúng áp dụng. Những quy tắc về đối xử đặc biệt và khác biệt 
và các khía cạnh khác trong vai trò của các nước đang phát triển 
trong hệ thông giải quyết tranh chấp cũng được đề cập trong một 
chương riêng biệt. 


16. Xem các phần dưới đây về Các nước thành viên đang phát triển trong 
hệ thống giải quyết tranh chấp - lý thuyết và thực tiễn tại tr. 191; Đôi xử đặc 
biệt và khác biệt tại tr.194; và Hỗ trợ pháp lý tại tr. 198. 


GIỚI THIỆU VỀ HỆ THÓNG GIẢI QUYẾT TRANH CHẮP CỦA WTO 


LỊCH SỬ PHÁT TRIỀN CỦA HỆ THỐNG 
GIẢI QUYÊT TRANH CHÂP TRONG WTO 


Hệ thông giải quyết tranh chấp trong WTO thường được ngợi ca 
là một trong những đổi mới quan trọng nhất của Vòng đàm phán 
Urugoay. Tuy nhiên, không nên hiểu nhầm rằng hệ thống giải 
quyết tranh chấp trong WTO là một sự đối mới hoàn toàn và hệ 
ị thông thương mại đa phương trước đó trên cơ sở của GATT 1947 
đã không có một hệ thống giải quyết tranh chấp. 

Ngược lại, hệ thống giải quyết tranh chấp theo GATT 1947 
đã tồn tại và phát triển đáng kể trong gần 50 năm trên cơ sở các 
điều XXII và XXIHI của GATT' 1947. Một số nguyên tắc và thực 
tiễn của hệ thông giải quyết tranh chấp của GATT trong nhiều 
năm đã được pháp điển hoá trong các quyết định và các thoả 
thuận của các bên ký kết Hiệp định GATT 1947. Hệ thống giải 
quyết tranh chấp hiện nay của WTO dựa trên và đi theo những 
nguyên tắc quản lý giải quyết các tranh chấp được áp dụng theo 
các điều XXII và XIII của GATT 1947 (Điều 3.1 trong DSU). Dĩ 
nhiên, Vòng Urugoay đã có những sửa đổi và chỉ tiết hoá so với 
hệ thông giải quyết tranh chấp trước đó. Những phần sau sẽ đề 
cập điều này!. Chương này sẽ trình bày ngắn gọn về lịch sử hình 
thành của hệ thống giải quyết tranh chấp hiện nay. 


HỆ THỐNG GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP 
THEO GATT 1947 VÀ SỰ PHÁT TRIỂN 
CỦA HỆ THỐNG NÀY 


Các piÈu XXIL, XXIIH và NHŨNG THỤC TIẾN ĐƯỢC XÂY DỤNG 


Những nguyên tắc đầu tiên trong Điều XXIII:2 của GATT 1947 
quy định rằng bản thân các bên ký kết phải với tư cách là tập thể 


1, Xem phần dưới đây về Những thay đổi chủ yếu trong Vòng Urugoay tại 
tr. ð1, 


SỐ TAY VỀ HỆ THÔNG GIẢI QUYẾT TRANH CHẮP CỦA WTO 


để giải quyết bất kỳ tranh chấp nào giữa các bên ký kết. Vì vậy, 
các tranh chấp trong những năm đầu tiên của GATT 1947 được 
Chủ tịch Hội đồng GATT đưa ra phán quyết, Sau này, các tranh 
chấp được chuyển đến các ban công tác gồm đại diện của tất cả 
các bên ký kết có liên quan, bao gồm cả các bên tranh chấp. 
Những ban công tác này thông qua báo cáo trên cơ sở quyết định 
đồng thuận. Ban Công tác đã sớm bị thay thê bởi Ban Hội thẩm 
gồm từ ba tới năm chuyên gia độc lập không liên quan tới các bên 
tranh chấp. Những Ban Hội thẩm này việt những báo cáo độc lập 
kèm theo khuyên nghị và phán quyết nhằm giải quyết tranh 
chấp và chuyến tới Hội đồng GATT. Những báo cáo này chỉ trở 
nên ràng buộc về mặt pháp lý đối với các bên tranh chấp khi 
được sự chấp nhận của Hội đồng GATT. Vì vậy, các Ban Hội thẩm 
của GATT đã xây dựng nên hệ thông á án lệ (mà đến nay vẫn quan 
trọng) và áp dụng cách tiếp cận ngày càng dựa trên các quy tắc 
pháp luật được thông qua trước đó và phong cách lập luận của 
toà án trong các báo cáo của họ. 

Các bên ký kết GATT 1947 đã dần dần pháp điển hoá và đôi 
khi cũng sửa đổi những thực tiễn giải quyết tranh chấp mang 
tỉnh thủ tục phát sinh. Những quyết định và thoả thuận quan 
trọng nhất trước Vòng Urugoay gồm: 


- Quyết định ngày 5-4-1966 về các thủ tục theo Điều 
XXIH?; 

- Thoả thuận về thông báo, tham vấn, giải quyết tranh 
châp và giám sát, được thông qua ngày 28-11-1979; 

- Quyết định về giải quyết tranh chấp, trong Tuyên bố Bộ 
trưởng ngày 29-11-1982!; 

- Quyết định về giải quyết tranh chấp ngày 30-11-1984”. 


NHỮNG ĐIỂM YÊU CỦA HỆ THỐNG GIẢI QUYẾT TRANH CHẮP 
TRONG GATT 


Tuy nhiên, một số nguyên tắc chính không thay đổi cho tới Vòng 


2. BISD 145/18. 
ä. BISD 265/210. 
4. BISD 295/13. 
5. BISD 315/9. 


LỊCH SỬ PHÁT THIÊN CỦA HỆ THỐNG GIẢI QUYẾT THANH CHẮP... ]ñ 


Urugoay và trong đó nguyên tắc quan trọng nhất vẫn là nguyên 
tác đồng thuận tồn tại từ GATT 1947. Chẳng hạn, trong Hội 
đồng GATT cần có sự đồng thuận để chuyến một tranh chấp tới 
Ban Hội thẩm. Sự đồng thuận có nghĩa là không có sự phản đối 
từ bất kỳ bên ký kết nào đối với quyết định đó. Quan trọng là các 
bên tranh chấp phải được tham gia vào quá trình ra quyết định. 
Nói cách khác, bên bị khiếu kiện có thể cản trở việc thành lập 
Ban Hội thẩm. Hơn nữa, việc thông qua báo cáo của Ban Hội 
thẩm và việc cho phép thực hiện biện pháp trả đũa đối với việc 
không thực hiện của bên bị khiếu kiện cũng cần phải có sự đồng 
| thuận. Những quyết định như vậy cũng có thể bị bên bị khiếu 
kiện cản trở. 

Người ta có thể nghĩ rằng một hệ thống như vậy không thể 
hoạt động được. Tại sao lại là không khi bên bị khiếu kiện dùng 
quyền của mình để ngăn cản việc thành lập Ban Hội thẩm, nếu 
họ nghĩ rằng mình có thể thua kiện? Tại sao lại là không khi 
bên thua kiện ngăn cản việc thâng qua báo cáo của Ban Hội 
thẩm? Làm sao mà một bên có thể không sử dụng quyền phủ 
quyết của mình chống lại việc cho phép sử dụng biện pháp trả 
đũa kinh tế nhằm vào mình? Nếu các hệ thống xét xử trong 
nước phải hoạt động trên cơ sở nguyên tắc đồng thuận như vậy 
thì trong hầu hết các trường hợp những hệ thông này có thể đã 
thất bại, 

Đáng ngạc nhiên là hệ thông giải quyết tranh chấp của GATT 
1947 chưa từng có điều này. Các bên ký kết là bị đơn thường 
không ngăn cản các quyết định đồng thuận và cho phép tiến 
hành giải quyết các tranh chấp mà họ tham gia, ngay câ khi điều 
này, xét về ngắn hạn, sẽ có hại cho họ. Họ làm như vậy vì họ có 
lợi ích mang tính thẩm thấu và dài hạn và họ biết rằng việc sử 
dụng thái quá quyền phủ quyết sẽ bị các bên khác trả đũa lại 
tương tự. Vì vậy, các Ban Hội thẩm đã được thành lập và các báo 
cáo của họ thường được thông qua, mặc dù thường bị trì hoãn (dù 
chỉ áp dụng biện pháp trá đũa một lần). 

Trên cơ sở nghiên cứu thực nghiệm, người ta đã kết luận 
rằng trong phần lớn các trường hợp, hệ thống giải quyết tranh 


SỐ TAY VỀ HỆ THỐNG GIẢI QUYẾT TRANH CHẮP CỦA WTO 


chấp của GATT 1947 đã mang lại những giải pháp thoả đáng 
cho các bên. Tuy nhiên, cần phải lưu ý rằng thực chất những 
thống kê như vậy chỉ mới tính đến những đơn kiện thực tế đã 
được đưa ra. Tất nhiên, có rất nhiều tranh chấp chưa từng được 
đưa ra trước GATT vì bên khiếu kiện nghi ngờ rằng bên bị khiếu 
kiện sẽ thực hiện quyền phủ quyết. Vì vậy, rủi ro của việc thực 
hiện quyền phủ quyết cũng đã làm suy yếu hệ thông giải quyết 
tranh chấp của GATT. Ngoài ra, những sự phủ quyết như vậy 
thực tế đã diễn ra, đặc biệt là trong những lĩnh vực nhạy cảm 
về chính trị hoặc quan trọng về kinh tế, như chồng bán phá giá. 
Cuối cùng là vào những năm 1980, hệ thống giải quyết tranh 
chấp đã bị suy yếu dần vì các bên ký kết ngày càng hay cản trở 
việc thành lập Ban Hội thẩm và việc thông qua các báo cáo của 
Ban Hội thẩm. 

Ngay cả khi các báo cáo của Ban Hội thẩm được thông qua thì 
rủi ro của việc một bên có thể cản trở việc thông qua báo cáo 
thường chắc chắn ảnh hưởng tới nội dung các phán quyết của 
Ban Hội thẩm. Ba hội thẩm viên biết trước rằng báo cáo của họ 
cũng phải được bên thua kiện chấp thuận để được thông qua. Vì 
vậy, động cơ đưa ra phán quyết không chỉ dựa trên cơ sở giá trị 
pháp lý của một đơn kiện, mà còn nhằm vào một giải pháp có 
phần “mang tính ngoại giao” thông qua việc đưa ra một thoả hiệp 
mà cả hai bên đều có thể chấp nhận được. 

Vì thế, những yếu kém về mặt cơ cấu của hệ thống giải quyết 
tranh chấp cũ của GATT là rất đáng kể, mặc dù cuối cùng thì 
nhiều tranh chấp đã được giải quyết. Như đã trình bày ở phần 
trên là cuối những năm 1980, khi Vòng đàm phán Urugoay diễn 
ra, tình trạng này ngày càng trầm trọng, đặc biệt trong những 
lĩnh vực nhạy cảm về chính trị hoặc vì một số bên ký kết đã cô 
gắng đạt được sự thoả hiệp giữa những vấn đề tranh chấp đang 
diễn ra và những vấn đề đang được thương lượng. Điều này đã 
dẫn tới sự suy giảm niềm tin của các bến ký kết vào khả năng 
giải quyết những trường hợp khó khăn của hệ thống giải quyết 
tranh chấp của GATT. Tiếp đó, điều này cũng dẫn tới nhiều 
hành động đơn phương hơn của các bên ký kết mà những bên 
này sẽ trực tiếp hành động chống lại những bên khác để thực 


LỊCH SỬ PHÁT TRIỄN CỦA HỆ THÓNG GIẢI QUYẾT TRANH „4; 


thi quyền của họ thay vì đựa vào hệ thông giải quyết tranh chấp 
của GATTẺ. 


GIIÁI QUYẾT TRANH CHẤP THEO "NHŨNG BỘ LUẬT" CỦA 
VÒNG ĐÀM PHÁN TOKYO 


Một số hiệp định nhiều bên ra đời từ Vòng đàm phán thương mại 
đa phương Tokyo còn được gọi là "những bộ luật” [những bộ quy 
tắc] của Vòng Tokyo, chẳng hạn như bộ quy tắc về chống bán phá 
giá chứa đựng những thủ tục giải quyết tranh chấp cụ thể riêng 
cho từng bộ luật. Cũng giông toàn bộ các nội dung của cả bộ luật, 
các thủ tục giải quyết tranh chấp cụ thể này chỉ được áp dụng đối 
với những bên ký kết bộ luật và chỉ về những vấn đề cụ thể. Nếu 
như trước khi thành lập WTO, hệ thống thương mại đa phương 
thường được gọi là "GATTT theo món”, thì điều này cũng đúng đối 
với việc giải quyết tranh chấp. Trong một số trường hợp, khi các 
quy tắc liên quan tới một vấn đề cụ thế được quy định cả trong 
GATT 1947 và một trong những “bộ luật” của Vòng đàm phán 
Tokyo, thì bên khởi kiện cũng có thêm sự tự do về việc “lựa chọn 
cơ quan xét xử” và “trùng lắp về cơ quan xét xử”, có nghĩa là lựa 
chọn hiệp định và cơ chế giải quyết tranh chấp hứa hẹn sẽ mang 
lại lợi ích tốt nhất cho họ hoặc đưa ra hai vụ tranh chấp riêng 
biệt theo các hiệp định khác nhau về cùng một vấn đề. 

Liên quan tới mức độ thích hợp trong hoạt động của hệ thống 
giải quyết tranh chấp theo các bộ luật này thì hồ sơ, tài liệu cho 
thấy kém hơn so với hệ thống giải quyết tranh chấp theo GATT 
1947, tức là sự đồng thuận đã thường xuyên bị cẩn trở. 


VÒNG URUGOAY VÀ QUYẾT ĐỊNH NĂM 1989 


Do những vấn đề trục trặc cố hữu trong hệ thông giải quyết 
tranh chấp của GATT đã dẫn tới ngày càng nhiều vấn đề trong 
những năm 1980 nên các bên ký kết GATT 1947, gồm cả những 


6. Việc này hiện nay đã được loại bỏ theo Điều 23.1 DSU. Xem phần trên về 
Cấm quyết định đơn phương tại tr.38. 


Le| SỐ TAY VỀ HỆ THỐNG GIẢI QUYẾT TRANH CHẮP CỦA WTO 


nước phát triển và đang phát triển đều nhận thấy rằng hệ thông 
này cần được cải thiện và củng có. Vì vậy, việc đàm phán về giải 
quyết tranh chấp đã được đưa vào chương trình nghị sự của các 
cuộc đàm phán trong Vòng Urugoay và được ưu tiên cao. 

Vào năm 1989, trong quá trình đàm phán tại Vòng Urugoay, 
các bên ký kết đã sẵn sàng thực hiện một sô kết quả bước đầu 
của các cuộc đàm phán (“thu hoạch sớm”) về những vấn đề nhất 
định và theo đó đã thông qua Quyết định ngày 12-4-1989 về 
Những đổi mới đối với các quy tắc và thủ tục giải quyết tranh 
chấp trong GATT”, Quyết định này được dự kiên áp dụng thử 
nghiệm đến cuối Vòng Urugoay và đã bao gồm nhiều quy tắc mà 
sau này được đề cập trong DSU, chẳng hạn như quyền được có 
Ban Hội thẩm và khuôn khế thời hạn nghiêm ngặt đổi với thủ 
tục tổ tụng của Ban Hội thẩm. Tuy nhiên, vẫn chưa có sự nhất 
trí đối với vấn đề quan trọng về thủ tục thông qua các báo cáo 
của Ban Hội thẩm và ở thời điểm đó cũng chưa nhìn trước được 
là sẽ có việc xem xét của cấp phúc thẩm. 


NHỮNG THAY ĐỔI CHỦ YÊU TRONG 
VÒNG URUGOAY 


Một trong những kết quả của Vòng Urugoay là việc DSU đã đem 
lại một hệ thống giải quyết tranh chấp được tăng cường đáng 
kể. Những thủ tục chỉ tiết hơn đối với các giai đoạn khác nhau 
của tranh chấp, bao gồm cả thời hạn cụ thể, đã được quy định 
trong DSU. Rết quả là DSU đã đưa ra nhiều mốc thời hạn nhằm 
bảo đảm giải quyết nhanh tranh chấp. Hệ thống giải quyết 
tranh chấp mới cũng là một khuôn khổ thống nhất chung áp 
dụng cho tất cả các hiệp định được điều chỉnh chỉ với những 
khác biệt nhỏŸ. 

Đổi mới có thể được coi là quan trọng nhất là việc DSU đã loại 
bỏ quyền của các bên, thường là bên mà có biện pháp bị kiện, 


7. BISD 368/61. 
8. Xem phần trên về Một bộ quy tắc và thủ tục duy nhất tại tr.43. 


LỊCH SỬ PHÁT TRIÊN CỦA HỆ THÓNG GIẢI QUYẾT THANH CHẮP... 


được ngăn cản việc thành lập Ban Hội thẩm hoặc thông qua báo 
cáo. Hiện nay, DSB tự động thành lập Ban Hội thẩm và thông 
qua báo cáo của Ban Hội thẩm và Cơ quan Phúc thẩm, trừ khi 
có sự đồng thuận không được làm như vậy. Quy tắc “đồng thuận 
nghịch” tương phản rất rõ với thực tiễn của GATT 1947 và ngoài 
việc được áp dụng đổi với việc thành lập Ban Hội thẩm và thông 
qua báo cáo của Ban Hội thẩm và Cơ quan Phúc thẩm, quy tắc 
này cũng áp dụng đối với việc cho phép các biện pháp trả đũa 
chồng lại bên không thực hiện phán quyết”. 

Một đặc điểm mới quan trọng của hệ thống giải quyết tranh 
chấp trong WTO là việc xem xét (rà soát) phúc thẩm các báo 
cáo của Ban Hội thẩm và việc giám sát chính thức việc thực 
hiện sau khi đã thông qua báo cáo của Ban Hội thẩm (và của Cơ 

„ quan Phúc thẩm). 


9. Xem thêm phần dưới đây về Việc ra quyết định trong DSB tại tr.54, 


ñ SỐ TAY VỀ HỆ THỐNG GIẢI QUYẾT TRANH CHẮP CỦA WTO 


CÁC CƠ QUAN CỦA WTO LIÊN QUAN TỚI 
QUÁ TRÌNH GIẢI QUYẾT TRANH CHÂP 


Quá trình giải quyết tranh chấp trong WTO gồm các bên tranh 
chấp, các bên thứ ba đổi với tranh chấp, DSB, các Ban Hội thẩm, 
Cơ quan Phúc thẩm, Ban Thư ký WTO, các trọng tài, các chuyên 
gia độc lập và một số tổ chức chuyên môn. Chương này sẽ giới 
thiệu về các cơ quan của WTO liên quan tới hệ thông giải quyêt 
tranh chấp. Sự tham gia của các bên tranh chấp và các bên thứ 
ba - là các bên tham gia chủ yếu vào thủ tục giải quyết tranh 
chấp - đã được trình bày ở phần trên'. Những nhiệm vụ và vai 
trò chính xác của mỗi đối tượng liên quan tới quá trình giải quyết 
tranh chấp sẽ trở nên rõ ràng trong chương sau - chương về các 
giai đoạn của quá trình giải quyết tranh chấp. 

Trong các cơ quan của WTO liên quan tới giải quyết tranh 
chấp, người ta có thể phân biệt được giữa một tổ chức chính trị 
như DSB và các tổ chức độc lập bán tư pháp (gần giống như toà 
án), chẳắng hạn như Ban Hội thẩm, Cơ quan Phúc thẩm và trọng 
tài viên. 


CƠ QUAN GIẢI QUYẾT TRANH CHẮP (DSB) 
CHỨC NĂNG VÀ THÀNH PHÂN 


Đại hội đồng thực hiện trách nhiệm của mình theo DSU thông 
qua DSB (Điều [V:3 trong Hiệp định của WTO). Cũng như Đại 
hội đồng, DSB bao gồm đại diện của tất cả các thành viên WTO. 
Đó là những đại diện chính phủ, trong hầu hắt các trường hợp là 
các đại diện ngoại giao tại Geneva (trụ sở của WTO) hoặc những 
người đại diện thuộc Bộ Thương mại hoặc Bộ Ngoại giao của 
nước thành viên WTO. Với tư cách là các công chức nhà nước, họ 


1. Xem phần trên về Các bên tranh chấp và bên thứ ba tại tr. 41. 


CÁC CƠ QUAN CỦA WTO LIÊN QUAN TỚI QUÁ TRÌNH GIẢI QUYẾT. B 


nhận các chỉ đạo từ thủ đô về lập trường và ý kiến đưa ra trong 
DSB. Vì vậy, DSB là một cơ quan chính trị. 

DSB chịu trách nhiệm quản lý, áp dụng DSU, có nghĩa là 
giám sát toàn bộ quá trình giải quyết tranh chấp 

DSB có thẩm quyền thành lập Ban Hội thẩm, thông qua các 
báo cáo của Ban Hội thẩm và Cơ quan Phúc thẩm, duy trì sự 
giám sát việc thực hiện các phán quyết và khuyến nghị, cho phép 
tạm hoãn việc thi hành những nhượng bộ và nghĩa vụ khác theo 
các hiệp định có liên quan (Điều 9.1 trong DSU). Chương sau về 
các giai đoạn của thủ tục giải quyết tranh chấp sẽ giải thích 
chính xác về tất cả những hoạt động này. Hiểu một cách đơn giản 
hơn thì DSB chịu trách nhiệm đưa một vụ tranh chấp ra xét xử 
(thành lập Ban Hội thẩm); đưa ra quyết định xét xử trở nên ràng 
buộc (thông qua báo cáo); nhìn chung là giám sát việc thực hiện 
phán quyết; cho phép “trá đũa” khi một thành viên không tuân 
thủ phán quyết. 

DSB họp khi cần thiết nhằm tuân thủ thời hạn được nêu ra 
trong DSU (Điều 2.3 trong DSU). Thực tế, DSB thường có một 
cuộc họp thường kỳ mỗi tháng. Khi một thành viên đề nghị họp, 
Tổng giám đốc sẽ tổ chức thêm các cuộc họp đặc biệt. Nhân viên 
của Ban Thư ký WTO hỗ trợ về mặt hành chính cho DSB (Điều 
27.1 trong DSU) 


VIỆC RA QUYẾT ĐỊNH TRONG DSB 


Quy tắc chung đối với DSB là phải ra quyết định trên cơ sở đồng 
thuận (Điều 2.4 trong DSU). Chú thích 1 của Điều 2.4 trong DSU 
đã xác định rằng sự đồng thuận được coi là đạt được nêu không 
có thành viên nào tại cuộc họp quyết định về vấn đề này của DSB 
chính thú ¬ản đối quyết định đã được đề xuất. Điều này có 
nghĩa là chủ tịch không chủ động hỏi mỗi đại biếu xem họ có ủng 
hộ quyết định được đề xuất hay không và cũng không có việc bỏ 
phiếu. Ngược lại, chẳắng hạn, chủ tịch chỉ hôi xem có thể thông 
qua quyết định không và nêu không ai nêu ý kiến phản đối thì 
chủ tịch sẽ thông báo rằng quyết định đã được chấp nhận hoặc 
thông qua. Nói cách khác, một đại biểu muốn cản trở một quyết 


lso SỐ TAY VỀ HỆ THỐNG GIẢI QUYẾT TRANH CHẮP CỦA WTO 


định phải có mặt sẵn sàng tại cuộc họp và khi muốn phải giơ cờ 
và lên tiếng phản đối. Bất kỳ thành viên nào làm như vậy, dù là 
chỉ một mình, cũng có thể ngăn cản việc đưa ra quyết. định. 

Tuy nhiên, khi DSB thành lập Ban Hội thẩm, thông qua báo 
cáo của Ban Hội thẩm và Cơ quan Phúc thẩm và khi DSB cho 
phép trả đũa, thì DSB phải thông qua quyết định, #rừ &h¿ có sự 
đồng thuận chống lại quyết định (Điều 6.1, 16.4, 17.14 và 22.6 
trong DSU). Thủ tục ra quyết định đặc biệt này thường được gọi 
là "đồng thuận phủ quyết" hay "đồng thuận nghịch”. Ở ba giai 
đoạn quan trọng của quá trình giải quyết tranh chấp đã đề cập 
(đó là thành lập, thông qua báo cáo và cho phép trả đũa), DSB 
phải quyết định một cách tự động (đương nhiên) cho phép hành 
động được tiến hành, trừ khi có sự đồng thuận không làm như 
vậy. Điều này có nghĩa là lúc nào cũng chỉ cần một thành viên là 
cô thể ngăn cản được sự đồng thuận phú quyết này, tức là thành 
viên đó có thể tránh được việc ngăn cản ra quyết định. Để làm 
được như vậy, thành viên đó chỉ cần kiên quyết yêu cầu thông 
qua quyết định. 

Không có thành viên nào (kể cả bên bị khiếu kiện ảnh hưởng 
hoặc bên có liên quan) là không được tham gia vào quá trình ra 
quyết định. Điều này có nghĩa là thành viên đề nghị thành lập 
Ban Hội thẩm, thông qua báo cáo hoặc cho phép tạm hoãn việc 
thí hành nhượng bộ có thể bảo đảm rằng đề nghị của mình được 
chấp nhận chỉ bằng cách đưa đề nghị đó vào chương trình nghị 
sự của DSB. Trong trường hợp thông qua báo cáo của Ban Hội 
thẩm và Cơ quan Phúc thẩm, có ít nhất một bên thắng kiện trong 
tranh chấp đặc biệt quan tâm tới việc thông qua báo cáo. Nói 
cách khác, bất kỳ thành viên nào có ý định ngăn cản quyết định 
thông qua báo cáo phải thuyết phục được tất cả các thành viên 
WTO khác (bao gồm cả bên đối địch trong vụ kiện) cùng phản đối 
hoặc ít nhất thì ở thế bị động. Vì vậy, đồng thuận phủ quyết chủ 
yêu là một khả năng mang tính lý thuyết và đến nay vẫn chưa 
từng có. Do đó, người ta nói đến tính gần như tự động của những 
quyết định này trong DSB. Điều này hết sức tương phản với 
trường hợp phổ biến ở GATT 1947 khi các Ban Hội thẩm được 
thành lập, báo cáo của họ được thông qua và sự trả đũa là được 


CÁC CƠ QUAN CỦA WTO LIÊN QUAN TỚI QUÁ TRÌNH GIẢI QUYẾT... 


phép chỉ trên cơ sở đồng thuận cùng cho phép. Vì thế, không 
giống với GATT 1947, DSU không tạo cơ hội để mỗi thành viên 
có thể ngăn cản quá trình ra quyết định đối với những vấn đề 
quan trọng. Đồng thuận phủ quyết không được áp đụng ở nơi nào 
khác trong khuôn khổ ra quyết định của WTO, ngoài hệ thống 
giải quyết tranh chấp. 

Khi DSB áp dụng các quy định giải quyết tranh chấp của hiệp 
định thương mại nhiều bên (Phụ lục 4 của Hiệp định WTO), chỉ 
những thành viên ký kết hiệp định mới có thể tham gia vào việc 
DSB ra các quyết định hoặc biện pháp liên quan tới các tranh 
chấp theo những hiệp định này (Điều 2.1 trong DSU). 

Về phương diện mang tính điều hành hơn trong công việc của 
DSB thì Nội quy về thủ tục họp của DSEˆ quy định là các Nội quy 
về thủ tục các phiên họp của Hội nghị Bộ trưởng và các cuộc họp 
Đại hội đồng” sẽ áp dụng trên cơ sở tuân theo một số quy tắc đặc 
biệt về chủ toạ, trừ khi được quy định khác trong DSU. Một khía 
cạnh tổ chức quan trọng của những quy tắc chung này là yêu cầu 
các thành viên gửi các mục nội dung sẽ đưa vào chương trình nghị 
sự của cuộc họp sắp tới không muộn hơn ngày trước khi đưa ra 
thông báo về cuộc họp, tức là ít nhất 10 ngày theo lịch trước cuộc 
họp (Quy tắc 3 trong Nội quy về thủ tục). Thực tế, điều này có 
nghĩa là các mục nội dung trong chương trình nghị sự phải được 
chuẩn bị vào ngày thứ 11 trước cuộc họp của DSB, và vào ngày 
thứ 12 hoặc 13 nêu ngày thứ 11 rơi vào thứ Bảy hoặc Chủ nhật. 


VAI TRÒ CỦA CHỦ TỊCH DSB 


Đứng đầu DSB là Chủ tịch DSB. Chủ tịch thường là một trong 
những đại sứ tại Geneva, có nghĩa là người đứng đầu phái đoàn 
đại diện thường trú của một nước thành viên ở WTO (Điều IV:3 
trong Hiệp định của WTO). Người này được bổ nhiệm theo quyết 
định đồng thuận của các thành viên WTO. Chủ tịch của DSB có 
các chức năng mang tính thủ tục, đó là, thông báo tin tức cho các 


2. WT/DSB/9, 16-1-1997. 
3. WT/1/161, 25-7-1996. 


B SỐ TAY VỀ HỆ THỐNG GIẢI QUYẾT TRANH CHẮP CỦA WTO 


thành viên, chủ trì các cuộc họp, đưa ra và giới thiệu các mục 
trong chương trình nghị sự, dành quyền phát biểu cho các đại 
biểu muốn phát biểu, đề xuất quyết định và nếu quyết định được 
thông qua thì sẽ công bố quyết định . Chủ tịch của DSB cũng là 
người truyền đạt thông tin của các thành viên lên DSB. 

Ngoài ra, chủ tịch còn có một số trách nhiệm trong những 
trường hợp cụ thể. Chẳng hạn, khi một bên yêu cầu và sau khi 
tham vấn với các bên tranh chấp, chủ tịch là người quyết định 
các quy tắc và thủ tục trong tranh chấp liên quan tới một số hiệp 
định được điều chỉnh có "những quy tắc và thủ tục đặc biệt hoặc 
bổ sung“ mâu thuẫn nhau nếu các bên không nhất trí với thủ 
tục này trong vòng 20 ngày (Điều 1.2 trong DSU). Chủ tịch cũng 
có thể, được phép của DSB, soạn thảo ra các điều khoản tham 
chiếu riêng theo Điều 7.3 trong DSU. Chủ tịch của DSB, sau khi 
tham vấn với các bên, còn được quyền gia hạn đỗi với các tham 
vấn liên quan đến biện pháp mà một nước thành viên đang phát 
triển áp dụng, nếu các bên tranh chấp không thể nhất trí rằng 
các cuộc tham vấn đã kết thúc (Điều 12.10 trong DSU). Trong các 
vụ giải quyết tranh chấp liên quan tới thành viên là nước kém 
phát triển, thành viên này có thể yêu cầu chủ tịch của DSB làm 
người môi giới, người hoà giải hoặc trung gian nhằm giúp các bên 
giải quyết tranh chấp trước khi đưa vụ kiện ra Ban Hội thẩm 
(Điều 24.2 trong DSU). Cuối cùng, chủ tịch của DSB phải được 
tham vấn trước khi Tổng giám đốc quyết định thành phần của 
Ban Hội thẩm theo Điều 8.7 trong DSU” và trước khi Cơ quan 
Phúc thẩm thông qua hoặc sửa đối Quy chế về Thủ tục làm việc 
của mình (Điều 17.9 trong DSU). 


TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ BAN THU KÝ WTO 


Trên cương vị công tác chính thức của mình, Tổng giám đốc WTO 
có thể đưa ra sáng kiên mình làm người môi giới hỗ trợ, người hoà 
giải hoặc trung gian nhằm giúp các thành viên giải quyết tranh 


4. Xem phần trên về Một bộ quy tắc và thủ tục duy nhất tại tr. 43, 
5. Xem thêm phần về Thành phần Ban Hội thẩm tại tr.102. 


CÁC CƠ QUAN CỦA WTO LIÊN QUAN TỚI QUÁ THÌNH GIẢI QUYẾT... 


châp (Điêu 5.6 trong DSU). Trong thủ tục giải quyết tranh chấp 
liên quan tới một nước thành viên kém phát triển, khi không tìm 
ra giải pháp hoà giải thông qua tham vấn, thì theo đề nghị của 
nước này, Tổng giám đốc sẻ làm người môi giới, người hoà giải 
hoặc trung gian để giúp các bên giải quyết tranh chấp trước khi 
có đề nghị thành lập Ban Hội thẩm (Điều 34.2 trong DSU). Tống 
giám đốc triệu tập các cuộc họp của DSB và bổ nhiệm các thành 
viên Ban Hội thẩm theo yêu cầu của một trong các bên, tham vấn 
với Chủ tịch của DSB và Chủ tịch của các Hội đồng và Uỷ ban có 
liên quan khi các bên không đồng ý về thành phần trong vòng 20 
ngày (Điều 8.7 trong DSƯ)”. Tổng giám đốc cũng chỉ định trọng 
tài viên để xác định thời hạn thực hiện hợp lý, nếu các bên không 
nhất trí về thời hạn thực hiện và về trọng tài viên (chú thích 12 
của Điều 21.3(c) trong DSU)Ÿ, hoặc để xem xét lại việc hoãn thực 
hiện các nghĩa vụ trong trường hợp không thực biện (Điều 22.6 
trong DSU). Theo Điều 22, việc Tổng giám đốc chỉ định trọng tài 
viên là một sự thay thế cho các hội thẩm viên ban đầu thực hiện 
nhiệm vụ này nếu các hội thẩm viên không sẵn sàng”. 

Nhân viên Ban thư ký WTO (những người báo cáo lên Tổng 
giám đốc) giúp đỡ các thành viên trong việc giải quyết tranh chấp 
khi họ yêu cầu (Điều 27.2 trong DSU), tiến hành các khoá đào 
tạo đặc biệt (Điều 27.3 trong DSU) và tư vẫn thêm về mặt pháp 
lý và hỗ trợ cho các nước thành viên đang phát triển trong các 
vấn đề liên quan tới giải quyết tranh chấp trong khuôn khổ 
phạm vi không thiên vị theo quy định tại Điều 27.2 trong DSU??, 
Ban Thư ký cũng giúp đỡ các bên tranh chấp trong việc thành 
lập Ban Hội thẩm bằng cách đề cử những hội thẩm viên tiềm 
năng để xét xử tranh chấp (Điều 8.6 trong DSU), hỗ trợ các Ban 
Hội thẩm khi các ban này được lập ra (Điều 27.1 trong DSU)” và 
hỗ trợ về mặt hành chính cho DSB. 


6. Xem phần dưới về Trung gian, hoà giải và môi giới tại tr.169. 

7. Xem phần dưới về Thành phần Ban Hội thẩm tại tr.102. 

8. Xem phần dưới về Thời hạn thực hiện tại tr.143. 

9. Xem phân dưới về Cho phép và trọng tài tại tr.154. 

10. Xem phần dưới về Hỗ trợ pháp lý tại tr.198. 

11. Xem phần dưới về Hỗ trợ về mặt hành chính và pháp lý cho Ban Hội 
thẩm tại tr.60. 


5 SỐ TAY VỀ HỆ THÔNG GIẢI QUYẾT TRANH CHẮP CỦA WTO 


BAN HỘI THẤM 
CHỨC NĂNG VÀ THÀNH PHẦN CỦA BAN HỘI THẤM 


Ban Hội thẩm là cơ quan bán tư pháp gần như toà án với tư cách 
là thiết chế chịu trách nhiệm xét xử các tranh chấp giữa các 
thành viên. Ban Hội thẩm thường gồm ba chuyên gia và trong 
trường hợp ngoại lệ có thể gồm năm chuyên gia được tuyển chọn 
trên cơ sở theo từng vụ (ad hoc)!2, Điều này có nghĩa là không có 
Ban Hội thẩm thường trực tại WTO, mà mỗi Ban Hội thẩm khác 
nhau được thành lập cho một tranh chấp. Bất kỳ ai có năng lực 
và độc lập (Điều 8.1 và 8.2 trong DSU) đều có thể làm hội thẩm 
viên. Điều 8.1 trong DSU đề cập những ví dụ về những người đã 
làm hội thẩm viên hoặc tranh tụng về vụ kiện trước Ban Hội 
thẩm, làm đại diện của một thành viên hoặc của một bên ký kết 
GATT 1947 hoặc đại diện tại Hội đồng hay Uỷ ban của bất kỳ 
hiệp định có liên quan nào hoặc hiệp định nào trước đó, hoặc đã 
từng làm việc trong Ban Thư ký, đã từng giảng đạy hoặc viết 
sách, bài được đăng về Luật Thương mại quốc tế hoặc chính sách 
thương mại quốc tế, hoặc đã từng là quan chức cao cấp về chính 
sách thương mại của một thành viên. Ban Thư ký WTO duy trì 
một danh sách rõ ràng các cá nhân thuộc tổ chức chính phủ và 
phi chính phủ để từ đó có thể tuyển chọn hội thẩm viên (Điều 8.4 
trong DSU). Các thành viên WTO thường xuyên đề xuất thêm 
tên vào đanh sách đó và thực tế là DSB luôn luôn đồng ý với sự 
đề xuất tên mới đó mà không cần thảo luận. Không nhất thiết 
phải là người trong danh sách này thì mới có thể được giới thiệu 
làm hội thẩm viên tiềm năng trong một tranh chấp cụ thể. Mặc 
dù một số người đã làm hội thẩm viên trong nhiều vụ việc, 
nhưng đa số chỉ làm hội thẩm viên một lần. Vì vậy, không có tính 
liên tục về mặt tổ chức nhân sự giữa các Ban Hội thấm được 
tuyển chọn cho các vụ kiện khác nhau. Bất kỳ ai được chỉ định 


12. Theo thủ tục giải thích phần dưới đây về Thành phần Ban Hội thẩm tại 
tr.102. 


CÁC CƠ QUAN CỦA WTO LIÊN QUAN TỚI QUÁ TRÌNH GIẢI QUYẾT... B 


làm hội thẩm viên đều làm việc độc lập và với tư cách cá nhân 
và không phải là đại diện cho chính phủ hoặc đại diện cho bất kỳ 
tổ chức nào (Điều 8.9 trong DSU). 

Ban Hội thẩm được thành lập cho một tranh chấp cụ thể phải 
xem xét các khía cạnh về tình tiết và pháp lý của vụ kiện và nộp 
báo cáo lên DSB, trong đó nêu rõ kết luận của mình là liệu việc 
khiếu kiện của bên khiếu kiện có cơ sở không và các biện pháp 
hoặc hành vi bị phản đối có phù hợp với WTO hay không. Nếu 
Ban Hội thẩm nhận thấy rằng các khiếu kiện này thực sự có cơ 
sở và có việc một thành viên vi phạm nghĩa vụ WTO, Ban Hội 
thẩm sẽ khuyến nghị bên bị khiếu kiện thực hiện (các điều 11 và 
19 trong DSU). 


HỖ TRỢ VỀ MẶT HÀNH CHÍNH VÀ PHÁP LÝ CHo BẠN Hội THẤM 


Ban Thư ký WTO chịu trách nhiệm về mặt hành chính trong các 
thủ tục giải quyết tranh chấp, cũng như hỗ trợ các Ban Hội thẩm 
về khía cạnh pháp lý và thủ tục của vụ tranh chấp (Điều 27.1 
trong DSU). Điều này có nghĩa là, một mặt, giải quyết các vấn đề 
hậu cần của Ban Hội thẩm, tức là tổ chức việc đi lại của các hội 
thẩm viên tới Geneva, nơi sẽ diễn ra các cuộc họp của Ban Hội 
thẩm, chuẩn bị thư mời các bên đến họp với Ban Hội thẩm, nhận 
những văn bản gửi đến và gửi cho các hội thẩm viên, v.v.. Mặt 
khác, hỗ trợ Ban Hội thẩm cũng có nghĩa là hỗ trợ họ về mặt 
pháp lý thông qua việc tư vấn các vấn đề pháp lý nảy sinh trong 
tranh chấp, bao gồm cả những án lệ của các Ban Hội thẩm và Cơ 
quan Phúc thẩm trước đó. Vì Ban Hội thẩm không phải là các cơ 
quan thường trực nên Ban Thư ký sẽ đóng vai trò là bộ nhớ về 
mặt tổ chức để đưa ra sự liên tục và nhất quán giữa các Ban Hội 
thẩm. Điều này là cần thiết để đạt được mục tiêu của DSU trong 
việc tạo sự an toàn và khả năng dự đoán trước đối với hệ thống 
thương mại đa biên (Điều 3.2 trong DSU). Nhân viên Ban Thư 
ký hỗ trợ Ban Hội thẩm thường gồm ít nhất một thư ký và một 
cán bộ pháp lý. Một trong hai cán bộ thường thuộc một bộ phận 
trong Ban Thư ký phụ trách hiệp định có liên quan được viện 


Ise| SỐ TAY VỀ HỆ THÓNG GIẢI QUYẾT TRANH CHẮP CỦA WTO 


dẫn và người kia thuộc Bộ phận pháp lý. Nhân viên của Bộ 
phận về các quy tắc hỗ trợ Ban Hội thẩm giải quyết các tranh 
chấp về các biện pháp chế tài thương mại (chồng bán phá giá và 
trợ cấp). 


CƠ QUAN PHÚC THẤM 
NHIỆM VỤ VÀ CÁC THÔNG TIN CHUNG 


Không giống các Ban Hội thẩm, Cơ quan Phúc thẩm là cơ quan 
thường trực gồm bảy thành viên được giao trách nhiệm xem xét 
lại các khía cạnh pháp lý trong các báo cáo của Ban Hội thẩm. Vì 
vậy, Cơ quan Phúc thẩm là giai đoạn thứ hai và cuối cùng trong 
xét xử của hệ thông giải quyết tranh chấp. Trong hệ thống giải 
quyết tranh chấp trước đây của GATT 1947 không có Cơ quan 
Phúc thẩm nên việc bổ sung giai đoạn xét xử thứ hai này vào là 
một trong những đối mới chủ yêu của Vòng đàm phán thương 
mại đa phương ỦUrugoay. 

Một lý do quan trọng trong việc thành lập Cơ quan Phúc thẩm 
là có bản chất tự động hơn trong việc thông qua các báo cáo của 
Ban Hội thẩm từ khi bắt đầu có DSU'. Trong hệ thống giải 
quyết tranh chấp hiện nay, mỗi thành viên WTO không còn có 
thể ngăn cần việc thông qua quyết định của Ban Hội thẩm, trừ 
khi họ có được ít nhất là sự chấp thuận ngầm của tất cả các 
thành viên khác có đại diện trong DSB. Do vậy, bản chất gần như 
tự động thông qua báo cáo của Ban Hội thấm không chỉ làm mất 
đi khả năng của bên "thua" có thể ngăn cản việc thông qua báo 
cáo, mà còn làm mắt đi khả năng của các bên hoặc các thành viên 
khác từ chấi hay bác bỏ báo cáo của Ban Hội thẩm do có sự bất 
đồng lớn về những phân tích pháp lý của Ban Hội thẩm. Bất cứ 


13. Chẳng hạn, Bộ phận Dịch vụ đối với các tranh chấp trong Hiệp định 
GATS, Bộ phận về sở hữu trí tuệ đối với các tranh chấp trong Hiệp định TRIPS, 
Bộ phận về nông nghiệp và hàng hoá đối với các tranh chấp trong Hiệp định vẻ 
nông nghiệp và Hiệp định SPS. 

14. Xem phần trên về Việc ra quyết định trong DSB tại tr.ö4. 


CÁC CƠ QUAN CỦA WTO LIÊN QUAN TỚI QUÁ TRÌNH GIẢI QUYẾT... 


khi nào một thành viên, thường là bên "thắng" trong vụ tranh 
chấp, có mục tiêu chủ yếu muốn thắng trong vụ tranh chấp thì 
không thế có sự bác bỏ như vậy, ngay cả khi báo cáo của Ban Hội 
thẩm có thiếu sót về mặt pháp lý. Ngược lại, theo hệ thống giải 
quyết tranh chấp cũ của GATT 1947, một số báo cáo của Ban Hội 
thẩm không được thông qua vì sự giải thích về mặt pháp lý một 
điều khoản cụ thể của GATT là không chấp nhận được đối với các 
bên ký kết, xét từ góc độ pháp luật. Mặc dù điều này không còn 
có thể xảy ra, nhưng Cơ quan Phúc thẩm hiện nay thực hiện xét 
xử phúc thẩm có chức năng sửa chữa những sai sót về pháp luật 
mà Ban Hội thẩm có thể mắc phải. Để làm được việc đó, Cơ quan 
Phúc thẩm cũng phải có sự nhất quán khi ra quyết định và phải 
phù hợp với mục tiêu chính của hệ thống giải quyết tranh chấp 
là tạo tính an toàn và khả năng dự đoán trước đối với hệ thông 
thương mại đa phương (Điều 3.2 trong DSU). 

Nếu một bên gửi đơn phản đối lại báo cáo của Ban Hội thẩm 
thì Cơ quan'Phúc thẩm sẽ xem xét lại các vấn đề pháp lý bị phản 
đổi và có thể giữ nguyên, sửa đổi hoặc quyết định ngược lại (bác 
bỏ) các ý kiến của Ban Hội thẩm (Điều 17.13 trong DSU). 


THÀNH PHẦN VÀ CƠ CẤU CỦA CƠ QUAN PHÚC THẤM 


DSB thành lập Cơ quan Phúc thẩm năm 1995, sau đó đã chỉ 
định bảy thành viên đầu tiên của Cơ quan Phúc thẩm. DSB chỉ 
định các thành viên trên cơ sở đồng thuận (Điều 2.4 trong DSU), 
cho nhiệm kỳ bốn năm và mỗi người có thể được tái bố nhiệm 
một lần (Điều 17.2 trong DSU). Trung bình cứ hai năm thì thay 
đổi một số thành viên của Cơ quan Phúc thẩm. 

Những thành viên trong Cơ quan Phúc thẩm phải là những 
người có uy tín đã được công nhận, với kinh nghiệm chuyên 
môn đã được chứng mỉnh về pháp luật, thương mại quốc tế và 
những nội dung của hiệp định có liên quan nói chung. Họ phải 


15. Quyết định thành lập Cơ quan Phúc thẩm, Khuyến nghị của Uy ban 
chuẩn bị cho WTO do Cơ quan Giải quyết tranh chấp phê duyệt vào ngày 10- 
2-1995, WT/DSB/1, ngày 19-6-1895. 


|| SỐ TAY VỀ HỆ THỐNG GIẢI QUYẾT TRANH CHẮP CỦA WTO 


không được gắn kết với bất kỳ chính phủ nào (Điều 17.3 trong 
DSU). Đến nay hầu hết các thành viên Cơ quan Phúc thẩm đều 
là các giáo sư đại học, các luật sư đang hành nghề, các quan 
chức trước đây của chính phủ hoặc các thẩm phán cao cấp. Về 
mặt lý thuyết, việc làm một thành viên Cơ quan Phúc thẩm chỉ 
là một công việc không chuyên trách. Tuy nhiên, khối lượng 
công việc, và đối ngược lại với nó là khả năng để theo đuổi các 
hoạt động chuyên môn khác một cách đáng kể, phụ thuộc vào 
số lượng các đơn kháng cáo được gửi đến, trong điều kiện là các 
thành viên Cơ quan Phúc thẩm phải sẵn sàng làm việc bất cứ 
lúc nào và được thông báo trong thời gian ngắn (Điều 17.3 
trong DSU). 

Nói chung, bảy thành viên Cơ quan Phúc thẩm phải phản ánh 
rộng rãi cơ cấu thành viên trong WTO (Điều 17.3 trong DSU), họ 
không đại diện cho chính nước của họ mà họ đại diện cho các 
thành viên của WTO nói chung. Bảy thành viên đầu tiên là công 
dân của Ai Cập, Nhật Bản, Đức, Niu Dilân, Phihppin, Mỹ và 
Urugoay. Bảy thành viên hiện nay là: 


- Giáo sư Georges Abi-Saab, người Ài Cập, được bổ nhiệm 
năm 2000; 

- Ông James Bacchus, người Mỹ, được bế nhiệm năm 

199819, 

Giáo sư Luiz Olavo Baptista, người Braxin, được bổ 

nhiệm năm 2001; 


- Ông A.V. Ganesan, người Ấn Độ, được bổ nhiệm năm 
2000; 

- Ông John Lockhart, người Ôxtrâylia được bố nhiệm năm 
2001; 

- Giáo sư Giorgio Sacerdoti, người Italia, được bố nhiệm 
năm 2001; 


16. Vào thời điểm xuất bản, nhiệm kỳ của ông James Bacchus hết hạn vào 
ngày 10-12-2003. Ngày 7-11-2003, DSB đã chọn Bà Merit jJanow, người Mỹ, 
thay thế ông Baechus làm việc trong nhiệm kỳ bốn năm bắt đầu từ ngày 11-12- 
2003. 


CÁC CƠ QUAN CỦA WTO LIÊN QUAN TỚI QUÁ TRÌNH GIẢI QUYẾT... Jzs 


- Giáo sư Yasuhei Taniguchi, người Nhật Bản, được bổ 
nhiệm năm 2000. 


Ba hoặc bốn thành viên Cơ quan Phúc thẩm lúc nào cũng phải là 
công dân của một nước thành viên đang phát triển. Theo Thủ tục 
làm việc đối với việc xét xử phúc thẩm”, bảy thành viên Cơ quan 
Phúc thẩm cử ra một người trong số họ làm Chủ tịch với nhiệm 
kỳ trong thời gian một hoặc tối đa là hai năm (mục 5 trong Thủ 
tục làm việc). Chủ tịch hiện nay là ông James Bacchus - người đã 
nắm giữ vị trí này từ năm 2001. Chủ tịch chịu trách nhiệm chỉ 
đạo chung công việc của Cơ quan Phúc thẩm, đặc biệt là việc vận 
hành nội bộ cơ quan (mục ä trong Thủ tục làm việc). 


BẠN THU KÝ CỦA CƠ QUAN PHÚC THẤM 


Ban Thư ký của Cơ quan Phúc thẩm hỗ trợ về mặt luật pháp và 
hành chính cho Cơ quan Phúc thẩm (Điều 17.7 trong DSU). Để 
bảo đảm tính độc lập của Cơ quan Phúc thẩm, ban thư ký này 
chỉ được liên hệ với Ban Thư ký WTO về mặt hành chính, còn 
những mặt khác thì hoàn toàn tách biệt. Ban Thư ký của Cơ 
quan Phúc thẩm nằm cùng địa điểm với Ban thư ký WTO ở trụ 
sở của WTO tại Geneva, nơi diễn ra các cuộc họp của cả Ban Hội 
thẩm và Cơ quan Phúc thẩm. 


TRỌNG TÀI VIÊN 


Ngoài Ban Hội thẩm và Cơ quan Phúc thẩm, các trọng tài viên 
có thể là với tư cách cá nhân hoặc một nhóm, được triệu tập để 
xét xử vấn đề nào đó ở một vài giai đoạn của quá trình giải quyết 
tranh chấp. Việc xét xử của trọng tài cũng là một biện pháp thay 
-thế cho việc giải quyết tranh chấp của Ban Hội thẩm hoặc Cơ 
quan Phúc thẩm (Điều 25 trong DSU), mặc dù khả năng này đến 
nay vẫn hiếm khi xây ra”. Các kết quả xét xử của trọng tài 


17. Xem thêm phần về Thủ tục rà soát phúc thẩm tại tr.133. 
18. Xem phần về Trọng tài theo Điều 25 của DSU tại tr.172. 


|| SỐ TAY VỀ HỆ THÓNG GIẢI QUYẾT TRANH CHẮP CỦA WTO 


không bị kháng cáo, nhưng được thi hành thông qua DSU (các 
điều 21 và 22 trong DSU). 

Phổ biến hơn là hai hình thức trọng tài khác được nêu trong 
DSU đổi với những trường hợp và những vấn đề cụ thể trong quá 
trình thực hiện phán quyết, tức là sau khi DSB đã thông qua báo 
cáo của Ban Hội thẩm (và báo cáo của Cơ quan Phúc thẩm nếu 
có), và bên "thua" sẽ phải thực hiện phán quyết và khuyến nghị 
của DSB”. Trường hợp đầu tiên như vậy là khi một trọng tài 
được triệu tập để ra quyết định đối với việc xác định "thời hạn 
hợp lý" cho bên bị khiêu kiện thực hiện (Điều 21.3(c) trong DSU). 
Trường hợp thứ hai là khi một bên phải chịu sự trả đũa cũng có 
thể yêu cầu trọng tài nêu bên này phản đối mức độ hoặc bản chất 
của việc hoãn thực hiện nghĩa vụ được đề xuất (Điều 22.6 trong 
DSƯ??. Vì vậy, hai hình thức trọng tài này chỉ giới hạn ở việc 
làm rõ những vần đề rất cụ thể trong quá trình thực hiện và đem 
lại những quyết định ràng buộc các bên. 


CHUYÊN GIA 


Các tranh chấp thường liên quan đến những vấn đề thực tế 
phức tạp mang tính kỹ thuật hoặc khoa học, chẳng hạn như khi 
có hoặc có một mức độ rủi ro về sức khoẻ liên quan tới một sản 
phẩm nhất định là vấn đề tranh cãi giữa các bên. Vì các hội 
thẩm viên đều là các chuyên gia về thương mại quốc tế, chứ 
không nhất thiết là những chuyên gia trong những lĩnh vực 
khoa học đó, nên DSU cho phép Ban Hội thẩm tìm kiếm thông 
tin và tư vấn kỹ thuật từ các chuyên gia. Họ có thể tìm thông 
tin từ bất kỳ nguồn nào thích hợp, nhưng trước khi tìm thông 
tin từ bất kỳ cá nhân hoặc cơ quan nào nằm trong thẩm quyền 
tài phán của một thành viên, Ban Hội thẩm phải thông báo cho 
thành viên đó (Điều 13.1 trong DSU). Ngoài quy tắc chung của 
Điều 13 trong DSU, những quy định tiếp theo trong hiệp định 


19. Xem phần đưới về Thời hạn thực hiện tại tr.143, 
20. Xem phần dưới về Cho phép và trọng tài tại tr.154. 


CÁC CƠ QUAN CỦA WTO LIÊN QUAN TỚI QUÁ TRÌNH GIẢI QUYẾT... 


được điều chỉnh cho phép rõ ràng hoặc yêu cầu Ban Hội thấm 
lấy ý kiến của các chuyên gia khi họ giải quyết những vấn đề 
thuộc các hiệp định sau: 


- Điều 11.2 trong Hiệp định về các biện pháp kiểm dịch 
động thực vật. 

-_ Điều 14.2, 14.3 và Phụ lục 2 trong Hiệp định về các hàng 
rào kỹ thuật đối với thương mại. 

-_ Điều 19.3, 19.4 và Phụ lục 2 trong Hiệp định về việc thực 
thi Điều VII của GATT 1994. 

- Điều 4.5 và 24.3 trong Hiệp định về trợ cấp và các biện 
pháp đối kháng (Hiệp định SCM). 


Khi Ban Hội thẩm cân nhắc thấy cần thiết phải tham vấn các 
chuyên gia để làm tròn trách nhiệm của mình nhằm đánh giá 
khách quan các tình tiết, Ban Hội thẩm có thể tham vấn từng cá 
nhân chuyên gia hoặc chỉ định một nhóm chuyên gia chuẩn bị 
một báo cáo tư vấn (Điều 13.2 trong DSU). 

Các quy tắc thành lập các nhóm chuyên gia rà soát và thủ tục 
được quy định trong Phụ lục 4 của DSU. Các nhóm chuyên gia rà 
soát thực hiện nghĩa vụ theo yêu cầu của Ban Hội thẩm và báo 
cáo lên Ban Hội thẩm. Ban Hội thẩm quyết định các điều khoản 
tham chiếu và Thủ tục làm việc chỉ tiết. Báo cáo cuối cùng của 
nhóm chuyên gia được gửi tới các bên tranh chấp khi được trình 
lên Ban Hội thẩm. Nhóm chuyên gia chỉ có vai trò tư vấn. Quyết 
định cuối cùng về các vấn đề pháp lý và việc xác định các tình 
tiết trên cơ sở ý kiến các chuyên gia vẫn thuộc thẩm quyền của 
Ban Hội thẩm. Chỉ những người có đanh tiếng và kinh nghiệm 
chuyên môn mới được tham gia vào nhóm chuyên gia tư vấn 
trong lĩnh vực được nói tới. Công dân của các nước tranh chấp 
không được tham gia vào nhóm chuyên gia này nêu không có sự 
thống nhất chung giữa các bên tranh chấp, trừ trường hợp đặc 
biệt khi Ban Hội thẩm xét thấy rằng nếu sử dụng người khác thì 
sẽ không thể đáp ứng được yêu cầu đòi hỏi phải có mức độ 
chuyên môn khoa học chuyên ngành. Các quan chức chính phủ 
của các bên tranh chấp không thể tham gia nhóm chuyên gia tư 


|| SỐ TAY VỀ HỆ THỐNG GIẢI QUYẾT TRANH CHẮP CỦA WTO 


vấn. Các thành viên nhóm chuyên gia tư vấn làm việc với tư cách 
cá nhân và không phải là đại diện chính phủ, cũng không phải là 
đại diện của bất kỳ tổ chức nào. Chính phủ hoặc các tổ chức 
không được chỉ thị cho họ về những vấn đề mà nhóm chuyên gia 
tư vấn cần giải quyết. 

Khi Ban Hội thẩm sử dụng đến các chuyên gia, họ không 
thành lập nhóm chuyên gia mà tham vấn các chuyên gia, trên cơ 
sở cá nhân. Họ lựa chọn các chuyên gia với sự tham vấn với các 
bên, cung cấp cho họ một đanh sách các vấn đề mà từng cá nhân 
chuyên gia phải giải đáp bằng văn bản và triệu tập một cuộc họp 
đặc biệt với các chuyên gia để thảo luận vấn đề này hoặc vấn đề 
khác với các hội thẩm viên và các bên. Báo cáo của Ban Hội thẩm 
thường phản ánh cả những câu trả lời bằng văn bán đổi với các 
câu hỏi của Ban Hội thẩm cũng như tài liệu ghi lại các nội dung 
thảo luận tại cuộc họp với Ban Hội thẩm. 


QUY TẮC ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP 


Theo DSU, "các đối tượng" tham gia vào quá trình giải quyết 
tranh chấp phải tuân thủ những quy tắc nhất định được lập ra 
nhằm bảo đảm có một quy trình tố tụng đúng đắn và các quyết 
định không thiên vị. Những người được yêu cầu tham gia quá 
trình giải quyết tranh chấp với tư cách là hội thẩm viên, thành 
viên Cơ quan Phúc thẩm hoặc các trọng tài viên phải thực hiện 
nhiệm vụ một cách vô tư và độc lập. Không được có bất kỳ sự 
liên hệ riêng lễ giữa một bên nào (Ban Hội thẩm không được 
quyền liên hệ với bên tranh chấp nào trừ khi có sự hiện diện của 
bên kia hoặc các bên) với Ban Hội thẩm hoặc các thành viên Cơ 
quan Phúc thẩm về những vấn đề đang được xem xét (Điều 18.1 
trong DSU). 

Cụ thể hơn, DSB đã thông qua Bộ quy tắc đạo đức cho DSU” 
nhằm bảo đảm tính toàn vẹn, công bằng và tính bảo mật của hệ 
thống giải quyết tranh chấp. Những quy tắc đạo đức này áp dụng 


21. WT/DSB/RC/1,11-12-1996. 


CÁC CƠ QUAN CỦA WTO LIÊN QUAN TỚI QUÁ TRÌNH GIẢI QUYẾT... B 


cho tất cả "các bên được điều chỉnh", bao gồm cả các thành viên 
Ban Hội thẩm, Cơ quan Phúc thẩm, các chuyên gia hỗ trợ Ban 
Hội thẩm, trọng tài viên, các thành viên Cơ quan Giám sát hàng 
dệt may, Ban Thư ký WTO và nhân viên Ban Thư ký Cơ quan 
Phúc thẩm. 

Theo Quy tắc đạo đức nghề nghiệp, "những người được điều 
chỉnh” phải độc lập và không thiên vị, tránh những xung đột lợi 
ích trực tiệp hoặc gián tiếp, và phải tôn trọng tính bảo mật của 
các thủ tục giải quyết tranh chấp. Đặc biệt, bất kỳ người được 
điều chỉnh nào đều phải tiết lộ về sự tồn tại và phát triển của bất 
kỳ lợi ích, mi quan hệ hoặc vấn đề nào mà người đó có thể được 
mong đợi sẽ biết một cách hợp lý, và có thể ảnh hưởng, hoặc làm 
tăng những nghỉ ngờ chính đáng về sự độc lập hoặc sự công bằng 
của người đó. Sự tiết lộ đó phải gồm những thông tin về những 
lợi ích tài chính, nghề nghiệp hoặc các lợi ích tích cực khác cũng 
như những phát biểu ý kiến công khai được xem xét và việc làm 
Ỉ hoặc các lợi ích gia đình, 

Việc vi phạm những yêu cầu này của bất kỳ người được điều 
chỉnh nào đều đem lại cho các bên tranh chấp quyền phản đối 
việc tham gia của người đó vào việc giải quyết tranh chấp và yêu 
cầu không cho người đó tham gia vào bất kỳ quá trình nào. Trong 
trường hợp là nhân viên Ban Thư ký, sự phản đối được gửi tới 
Tổng giám đốc. 


+ E TAY VỀ HỆ THÓNG GIẢI QUYẾT TRANH CHẮP CỦA WTO 


CƠ SỞ PHÁP LÝ CỦA MỘT TRANH CHÁP 


Chương này sẽ giải thích các điều kiện mà theo đó các thành 
viên của WTO có thể viện dẫn các quy định của hệ thống giải 
quyết tranh chấp; cụ thể là, những điều kiện cấu thành cơ sở 
hợp pháp cho một đơn kiện của một thành viên đối với một 
thành viên khác. 


CÁC QUY ĐỊNH PHÁP LÝ TRONG CÁC 
HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI ĐA PHƯƠNG VÀ DSU 


DSU - THAM CHIẾU TỚI “CÁC HIỆP ĐỊNH ĐƯỢC ĐIỀU CHỈNH” 


Điều 1.1 của DSU quy định rằng các quy tắc và thủ tục nêu 
trong DSU áp dụng đối với “các tranh chấp theo các quy định 
tham vấn và giải quyết tranh chấp của”... “những hiệp định được 
điều chỉnh liên quan”. Vì vậy, cơ sở hoặc căn cứ khởi kiện đối với 
một tranh chấp trong WTO phải có trong “các hiệp định được 
điều chỉnh” tại Phụ lục 1 của DSU, cụ thể là trong các quy định 
về “tham vấn và giải quyết tranh chấp” nêu trong các hiệp định 
đó của WTO. Nói cách khác, chính các hiệp định của WTO mà có 
quy định về nội dung quyền và nghĩa vụ của các thành viên 
WTO, chứ không phải là DSU, quyết định cơ sở có thế có đối với 
một tranh chấp. 


CÁC QUY ĐỊNH VỀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP TRONG CÁC 
HIỆP ĐỊNH ĐƯỢC ĐIỀU CHỈNH 


Các quy định về “tham vấn và giải quyết tranh chấp” là: 
-_ Điều XXII và XXIII của GATT 1994. 
-_ Điều 19 của Hiệp định về nông nghiệp. 


CƠ SỞ PHÁP LÝ CỦA MỘT THANH CHẮP 


-- Điều 11 của Hiệp định về các biện pháp kiểm dịch động 
thực vật. 

- Điều 8.10 của Hiệp định về hàng dệt và may mặc. 

- Điều 14 của Hiệp định về các hàng rào kỹ thuật đối với 
thương mại. 

-_ Điều 8 của Hiệp định về các biện pháp đầu tư liên quan 
đến thương mại. 

- Điều 17 của Hiệp định về việc thực thi Điều VI của 
GATT 1994'. 

- Điều 19 của Hiệp định về việc thực thi Điều VI của 
GATT 1994”. 

- Điều 7 và 8 của Hiệp định về giám định hàng hoá trước 
khi xếp hàng. 

- Điều 7 và 8 của Hiệp định về quy tắc xuất xứ. 

-_ Điều 6 của Hiệp định về thủ tục cấp phép nhập khẩu. 

-_ Điều 4 và 30 của Hiệp định về trợ cấp và các biện pháp 
đôi kháng. 

-_ Điều 14 của Hiệp định về tự vệ. 

-_ Điều XXII và XXIII của Hiệp định chung về thương mại 
dịch vụ. 

- Điều 64 của Hiệp định về các khía cạnh liên quan đến 
thương mại của quyền sở hữu trí tuệ. 


Trong những quy định này, nhiều quy định chỉ đơn giản là dẫn 
chiêu đến các điều XXII và XXIII của GATT 1994”, hoặc được 
soạn thảo dựa trên mẫu của các điều XXII và XXIII. Điều XXIII 
đáng được cân nhắc trước tiên và được đặc biệt chú ý. Rõ ràng, 


1. Thường được gọi là Hiệp định Chồng bán phá giá. 

2. Thường được gọi là Hiệp định Xác định trị giá hải quan. 

3. Điều này đúng với tất cả các quy định liệt kê ở phần trên, trừ: Điều 8.10 
của Hiệp định về hàng dệt và may mặc; Điều 17 của Hiệp định về thực hiện 
Điều VI của GATT 1994; Điều 19 của Hiệp định về việc thực thi Điều VII của 
GATT 1994; Điều 4 của Hiệp định về trợ cấp và các biện pháp đối kháng và 
Điều XXI và XXII của Hiệp định chung về thương mại dịch vụ. 


lø SỐ TAY VỀ HỆ THÔNG GIẢI QUYẾT TRANH CHẮP CỦA WTO 


một tranh chấp có thế và thường được đưa ra dưới hai hay nhiều 
hiệp định có liên quan. Trong trường hợp như vậy, vấn đề cơ sở 
pháp lý thích hợp phải được đánh giá riêng đối với những yêu 
cầu khiếu kiện theo các hiệp định khác nhau. 


CÁC LOẠI ĐƠN KIỆN VÀ NHỮNG LẬP LUẬN 
CÂN CÓ TRONG GATT 1994 


Các điều XXII và XXII của GATT 1994 có “những quy định về 
tham vấn và giải quyết tranh chấp”. Tuy nhiên, chính Điều XXII 
từ Khoản 1(a) đến 1(c) quy định các trường hợp cụ thể mà thành 
viên WTO được quyền có biện pháp chế tài. Điều XXII:2 ban đầu 
quy định cụ thể hình thức của biện pháp chế tài có thể áp dụng, 
nhưng ngày nay do việc sử dụng thành công hệ thống giải quyết 
tranh chấp, các hình thức chế tài này đã được nêu chỉ tiết trong 
DSU. Vì vậy, Điều XXIII của GATT 1994 vẫn có tầm quan trọng 
của nó chủ yếu là vì đã quy định rõ trong Khoản 1 những điều 
kiện mà theo đó, một thành viên có thể sử dụng hệ thống giải 
quyết tranh chấp. Điều XXII:1 GATT 1994 quy định: 
Sự triệt tiêu hoặc làm suy giảm 
1. Nếu bất kỳ bên ký kết nào nhận thấy rằng lợi ích trực 
tiếp hoặc gián tiếp mà mình được hưởng theo Hiệp định 
này đang bị triệt tiêu hoặc suy giảm, hoặc việc đạt được 
bất kỳ mục tiêu nào của Hiệp định này đang bị ngăn 
cản do 
(a) một bên ký kết khác không thực hiện nghĩa vụ của 
mình theo Hiệp định này, hoặc 
(b) một bên ký kết khác áp đụng bất kỳ biện pháp nào, dù 
là mâu thuẫn hay không mâu thuẫn với các quy định 
của Hiệp định này, hoặc 
(c) có sự tồn tại bất kỳ tình huống nào khác, thì bên ký kết 
này có thể nêu vấn đề kháng cáo hoặc đề xuất bằng văn 
bản gửi tới bên hoặc các bên ký kết khác có liên quan 
nhằm dàn xếp thoả đáng vấn đề. Vì vậy, bất kỳ bên ký 
kết nào khi nhận sự tiếp cận như vậy đều phải xem xét 


CƠ SỞ PHÁP LÝ CỦA MỘT TRANH CHẮP BH 


kháng cáo một cách thiện chí các vấn đề hay đề xuất 
gửi tới cho mình. 


CÁC LOẠI ĐƠN KIỆN KHÁC NHAU THEO Điều XXIUH:1 củA 
GATT 1994 


Các khoản (a), (b) và (e) của Điều XXIH:1 quy định ba lựa chọn 
khác nhau, đó là (a) “hoặc” (b) “hoặc” (e), cho bên khiếu kiện. Tuy 
nhiên, trong phần đầu của Điều XXIII:1 có nêu lên điều kiện để 
một thành viên “cho là lợi ích trực tiếp hay gián tiếp mà họ được 
hưởng theo Hiệp định này bị triệt tiêu hoặc suy giảm, hoặc việc 
đạt được bất kỳ mục tiêu nào của Hiệp định bị cản trở”. Đây hẳn 
là kết quả của một trong những tình huống đã nêu ở mục (a), (b) 
và (e), 

Đơn kiện đầu tiên và cũng là loại đơn kiện phố biến nhất 
được gọi là “đơn kiện vi phạm” theo Điều XXIIH:1(a) của GATT 
1994. Loại đơn kiện này yêu cầu phải có “sự triệt tiêu hoặc làm 
suy giảm lợi ích” do “một thành viên] khác không thực hiện 
nghĩa vụ của mình” theo GATT 1994. “Việc không thực hiện 
nghĩa vụ” này chỉ là một cách đề cập khác sự không phù hợp về 
mặt pháp luật với GATT 1994 hoặc vi phạm GATT 1994. Cũng 
cần phải có “sự triệt tiêu hoặc suy giảm” do sự không phù hợp 
về mặt pháp luật đó. 

Dạng thứ hai của đơn kiện được gọi là “đơn kiện không vi 
phạn” theo Điều XXIII:1(b) của GATT 1994. Đơn kiện không vi 
phạm có thể được dùng để phản đối bất kỳ biện pháp nào mà một 
thành viên khác áp dụng ngay cả khi biện pháp đó không mâu 
thuẫn với GATT 1994, miễn là nó dẫn tới “sự triệt tiêu hoặc Suy 
giảm lợi ích”. Có một sô đơn kiện như vậy đã diễn ra trong GATT 
1947 và cả trong WTO. 

Dạng đơn kiện thứ ba được gọi là “đơn kiện tình huồng” theo 
Điều XXIII:1(c) của GATT 1994, Nếu hiểu theo nghĩa đen, đơn 
kiện này có thể bao gồm bất kỳ tình huống nào, miễn là tình 
huống đó dẫn tới “sự triệt tiêu hoặc suy giảm”, Tuy nhiên, mặc 
dù một số khiếu kiện tình huồng như vậy đã được đưa ra trong 
GATT trước đây, nhưng chưa có khiếu kiện nào dẫn tới báo cáo 


+» E TAY VỀ HỆ THỐNG GIẢI QUYẾT TRANH CHẮP CỦA WTO 


của Ban Hội thẩm. Trong WTO, Điều XXII:1(c) của GATT 1994 
vẫn chưa được bên khiếu kiện nào viện dẫn tới. 

Do có khả năng chấp nhận “khiếu kiện không vi phạm” và 
“khiếu kiện tình huỗng”, nên hệ thống giải quyết tranh chấp 
trong WTO có phạm vi rộng hơn phạm vi của các hệ thống giải 
quyết tranh chấp khác vì các hệ thông đó chỉ giới hạn trong việc 
xét xử các vi phạm hiệp định, Tuy nhiên, hệ thống giải quyết 
tranh chấp của WTO đồng thời lại hẹp hơn những hệ thống khác 
ở chỗ vi phạm phải dẫn tới sự triệt tiêu hoặc suy giảm (hoặc có 
thể cản trở việc đạt được mục tiêu). Tính đặc thù của hệ thống 
giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế này phản ánh ý định 
muôn đuy trì sự cân bằng nhượng bộ đã thoả thuận và các lợi ích 
giữa các thành viên WTO. Một điều là thực tiễn của GATT và 
bây giờ đã trở thành luật lệ của WTO khi cho rằng một sự vi 
phạm các quy định của WTO đem lại một suy đoán (nhưng có thể 
bị tranh luận ngược lại) là có sự triệt tiêu hoặc gây phương hại 
đến lợi ích thương mại (Điều 3.8 trong DSU). 

Tóm lại, hệ thống giải quyết tranh chấp của WTO quy định 
ba loại đạng khiếu kiện hay đơn kiện: (a) “khiếu kiện vỉ phạm, 
(b) “khiêu kiện không vì phạm” và (e) “khiếu kiện tình huống”. 
Khiếu kiện vi phạm là phổ biến hơn cả. Chỉ có một số vụ kiện 
được đưa ra trên cơ sở lập luận của khiếu kiện không vi phạm 
về sự triệt tiêu hoặc suy giảm lợi ích thương mại. Chưa từng 
có “khiếu kiện tình huống” nào dẫn tới báo cáo của Ban Hội 
thẩm hoặc Cơ quan Phúc thẩm dựa trên Điều XXIII:1(c) của 
GATT 1994. 


HIẾU KIỆN VI PHẠM 


Như đã trình bày ở phần trên, một khiếu kiện vi phạm sẽ thành 
công khi bên bị khiêu kiện không thực hiện được nghĩa vụ của 
mình theo GATT 1994 hoặc các hiệp định có liên quan khác và điều 
này trực tiếp hoặc gián tiếp dẫn tới sự triệt tiêu hoặc suy giảm lợi 
ích của bên khiếu kiện theo những hiệp định này. Nếu bên khiêu 
kiện chứng minh được trước Ban Hội thẩm và Cơ quan Phúc thẩm 
rằng đã thoả mãn hai điều kiện này thì sẽ “thắng” kiện. 


CƠ SỞ PHÁP LÝ CỦA MỘT TRANH CHẮP jñ 


Thực tế, trong hai điều kiện này, điều kiện thứ nhất - vi 
phạm - đóng vai trò quan trọng hơn điều kiện thứ hai - sự triệt 
tiêu hay suy giảm lợi ích. Đó là vì bất cứ khi nào chứng minh 
được là có sự vi phạm thì lúc đó được "coi" là có sự triệt tiêu 
hoặc suy giảm lợi ích. Nguyên tắc suy đoán này có trong quy 
định của GATTẾ và nay được hệ thống hoá trong Điều 3.8 của 
DSU. Điều 3.8 chỉ đề cập khiếu kiện vi phạm (“khi có sự vì 
phạm”). Nguyên tắc suy đoán nêu trong điều này gắn liền với sự 
triệt tiêu hoặc suy giảm lợi ích một khi chứng minh được rằng 
có sự vi phạm nghĩa vụ. Nguyên tắc suy đoán này không giải 
quyết vấn đề là liệu có sự vi phạm như vậy hay không và nó 
không được nhằm lẫn về vấn đề này”. 

Hệ quả của giả định suy đoán pháp lý này là việc đảo ngược 
lại nghĩa vụ chứng minh. Khái niệm về giả định pháp lý và ngôn 
ngữ ở câu cuối của Điều 3.8 trong DSU cho thấy rằng giả định 
nêu trong Điều 3.8 của DSU có thể bị bác bỏ. Tuy nhiên, đến nay 
chưa có trường hợp bác bỏ nào thành công trong lịch sử của 
GATT và WTO. Các Ban Hội thẩm GATT bác bỏ tất cả những nỗ 
lực chứng minh rằng không có tác động thương mại thực tê. 
Chẳng hạn, thực tế việc không được sử dụng hết hạn ngạch nhập 
khẩu là không đủ để chứng minh rằng không có sự triệt tiêu hoặc 
suy giảm lợi ích vì hạn ngạch làm tăng các chi phí giao dịch và 
những điều bất trắc có thể ảnh hưởng tới kế hoạch đầu tư”. 
Trong trường hợp khác, Ban Hội thẩm bác bỏ khiếu nại rằng 
biện pháp không phù hợp với GATT đã không gây ra hoặc gây ra 
tác động thương mại không đáng kế trên cơ sở lập luận cho tằng 
yêu cầu về đối xử quốc gia trong GATT 1947 đã không bảo vệ sự 
kỳ vọng vào khôi lượng hàng xuất khẩu, mà lại bảo vệ sự kỳ vọng 


4. Báo cáo của Ban Hội thẩm, rugoay - Cầu uiện Điều XXIII, Đoạn 15. 

5. Cơ quan Phúc thẩm đã khẳng định sự phân biệt này trong Báo cáo của 
Cơ quan Phúc thẩm, Hoa Ñỳ - Áo sơmi uà áo choàng len. DSR 1997:1, 323 
tại trang 334 và 335. 

6. Chẳng hạn, Báo cáo của Ban Hội thẩm, Italia - Máy mác nông nghiệp, 
Đoạn 21-22; Báo cáo Ban Hội thẩm, Canada - FIRA, Đoạn 6.7. 

7. Báo cáo của Ban Hội thẩm, Nhật Bản - Đồ da II (Hoa Kỳ) Đoạn 
54-56. 


SỐ TAY VỀ HỆ THỐNG GIẢI QUYẾT TRANH CHẮP CỦA WTO 


vào quan hệ cạnh tranh giữa sản phẩm nhập khẩu và sản phẩm 
trong nước”. Cơ quan Phúc thẩm đã chấp nhận lập luận này. 
Hơn thế, một Ban Hội thẩm GATT còn nhận thấy rằng trên thực 
tế, giả định này là một giả định không thể phủ nhận được”. 

Trong thực tiễn của hệ thống giải quyết tranh chấp của WTO, 
các Ban Hội thẩm thường trích dẫn Điều 3.8 trong DSU (mà 
không phải là các tranh chấp đưa ra theo GATS) một khi họ đã 
kết luận rằng bên bị khiếu kiện đã vì phạm nguyên tắc của một 
hiệp định có liên quan. Nếu bên bị khiếu kiện (trong trường hợp 
ngoại lệ) không cô gắng bác bỏ nguyên tắc suy đoán này, các Ban 
Hội thẩm sẽ chỉ đành một đoạn ngắn ở cuối bản báo cáo của họ 
để đề cập vấn đề triệt tiêu hoặc suy giảm lợi ích. Cần lưu ý rằng 
các loại khiếu kiện theo GATS là hơi khác”. 


KHIẾU KIỆN KHÔNG VI PHẠM 


Người ta có thể băn khoăn về tính hợp pháp trong khiêu kiện 
không vi phạm ngay trong bối cảnh Hiệp định WTO quy định tất 
cả các quyền lợi và nghĩa vụ mà các thành viên thoả thuận được 
trong đàm phán. Tại sao cần phải có biện pháp ché tài đối với các 
hành động không phải là không phù hợp với những quyền lợi và 
nghĩa vụ này, nói cách khác, các biện pháp mà Hiệp định WTO 
không cấm? 

Đó là vì một hiệp định thương mại quốc tế như Hiệp định của 
WTO không bao giờ có thể là một bộ những quy tắc hoàn chỉnh 
mà không có kẽ hở. Vì vậy, các thành viên WTO có thể áp dụng 
các biện pháp phù hợp về mặt chữ nghĩa của Hiệp định nhưng 
lại ngăn cẩn một trong những mục tiêu của nó hoặc làm ảnh 
hưởng tới những cam kết thương mại quy định trong Hiệp định. 
Theo cách giải thích mang tính pháp lý hơn thì lợi ích mà một 
thành viên mong đợi một cách chính đáng từ cam kết của thành 


8. Báo cáo của Ban Hội thẩm, Hoa Kỳ - Ngân sách đặc biệt, Đoạn 5.1.9. 
9. Báo cáo của Cơ quan Phúc thẩm, ÉC - Chuối IHI, Đoạn 252 và 253. 
10. Báo cáo của Ban Hội thẩm, Hoa Kỳ - Ngắn sách đặc biệt, Đoạn 5.1.7. 
11. Xem phần dưới về Các dạng tranh chấp trong GATS tại tr.80. 


CƠ SỞ PHÁP LÝ CỦA MỘT TRANH CHẮP 


viên khác theo Hiệp định WTO có thể bị ngăn cản bởi cả các biện 
pháp bị cấm trong Hiệp định của WTO và cả các biện pháp phù 
hợp với nó. Nêu một thành viên ngăn cản lợi ích của thành viên 
khác bằng cách áp dụng một biện pháp mà dù là phù hợp với 
Hiệp định của WTO thì điều này vẫn phá vỡ sự cân bằng giữa 
các cam kết thương mại của hai nước. Khiếu kiện không vi phạm 
này đưa ra một cách thức để khôi phục lại sự mất cân bằng này. 

Một Ban Hội thẩm của GATT đã cho rằng mục đích của biện 
pháp chế tài khác thường của khiếu kiện không vì phạm là nhằm 
khuyến khích các bên ký kết đưa ra nhượng bộ về thuế quan. Khi 
giá trị của sự nhượng bộ thuế quan suy giảm do một bên ký kết 
đưa ra nhượng bộ đó áp dụng biện pháp phù hợp với GATT thì 
bên ký kết - là bên được nhận nhượng bộ này và trông chờ vào 
những cơ hội cạnh tranh tốt hơn đã bị biện pháp đó ngăn cản - 
phải được quyền khôi phục lại. 

Sẽ là sai nêu tin rằng khiếu kiện không vi phạm có phạm vĩ 
áp dụng rộng và thích hợp khi xử lý tất cả các loại biện pháp 
không phù hợp với GATT 1994 và các hiệp định có liên quan 
khác. Các Ban Hội thẩm và Cơ quan Phúc thẩm cho rằng biện 
pháp chê tài trong Điều XXIII:1(b) “cần phải được áp dụng một 
cách cấn thận và vẫn là biện pháp chế tài ngoại lệ””, Một Ban 
Hội thẩm bổ sung rằng: “Lý do phải cẩn thận khi áp dụng cũng 
là dễ hiểu. Các thành viên thảo luận các quy tắc mà họ thống 
nhất tuân theo và chỉ trong trường hợp ngoại lệ thì mới bị phản 
đối vì có những hành động không vi phạm những quy tắc này”!!. 


Điều 26.1 trong DSU đề cập cụ thể những khiếu kiện không vi 
phạm theo nghĩa của Điều XXIII:1(b) của GATT 1994 và yêu cầu 
bên khiếu kiện phải đưa ra “bản giải trình chỉ tiết lý le biện hộ 
cho bất kỳ khiếu kiện nào liên quan tới một biện pháp mà biện 
pháp này không mâu thuẫn với hiệp định thích hợp có liên quan”. 
Không được áp dụng giả định suy đoán về có sự triệt tiêu hay suy 
giảm lợi ích trong các trường hợp không vi phạm. Toàn văn của 
Điều XXIII:1@®), kết hợp với khái niệm về sự triệt tiêu hoặc suy 


12. Báo cáo của Ban Hội thẩm, EEC - Hạt có dầu ï, Đoạn 144. 


18. Báo cáo của Ban Hội thẩm, Nhật Bản - Phim, Đoạn 10.37. 
14. Báo cáo của Ban Hội thẩm, Nhật Bán - Phim, Đoạn 10.36. 


SỐ TAY VỀ HỆ THỐNG GIẢI QUYẾT TRANH CHẮP CỦA WTO 


giảm lợi ích”, đem lại ba điều kiện mà một bên khiếu kiện phải 
chứng minh để có thể thành công với khiếu kiện không vi phạm. 
Ba điều kiện này là: (1) việc một thành viên WTO áp dụng một 
biện pháp; (2) có lợi ích theo hiệp định được áp dụng; và (3) sự 
triệt tiêu hoặc suy giảm lợi ích do áp dụng biện pháp này'Š. 

Điều kiện đầu tiên có nghĩa là biện pháp có thể đồ lỗi được cho 
chính phủ của bên bị khiêu kiện áp dụng. Hành động thuần tuý 
do cá nhân bên bị khiếu kiện thực hiện sẽ không thoả mãn điều 
kiện này. Nếu một chính phũ chỉ đơn thuần là dung tha hành vi 
hạn chế thương mại có tính riêng tư thì điều này cũng có thể 
không bị phản đối theo khiếu kiện không vi phạm. Một trường 
hợp khác là khi chính phủ chủ động ủng hộ hoặc khuyến khích 
những hành động riêng tư như vậy”. Đối với điều kiện thứ hai, 
các bên khiếu kiện trước đây có thể kỳ vọng chính đáng vào 
những cơ hội mở cửa thị trường tốt hơn do nhượng bộ thuế quan. 
Đối với điều kiện thứ ba, lợi ích này bị triệt tiêu hoặc bị suy giảm 
khi biện pháp được nói tới có tác động xấu tới quan hệ cạnh 
tranh giữa hàng hoá nhập khẩu và hàng trong nước và bên khiếu 
kiện không thể dự tính trước một cách hợp lý là sẽ có việc áp 
dụng biện pháp này khi bên này đàm phán về nhượng bộ. 

Đã có 14 vụ kiện trong đó một vụ kiện không vi phạm theo 
Điều XXIII:1®) của GATT 1947 đã được các Ban Công tác và các 
Ban Hội thẩm xem xét. Trong số 14 vụ kiện này, 6 vụ khiếu kiện 
theo Điều XXHI:1(b) đã thành công'Š và 3 trong số đó, báo cáo đã 
được Hội đồng GATT thông qua. 


15. Lưu ý rằng Điều 26.1 trong DSU cũng quy định dạng khác của khiếu 
kiện không vi phạm mà có sự phối kết hợp "biện pháp mà một thành viên áp 
dụng" với việc cản trở việc đạt được bất kỳ mục tiêu nào của GATT 1994, thay 
vì kết hợp các biện pháp không vi phạm với việc "triệt tiêu hoặc làm suy giảm 
lợi ích”, như thường xảy ra trong các khiếu kiện không vi phạm. 

16. Báo cáo của Ban Hội thấm, EC-Amiáng, Đoạn 8.283. 

17. Xem Diều 11.3 trong Hiệp định về tự vệ. 

18. Báo cáo của Ban Công tác, Ôxirâylia - Ámmoni - sunfat; Báo cáo của 
Ban Công tác, Đức - Cứ mòi; Báo cáo của Ban Hội thẩm, ÉC - Giống cam quýi, 
7-2-1985, chưa được thông qua, I⁄5776; Báo cáo của Ban Hội thẩm, £C - Hoa 
quả đóng hộp; Báo cáo của Ban Hội thẩm, EEC - Hạt có dầu ï; Báo cáo của Ban 
Hội thẩm, EEC-Hạt có dầu TỊ. 


CƠ SỞ PHÁP LÝ CỦA MỘT TRANH CHẮP 


KHIẾU KIỆN TÌNH HUỐNG 


Lịch sử đàm phán cho thấy Điều XXII:1(e) của GATT 1947 về cái 
được gọi là “khiếu kiện tình huỗng” có mục đích nhằm đóng một 
vai trò trong các tình huống khẩn cấp về kinh tế vĩ mê (chẳng 
hạn như các cuộc suy thoái chung, thất nghiệp cao, giá cả hàng 
hoá suy giảm, khó khăn về cán cân thanh toán). Theo thực tiễn 
của GATT 1947, trong một số trường hợp, các bên ký kết dựa vào 
Điều XXIII:1(c) để khiếu nại về các'nhượng bộ đã bị rút lại, sự 
tái đàm phán về nhượng bộ thuế quan thất bại và các mong đợi 
về đồng lưu chuyển thương mại không thành biện thực. Tuy 
nhiên, chưa có khiếu kiện nào dẫn tới phán quyết của Ban Hội 
thẩm dựa vào Điều XXHI:1(e)Ÿ. Vì vậy, án lệ của cả GATT và 
WTO đều không có quy định nào hướng dẫn các tiêu chí đối với 
một khiếu kiện tình huống chính đáng. 


Từ cách hành văn đơn giản tại Điều XXIII:1(e) có thể suy luận 
rằng cần phải có tình huống ngoài những tình huống nêu trong 
mục (a) và (b) của Điều XXIII:1 và có sự triệt tiêu hoặc suy giảm 
lợi ích (hoặc cân trở việc đạt được mục tiêu của GATTT 1994). Điều 
26.2(a) trong DSU quy định rằng bên khiếu kiện phải đưa ra 
“bản giải trình chỉ tiết lý lẽ biện hộ cho bất kỳ lập luận nào” về 
khiếu kiện tình huống. 

Điều 26.3 trong DSU cũng quy định rằng các quy tắc và thủ 
tục trong DSU chỉ áp dụng đối với các khiến kiện tình huống cho 
đến khi có báo cáo của Ban Hội thẩm chuyển cho các thành viên. 
Về việc thông qua báo cáo của Ban Hội thẩm và việc giám sát, 
thực hiện các khuyến nghị và phán quyết trong những vụ kiện 
này, các quy tắc và thủ tục giải quyết tranh chấp trước đây được 
quy định trong Quyết định ngày 12-4-1989”? vẫn tiếp tục được áp 
dụng. Điều này có nghĩa là không áp dụng nguyên tắc quyết định 
theo đồng thuận nghịch đối với việc thông qua báo cáo của Ban 
Hội thẩm và sự cho phép hoãn thi hành nghĩa vụ trong trường 


19. Xem GATT, Chỉ số phân tích, trang 668-671 (xuất bản cập nhật lần thứ 
6 năm 1998). 
20. BISD 368/61-61. 


SỐ TAY VỀ HỆ THỐNG GIẢI QUYẾT TRANH CHẮP CỦA WTO 


hợp không thực hiện các phán quyết về khiếu kiện tình huống. 
Nói cách khác, bất kỳ thành viên nào đều có thể ngăn cản những 
quyết định này trong DSU bằng cách ngăn cán không đạt được 
sự đồng thuận”, Tới nay, quy định này vẫn chưa được thành 
viên nào viện dẫn tới. 


TỔNG HỢP VÌ MỤC ĐÍCH THỰC TIẾN 


Tóm lại, có thể thấy rằng có hai loại hay dạng khiếu kiện đóng 
vai trò thiết thực trong quá trình giải quyết tranh chấp của 
WTO. Đó là khiếu kiện vi phạm và ít phổ biên hơn là khiêu kiện 
không ví phạm như được trình bày ở trên. Một vụ kiện có thể 
đồng thời liên quan đến cả hai dạng khiêu kiện này, chẳng hạn 
trường hợp chúng được nêu với tư cách là những sự lựa chọn 
thay thế (“nêu Ban Hội thẩm thấy rằng không có sự vi phạm thì 
bên khiếu kiện cho rằng Ban Hội thẩm cần kết luận là có sự triệt 
tiêu hoặc suy giảm lợi ích do sự không vi phạm”)”. 


CÁC DẠNG TRANH CHẮP TRONG CÁC 
HIỆP ĐỊNH ĐA PHƯƠNG KHÁC VÉ 
THƯƠNG MẠI HÀNG HÓA 


Như đã đề cập ở phần trên, hầu hết các hiệp định đa phương về 
thương mại hàng hoá ngoài GATT 1947 (xem trong Điều 1A của 
Hiệp định WTO) đều quy định dẫn chiếu rõ ràng tới các Điều 
XXTII và XXTH của GATTT hoặc giải thích lại các tiêu chí quy định 
trong đó. Trong những trường hợp như vậy, những yêu cầu và 
sự lựa chọn đối với một khiếu kiện là như nhau và giống như đã 


21. Điều 26.2 trong DSU cũng ngự ý loại bô khả năng có thể kháng cáo lại 
báo cáo của Ban Hội thẩm trong trường hợp khiếu kiện tình huống. Điều này 
dường như không cho phép Cơ quan Phúc thẩm xem xét lại các tiêu chí pháp 
lý mà Ban Hội thẩm cho là những yêu cầu hợp lệ đối với một khiếu kiện tình 
huống hợp pháp dựa trên Điều XXHI:1(e) của GATT 1994 và Điều 26.2 của 
DSU. 

22. Ví dụ ở Nhật Bản - Phim, và ĐC - Anuăng. 


CƠ SỞ PHÁP LÝ CỦA MỘT TRANH CHẮP 


trình bày ở trên. Những điều chỉnh nhỏ đĩ nhiên là cần thiết vì, 
chẳng hạn, việc không thực hiện được nghĩa vụ theo hiệp định 
này cần được đề cập theo một hiệp định tương ứng, không phải 
là GATT 1994. Cũng như vậy, lợi ích phải là lợi ích theo hiệp 
định đó. Do đó, phần đưới đây sẽ chỉ trình bày những trường 
hợp có khác với những điều đã được giải thích trong bối cảnh của 
GATT 1994. 

Hiệp định SCM cũng đề cập các điều XXII và XXIII của GATT 
1994 (Điều 30). Tuy nhiên, Điều 4 quy định cụ thể về các trợ cấp 
bị cấm được định nghĩa trong Điều 3 (trợ cấp xuất khẩu và trợ 
cấp hàng thay thê nhập khẩu) bằng cách không yêu cầu phải có 
khiếu nại sự triệt tiêu hay suy giảm lợi ích. Vì vậy, Điều 3.8 trong 
DSU không thể áp dụng được”. 


CÁC DẠNG TRANH CHẮP TRONG GATS 


Các điều XXII và XXIII của Hiệp định GATS bao gồm những quy 
định về giải quyết tranh chấp (Phụ lục 1B của Hiệp định WTO). 
GATS chỉ quy định hai đạng khiếu kiện là khiếu kiện vi phạm và 
không vi phạm”. Không có khiếu kiện tình huống và cũng không 
có điều khoản được nêu trong GATT 1994 đề cập bối cảnh “việc 
đạt được bất kỳ mục tiêu nào của Hiệp định đang bị cản trở”. 

Đối với khiêu kiện vi phạm, Điều XXII:1 của GATS quy định 
một thành viên WTO, nếu thấy rằng thành viên khác không thực 
hiện nghĩa vụ theo GATS thì có thể hành động dựa vào DSU. Vì 
vậy, GATS đã loại bỏ yêu cầu bổ sung về khái niệm triệt tiêu hoặc 
suy giảm lợi ích khỏi việc không thực hiện nghĩa vụ. Do vậy, Điều 
3.8 trong DSU không còn thích hợp với các khiếu kiện theo 
GATS. 


Khiếu kiện không vi phạm của GATS giống với của GATT 


23. Không phải theo nghĩa là không có nguyên tắc suy đoán về sự triệt tiêu 
hoặc suy giảm lợi ích, mà là theo nghĩa không có sự triệt tiêu hoặc suy giảm lợi 
ích cần được suy đoán. 

324. Đây là hai dạng khiếu kiện đóng vai trò thiết thực trong GATT 1994. 


| TAY VỀ HỆ THỐNG GIẢI QUYÊT TRANH CHẮP CỦA WTO 


1994 vì một thành viên có thể cho là có sự triệt tiêu hoặc suy 
giảm lợi ích mà thành viên này có thể hy vọng một cách hợp lý 
theo một cam kết cụ thể của thành viên khác mà không mâu 
thuẫn hay vi phạm với các quy định của GATS (Điều XXIII:3). 


CÁC DẠNG TRANH CHÁP TRONG HIỆP ĐỊNH 
TRIPS 


Điều 64.1 của Hiệp định TRIPS (Phụ lục 1C của Hiệp định WTO) 
có dẫn chiêu tới các điều XXII và XXIII của GATT 1994. Trên cơ 
sở đó, người ta cho rằng tất cả những điều như đã giải thích ở 
phần trên trong bối cảnh của GATT 1994 cũng đúng đối với các 
tranh chấp theo Hiệp định TRIPS. Nói cách khác, có thể đưa ra 
ba đạng hay loại khiếu kiện/đơn kiện khác nhau theo Hiệp định 
TRIPS. Tuy nhiên, Điều 64.2 của Hiệp định TRIPS loại bỏ khả 
năng có khiếu kiện không vi phạm và khiếu kiện tình huống 
trong năm năm đầu tiên kể từ khi Hiệp định WTO có hiệu lực. 
Theo Điều 64.3, Hội đồng TRIPS có nghĩa vụ phải xem xét phạm 
vi và cách thức đối với các khiếu kiện không vi phạm và khiếu 
kiện tình huỗng trong thời hạn năm năm đó và khuyến nghị lên 
Hội nghị Bộ trưởng để được thông qua trên cơ sở đồng thuận. 

Thời hạn năm năm trong Điều 64.2 đã hết hạn vào ngày 31- 
12-1999, nhưng Hội đồng TRIPS đến nay vẫn chưa gửi các 
khuyến nghị tới Hội nghị Bộ trưởng và Hội nghị Bộ trưởng cũng 
chưa thông qua bất kỳ khuyến nghị nào trong lĩnh vực này. Điều 
này đã dẫn tới cuộc tranh cãi giữa các thành viên về vấn đề liệu 
khi không có một khuyên nghị được thông qua về phạm vi và 
cách thức đối với một khiêu kiện thì có thể có khiếu kiện thuộc. 
đạng đề cập tại Điều XXIHI:1@®) và 1e) của GATT 1994 từ khi hết ˆ 
thời hạn năm năm như đã nêu trong Điều 64.2 hay không. Mặc 
dù có sự gây tranh cãi này, nhưng chưa có thành viên nào đưa ra 
khiếu kiện không vi phạm và khiếu kiện tình huống theo Hiệp 
định TRIP§. 

Tại kỳ họp Hội nghị Bộ trưởng lần thứ tư năm 2001, Bộ 
trưởng các nước thành viên WTO đã xem xét lại thời hạn năm 


CƠ SỞ PHÁP LÝ CỦA MỘT TRANH CHẮP 


năm nêu trong Điều 64.2 và yêu cầu Hội đồng TRIP§ tiếp tục 
xem xét phạm vi và cách thức đối với khiêu kiện không vi phạm 
và khiếu kiện tình huỗng và khuyên nghị lên kỳ họp Hội nghị Bộ 
trưởng lần thứ năm điễn ra vào tháng 9-2003”. Tuy nhiên, kỳ 
họp Hội nghị Bộ trưởng lần thứ năm đã kết thúc mà không đưa 
ra được giải pháp nào về vấn đề này. 


NHỮNG TRANH CHÁP VỀ CÁC ĐIỀU TỪ I TỚI 
XVI TRONG HIỆP ĐỊNH WTO VÀ DSU 


Các điều từ I đến XVI trong Hiệp định WTO và DSU không có 
những quy định cụ thể liên quan tới tham vấn và giải quyết 
tranh chấp để xử lý những vấn đề phát sinh từ chính bản thân 
Hiệp định WTO (theo nghĩa của các điều từ I đến XVI) hoặc bản 
thân DSU Tuy nhiên, hai hiệp định này thuộc nhóm “các hiệp 
định được điều chỉnh” vì chúng được liệt kê trong Phụ lục 1 của 
DSU. Câu thứ hai của Điều 1.1 trong DSU cũng quy định cụ thể 
là hệ thống giải quyết tranh chấp áp dụng đối với những tranh 
chấp của Hiệp định WTO (theo nghĩa của các điều từ I đến XVI) 
và DSU. 

Đến nay đã có hai trường hợp trong đó bên khiêu kiện kiện 
một thành viên vi phạm quy định của DSU, đó là Điều 23.12Ẽ. 
Hơn thế nữa, một quy định trong Hiệp định của WTO (theo 
nghĩa của các điều từ I đến XVI) - Điều XVI:4 - là cơ sở thường 
xuyên đổi với các khiếu kiện vi phạm. 


25. Đoạn 11.1 trong Quyết định Doha về vấn đề thực hiện. 

26. Báo cáo của Ban Hội thẩm, Hoa 3 - Điều khoản 301 Luật Thương mại; 
Báo cáo của Ban Hội thẩm và Báo cáo của Cơ quan Phúc thẩm, Hoa Kỳ - Một 
số sẵn phẩm EC. 


|| SỐ TAY VỀ HỆ THÔNG GIẢI QUYẾT TRANH CHẮP CỦA WTO 


ĐỐI TƯỢNG CỦA MỘT KHIẾU KIỆN - 
THẤM QUYỀN CỦA BẠN HỘI THẤM 
VÀ CƠ QUAN PHÚC THẤM 


Trong Chương trước, chúng ta đã tìm hiểu kỹ những căn cứ hợp 
lệ đối với một khiếu kiện trong hệ thống giải quyết tranh chấp của 
WTO và đã giải thích các loại/dạng khiếu kiện khác nhau theo các 
hiệp định được điều chỉnh. Chương này sẽ trình bày về phạm vi 
thẩm quyền của Ban Hội thẩm và Cơ quan Phúc thẩm của WTO 
thông qua việc tìm hiểu về đối tượng của một khiêu kiện. Nói một 
cách đơn giản hơn: Khiếu kiện để nhằm chống lại cái gì? Chẳng 
hạn, trong một khiếu kiện vi phạm, loại hành vi nào của một 
thành viên được điều chỉnh bởi một cam kết trong một hiệp định 
được điều chỉnh? Có phải chỉ có những hành vi của cơ quan hành 
chính hay cả những hành vi lập pháp cũng bị phân đối? Bên khiếu 
kiện có thể dựa vào hệ thống giải quyết tranh chấp chỉ để chống 
lại những hành vi có hiệu lực ràng buộc pháp lý của các thành 
viên hoặc chống lại cả những hành vi không có hiệu lực ràng buộc 
của các cơ quan quyền lực của các nước thành viên? Sự phản đối 
này có thể chỉ nhằm chống lại hành vi/hành động của chính phủ 
hay có thể nhằm vào hành vi/hành động cá nhân hay không? Có 
thể hướng sự phản đối vào việc thực hiện hành vi hay cả việc bỏ 
qua (tức là không thực hiện hành vi) hay không? 

Câu trả lời cho những vấn đề này là rất quan trọng vì chúng 
sẽ giúp làm rõ phạm vi quyền hạn của các Ban Hội thẩm và Cơ 
quan Phúc thẩm trong WTO. 


ĐIỀU 1.1 TRONG DSU 


Người ta có thể có một câu trả lời đơn giản và mang tính hình 
thức cho vấn đề về phạm vi thẩm quyền: hệ thông giải quyết 


ĐỎI TƯỢNG CỦA MỘT KHIẾU KIỆN ... ñ 


tranh chấp của WTO có quyền xét xử bất kỳ tranh chấp nào giữa 
các thành viên WTO phát sình từ bất cứ hiệp định được điều 
chỉnh nào (Điều 1.1 trong DSU). Đối tượng của một tranh chấp 
được xem xét như thê nào về mặt pháp lý còn tuỳ thuộc vào nội 
dung của hiệp định (có nghĩa là vào dạng khiếu kiện có thể có 
theo hiệp định liên quan, kết hợp với quy định về nội dung liên 
quan). Chẳng hạn, một khiếu kiện vi phạm theo Điều X, Y hoặc Z 
của GATT 1994 có thể nhằm vào việc phán đối bất kỳ cái gì có 
thể vi phạm những quy định đó. Trong trường hợp như vậy, Ban 
Hội thẩm thông thường không dành thời gian quyết định xem là 
liệu khiếu kiện đã được bên khiếu kiện nhằm vào biện pháp 
đúng hay không, mà chỉ đơn giản là đánh giá xem liệu cái bị cho 
là vi phạm điều khoản được viện dẫn thực tế có đúng không. 
Hiến nhiên không nghỉ ngờ là Ban Hội thẩm có thẩm quyền trả 
lời vấn đề đó. 

Đồng thời, xét về mặt khái niệm, có thể phân loại những đối 
tượng của một khiếu kiện trên cơ sở cấu trúc chung của các quy 
định của các hiệp định được điều chỉnh. Sự phân loại này như sau: 


HÀNH ĐỘNG VÀ KHÔNG HÀNH ĐỘNG: CÁC 
HÀNH VI CÓ HIỆU LỤC RÀNG BUỘC VÀ 
KHÔNG RÀNG BUỘC CỦA CÁC THÀNH VIÊN 


Nếu một khiêu kiện đựa trên một quy định cấm các hành vi nào 
đó (chẳng hạn như Điều XI của GATT 1994 có quy định cấm, 
trong đó có cắm hạn chê xuất khẩu), thì chỉ khi thực hiện hành 
vi (chẳng hạn như luật pháp, quy định hoặc quyết định cản trở 
việc xuất khẩu hàng hoá sang các nước thành viên khác trong 
WTO hoặc các hình thức khác của các biện pháp áp dụng hạn 
chế) thì mới có thể vi phạm quy định như vậy. Việc không hành 
động (tức là việc không thông qua luật, quy đính hoặc quyết định 
như vậy) có thể không vi phạm nghĩa vụ này'. Hành động tích 


1. Việc không bãi bỏ luật cản trở xuất khẩu không được xếp vào diện bô sót 
theo nghĩa kỹ thuật vì có sự vi phạm trong luật đang nói tới, là một hành động 
tích cực. 


[9| SỐ TAY VỀ HỆ THỐNG GIẢI QUYẾT TRANH CHẮP CỦA WTO 


cực được nói tới có thể là một quy định chính thức, nhưng cũng 
có thể là một chỉ đạo không chính thức của chính phủ, nêu như 
trong ví dụ về Điều XI nói trên nó hạn chế xuất khẩu một cách 
hiệu quả”. 

Vấn đề sẽ khác khi các quy định của Hiệp định WTO không 
cắm hành vi nào đó mà lại yêu cầu thực hiện hành vi. Chẳng hạn 
Hiệp định TRIPS buộc các thành viên trong Điều 25.1 phải bảo 
hộ những kiểu dáng công nghiệp mới hoặc bản gốc được tạo ra 
một cách độc lập. Điều 26 xác định sự bảo hộ này phải bao gồm 
những gì. Đây là nghĩa vụ điển hình để thực hiện hành vi bằng 
cách thông qua hoặc áp dụng luật cho phép sự bảo hộ này. Vì vậy, 
sự không thực hiện hành vi hoặc sự bỏ qua sẽ là trọng tâm của 
khiếu kiện vi phạm đưa ra trong trường hợp khi một thành viên 
hoặc không làm gì, có nghĩa là không ban hành bất kỳ luật nào, 
hoặc khi luật được ban hành và áp dụng, nhưng vì một lý do nào 
đó, không đáp ứng những tiêu chuẩn yêu cầu. 

Nghĩa vụ phải thực hiện hành vi được thể hiện rõ nét trong 
Hiệp định TRIPS, nhưng cũng được đề cập trong các hiệp định 
có liên quan khác. Các ví đụ khác như yêu cầu thông báo và minh 
bạch (chẳng hạn như Điều 12.9 trong Hiệp định về tự vệ hoặc 
Điều X:1 của GATT' 1994) hoặc các yêu cầu tham vấn (Điều 12.3 
trong Hiệp định về tự vệ). Vì vậy, đối tượng của khiếu kiện vi 
phạm về cơ bản phụ thuộc vào các nghĩa vụ là cơ sở cho khiếu 
kiện. Bất kỳ hành động nào mà có thể vi phạm những nghĩa vụ 
này của các thành viên đều có thể bị khiếu kiện bởi nước thành 
viên khác bên khiêu kiện. 

Điều 6.2 trong DSU buộc nguyên đơn phải xác định trong yêu 
cầu của mình việc thành lập Ban Hội thẩm thì các “biện pháp” 
cụ thể được nói tới không được hiểu là áp đặt yêu cầu rằng một 
khiếu kiện chỉ có thể được đưa ra chống lại một “biện pháp” theo 
nghĩa là có thực hiện hành vi và loại bỗ việc không thực hiện 
hành vi. Cơ quan hội thẩm đã xem xét thuật ngữ “biện pháp” 
trong Điều 6.2 của DSU, tham khảo quy định trước đây của 
GATT và quy định của WTO và cho rằng “biện pháp” có thể là 


2. Báo cáo của Ban Hội thẩm, Nhật Bán - Các sản phẩm bán dẫn, Đoạn 117. 


ĐÓI TƯỢNG CỦA MỘT KHIÊU KIỆN ... 


bất kỳ hành vi nào của thành viên, dù là ràng buộc hay không 
ràng buộc về pháp lý, bao gồm cả chỉ dẫn hành chính không ràng 
buộc của chính phủ và cả sự bỏ sót hoặc không thực hiện hành 
vi của thành viên”. Điều này hẳn là thế vì Điều 6.2 trong DSU 
áp dụng cho tất cả các khiếu kiện và như đã chỉ ra ở phần trên 
với ví dụ Điều 25 về Hiệp định TRIPS, cũng có thể có các khiếu 
kiện đôi với việc một thành viên không thực hiện hành vi khi quy 
định có liên quan trong WTO yêu cầu phải thực hiện. 


CHỈ CÓ CÁC BIỆN PHÁP CỦA CHÍNH PHỦ 
CỦA CÁC THÀNH VIÊN CHĂNG? 


Theo quy tắc chung, chỉ những biện pháp của chính phủ mới có 
thể là đối tượng của các khiếu kiện trong WTO. 

Đối với khiếu kiện ví phạm, cần nhớ lại rằng Hiệp định WTO 
là một hiệp định quốc tế ràng buộc các thành viên WTO theo 
công pháp quốc tế. Vì vậy, những nghĩa vụ trong Hiệp định WTO 
chỉ ràng buộc các nước và các lãnh thổ hải quan riêng biệt ký kết. 
Theo đó những thành phần tư nhân, phi chính phủ không thể vi 
phạm những nghĩa vụ này. Tuy nhiên, có thể có những trường 
hợp mà hành vi cá nhân nào đó có liên quan chặt chẽ với hành vi 
nào đó của chính phủ. Liệu trong trường hợp như vậy có được 
phép quy kết hành vi cá nhân cho thành viên được nói tới và có 
thể bị kiện theo WTO hay không, điều này rõ ràng còn tuỳ thuộc 
vào tính đặc thù của từng vụ'. 

Đối với khiếu kiện không vi phạm, Điều XXII:1®) trong 
GATT 1994 yêu cầu thành viên khác phải áp dụng biện pháp. Vì 
vậy, hành vi thuần tuý cá nhân mà không có sự tham gia của 
chính phủ sẽ không thoả mãn yêu cầu đó”. Tuy nhiên, trong thực 


3. Báo cáo của Cơ quan Phúc thẩm, Goaiêmala-Ximăng I, chú thích 47. 

4. Báo cáo của Ban Hội thẩm, Nhật Bản - Các sản phẩm bán dẫn, Đoạn 117; 
Báo cáo của Ban Hội thẩm, EEC - Túo tráng miệng, Khoản 126; Báo cáo của 
Ban Hội thẩm, Áchentina - Da sống uà da thuộc, Đoạn11, 17, 11.22 và 11.51, 

š. Báo cáo của Ban Hội thẩm, Nhật Bản - Phừm, Đoạn 11.17, 11.92 và 
111.51. 


|s2| SỐ TAY VỀ HỆ THÔNG GIẢI QUYẾT TRANH CHẮP CỦA WTO 


tê, mọi việc không phải lúc nào cũng quá rõ ràng và đã có một số 
tranh chấp thương mại liên quan tới các hành vi cá nhân có sự 
liên hệ với chính phủ hoặc có sự đồng ý của chính phủ. Trên cơ 
sở các báo cáo của Ban Hội thẩm về những tranh chấp như vậy, 
trong báo cáo về Nhật Bản - Phữn, Ban Hội thẩm đã xác định “sự 
tham gia đầy đủ của chính phủ” là tiêu chí quyết định xem liệu 
một hành vi cá nhân có thể được coi là một “biện pháp” của chính 
phủ hay không. 

Cuối cùng, một khiếu kiện tình huống có thể áp dụng đối với 
các tình huống trong đó các cá nhân đã thực hiện một số hành vi 
mà thành viên đã không có hành động chống lại nhưng điều này 
chưa từng được kiểm nghiệm cả trong hệ thống giải quyết tranh 
chấp của GATT hoặc WTO. 


CÁC BIỆN PHÁP DO CÁC CƠ QUAN KHU VỤC 
HOẶC ĐỊA PHƯƠNG CỦA MỘT THÀNH VIÊN 
THỰC HIỆN 


Theo công pháp quốc tế truyền thông, các chủ thể của luật pháp 
quốc tế thường là nhà nước, chịu trách nhiệm đổi với hoạt động 
của tất cả các cơ quan chính quyền trong hệ thống điều hành đó 
và cả đối với tất cả các cấp khu vực hoặc các cơ quan khác của 
chính phủ. Nguyên tắc này cũng áp dụng trong quy định pháp 
luật của WTO, trừ khi các hiệp định có liên quan chỉ giải quyết 
vấn đề này và loại bỏ các hành vi do các chính phủ khu vực hoặc 
địa phương thực hiện khỏi phạm vi các nghĩa vụ nào đó. Điều 22 
trong DSU đặc biệt khẳng định rằng có thể đựa vào hệ thống giải 
quyết tranh chấp đối với những biện pháp do chính phủ hoặc các 
cơ quan chính quyền địa phương hoặc khu vực trong phạm vi 
lãnh thổ của thành viên. Tuy nhiên, có những quy tắc riêng áp 
dụng trong giai đoạn thực hiện. Khi biện pháp mà cơ quan chính 
quyền của khu vực hoặc địa phương thực hiện không phù hợp với 
quy định của một hiệp định có liên quan thì thành viên này phải 


6. Báo cáo của Ban Hội thẩm, Nhật Bản - Phữn, Đoạn 10.56. 


ĐÔI TƯỢNG CỦA MỘT KHIẾU KIỆN ... 


áp dụng các biện pháp hợp lý có thể nhằm bảo đảm sự tuân 
thủ (Điều 22.9 trong DSU, Điều XXIV:12 trong GATT 1994 và 
Điều 1:3(a) trong GATS. Điều 14 trong Hiệp định TBT quy kết 
các hành vi của các tổ chức phi chính phủ theo quy định của Hiệp 
định này cho các thành viênễ. 


KHẢ NĂNG PHẢN ĐỐI CÁC QUY ĐỊNH 
PHÁP LUẬT “NHU VẬY” 


Các khiếu kiện của WTO thường nhằm vào các biện pháp hành 
chính cụ thể do các cơ quan quần lý của một thành viên thực hiện 
theo luật pháp trong nước, chẳng hạn như thuê chống bán phá 
giá do cơ quan chống bán phá giá đặt ra sau một vụ điều tra hàng 
nhập khẩu nào đó. Tuy nhiên, bản thân luật pháp eơ bản cũng có 
thể vi phạm một nghĩa vụ pháp lý trong WTO hoặc nếu không thì 
cũng triệt tiêu hoặc làm suy giảm lợi ích theo các hiệp định có 
liên.quan. Điều XVI:4 trong Hiệp định WTO quy định rõ rằng các 
thành viên phải bảo đảm tuân thủ pháp luật, quy định và các thủ 
tục hành chính với những nghĩa vụ theo Hiệp định WTO, bao 
gồm cả các phụ lục của Hiệp định. Vì vậy, các thành viên thường 
dựa vào hệ thống giải quyết tranh chấp chống lại một quy định 
pháp luật như vậy mà không phụ thuộc vào, hoặc không chờ tới 
lúc áp dụng luật đó. Ví dụ, những khiếu nại về thuế phân biệt 
đối xử đối với hàng nhập khẩu là vi phạm Điều III:2 của GATT 
1994 thường nhằm vào các quy định pháp luật về thuế chứ 
không nhằm vào thuế áp đặt đối với việc giao một lô hàng cụ thể 
vào thời điểm cụ thể vừa qua. Việc phản đối thành công quy định 
pháp luật như vậy sẽ có một cái lợi là bên bị khiếu kiện sẽ xem 
xét một cách công bằng các quy định pháp luật như vậy chứ 
không chỉ giới hạn trong một số trường hợp cụ thể áp dụng luật, 


7, 8. Xem thêm phần về Các nghĩa vụ trong trường hợp một “vi phạm địa 
phương hoặc khu vực” tại tr.163. 


z4] SỐ TAY VỀ HỆ THỐNG GIẢI QUYẾT TRANH CHẮP CỦA WTO 


và lý tưởng là bên bị khiếu kiện sẽ rút lại hoặc điều chỉnh biện 
pháp không phù hợp này. 


QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT MANG TÍNH TUỲ NGHI VÀ BẮT BUỘC 


Trong quy định pháp luật của WTO có sự khác biệt quan trọng 
giữa việc phản đối một quy định pháp luật như vậy và phản đối 
việc áp dụng luật như vậy. Theo GATT 1947, các Ban Hội thẩm đã 
mở rộng khái niệm này, cho rằng, khi luật pháp như vậy là đối 
tượng của một khiếu kiện thì cần phải phân biệt quy định pháp 
luật mang tính tuỳ nghỉ và quy định pháp luật mang tính bắt 
buộc. Cơ quan Phúc thẩm đã chấp nhận sự khác biệt này. Chỉ có 
quy định pháp luật mà cho phép sự vi phạm nghĩa vụ trong WTO 
mới được coi là như vậy, là không phù hợp với những nghĩa vụ 
này”. Ngược lại, Nhà nước quy định pháp luật mà cho phép cơ 
quan quản lý của một thành viên hành động trái với Hiệp định 
WTO không thể là đối tượng bị phản đối được. Trong trường hợp 
như vậy, chỉ có sự áp dụng thực tế luật này trái với Hiệp định của 
WTO mới bị phản đối. Vì vậy, trong trường hợp cơ quan hành pháp 
của thành viên WTO có quyền tuỳ ý thì không thể cho rằng nước 
thành viên WTO đó không có thiện ý thực hiện nghĩa vụ theo Hiệp 
định của WTO!°, Theo cách tiếp cận này, sự thử nghiệm là liệu 
luật được đề cập có cho phép các cơ quan hành chính tôn trọng 
những nghĩa vụ của thành viên WTO đó hay không. 

Tuy nhiên, Ban Hội thẩm không coi sự phân biệt này như một 
nguyên tắc áp dụng đối với tất cả các nghĩa vụ của WTO. Ban 
Hội thẩm khẳng định rằng điều đó phụ thuộc vào quy định chính 
xác của WTO về vấn đề này và liệu rằng quy định này có phải chỉ 
ngăn chặn những luật bắt buộc hoặc các luật tuỳ ý hay không! 
Gần đây, Cơ quan Phúc thẩm cho rằng “không loại trừ khả năng 
là một thành viên có thể vi phạm nghĩa vụ của WTO thông qua 


9. Báo cáo của Cơ quan Phúc thẩm, Hoa Kỳ - Luật 1916, Đoạn 88, có tham 
chiếu tới các báo cáo của Ban hội thẩm. 

10. Báo cáo Cơ quan Phúc thẩm, Hoa Kỳ - Điều khoản 311 Luật ề phân bổ 
ngân sách, Khoản 259. 

11. Báo cáo của Ban Hội thẩm, Hoa Kỳ - Điều khoản 301 Luật Thương mại, 
Đoạn 7.53, 7.54. 


ĐỐI TƯỢNG CỦA MỘT KHIẾU KIỆN... 


việc ban hành luật cho phép các cơ quan tuỳ ý hành động vi 
phạm các nghĩa vụ WTO.”” 


VĂN BẢN PHÁP LUẬT CHUA CÓ HIỆU LỤC 


Đôi khi một văn bản pháp luật trong nước đã được thông qua 
nhưng vẫn chưa có hiệu lực. Nói cách khác, dự thảo cuỗi cùng 
của văn bản luật này đã được thông qua, nhưng trong đó lại quy 
định rằng văn bản đó chỉ có hiệu lực từ một ngày nào đó trong 
tương lai. Tính đến yếu tế là cơ quan lập pháp đã hoàn tất công 
việc ban hành xong luật và việc luật này có hiệu lực chỉ là vấn 
đề thời gian và đo đó là tự động, liệu những văn bản pháp luật 
như vậy có thể bị khiêu kiện trước khi chúng có hiệu lực trong 
hệ thống giải quyết tranh chấp của WTO hay không? Hoặc liệu 
có phải là quá sớm để phản đổi văn bản luật này không khi nó 
chưa có hiệu lực pháp lý cho tới ngày được quy định có hiệu lực, 
khi điều này sẽ loại bỏ tất cả những sự vi phạm các quy định 
trong WTO và cũng có thế ngăn cản sự triệt tiêu hay suy giảm 
lợi ích hiện có hay không? 

Một số Ban Hội thẩm giải quyết tranh chấp đã giải quyết vấn 
đề này và thấy rằng sự phán đối/khiếu kiện đó không phải là 
quá sớm trong những trường hợp cụ thể vì văn bản tự động có 
hiệu lực vào một ngày nào đó trong tương lai và không phụ 
thuộc vào bất kỳ hành vi lập pháp nào khác. Mặc dù hệ quả 
pháp lý của biện pháp như vậy sẽ chỉ diễn ra trong tương lai, 
nhưng biện pháp này đã tác động tới các đôi tượng trên thị 
trường tham gia vào thương mại quốc tế trước khi luật có hiệu 
lực, vì những đối tượng này thường lập kế hoạch trước cho 
những giao dịch của họ`?. 


12. Báo cáo của Cơ quan Phúc thẩm, Hoa Kỳ - Các biện pháp đối kháng uề 
một số sản nhẩm EC, chú dẫn 334 của Đoạn 159. 

13. Chẳng hạn như, Ban Hội thẩm trong vụ Hoa Kỳ - Ngân sách đặc biệt 
khẳng định rằng các điều III và XI của GATT 1947 cũng hàm ý nhằm tạo ra 
khả năng dự đoán trước để lên kế hoạch buôn bán trong tương lai. Cũng lưu ý 
rằng việc áp thuế này có hiệu lực vào đầu năm thứ hai tiếp sau năm của vụ 
tranh chấp, là khuôn khế thời gian mà trong đó các quyết định về thương mại 
và đầu tư có thế bị ảnh hưởng bởi việc thực hiện thuế đó. Xem báo cáo của Ban 
Hội thẩm, Hoa Kỳ - Ngân sách đặc biệt, Đoạn 5.2.2. 


|| SỐ TAY VỀ HỆ THỐNG GIẢI QUYẾT TRANH CHẮP CỦA WTO 


_ CÁC BƯỚC TRONG GIẢI QUYẾT. 
MỘT VỤ TRANH CHẤP THÔNG THƯỜNG 
CỦA WTO 


Chương này giải thích tất cả các bước giải quyết một vụ tranh 
chấp trong hệ thống giải quyết tranh chấp của WTO. Có hai 
phương thức để giải quyết một vụ tranh chấp một khi khiếu 
kiện đã được đệ trình lên WTO: () các bên tìm ra được một giải 
pháp hoà giải thông nhất với nhau, đặc biệt trong giai đoạn 
tham vấn song phương và (ii) thông qua phán xử bao gồm cả 
quá trình thực thí các báo cáo của Ban Hội thẩm và Cơ quan 
Phúc thẩm có tính chất ràng buộc các bên một khi đã được Cơ 
quan Giải quyết tranh chấp thông qua. Có ba bước chính trong 
quá trình giải quyết tranh chấp của WTO: (¡) tham vấn giữa các 
bên; (ii) quá trình xét xử của Ban Hội thẩm hoặc Cơ quan Phúc 
thẩm, và (ii) thực thi phán quyết trong đó có khả năng áp dụng 
các biện pháp trả đũa trong trường hợp bên thua kiện không 
thực thi phán quyết. 


THAM VẤN 


MỤC TIÊU THAM VẤN 


Mục tiêu ưu tiên của DSU là các thành viên liên quan giải quyết 
tranh chấp với nhau theo cách thức phù hợp với các hiệp định 
của WTO (Điều 3.7 của DSU). Do đó, tham vẫn song phương giữa 
các bên là giai đoạn giải quyết tranh chấp chính thức đầu tiên 
(Điều 4 của DSU). Các cuộc tham vấn song phương tạo cho các 
bên một cơ hội để thảo luận vấn đề và tìm ra một giải pháp thỏa 
đáng cho các bên mà không phải tranh tụng (Điều 4.5 của DSU). 
Chỉ sau khi các cuộc tham vấn bắt buộc đó không đem lại được 
một giải pháp thỏa đáng cho các bên trong vòng 60 ngày thì bên 


CÁC BƯỚC TRONG GIẢI QUYẾT MỘT VỤ TRANH „4 


khiếu kiện có thể đề nghị được xét xử thông qua Ban Hội thẩm 
(Điều 4.7 của DSU)`. Ngay cá khi các cuộc tham vấn để giải 
quyết tranh chấp thất bại, các bên vẫn luôn luôn có khả năng, cơ 
hội tìm ra được một giải pháp hoà giải với nhau ở bất kỳ bước 
nào trong quá trình giải quyết tranh chấp sau đó”. 

| Đắn nay, đa số các tranh chấp trong WTO vẫn chưa đi quá các 
cuộc tham vấn một phần bởi vì các bên tìm ra được một giải pháp 
hoà giải thỏa đáng hoặc bởi vì bên khiếu kiện đã quyết định 
không theo đuối vấn đề xa hơn nữa vì các lý do khác. Điều này 
cho thấy các cuộc tham vấn thường là một biện pháp giải quyết 
tranh chấp hiệu quả trong WTO và các công cụ xét xử và thực thi 
trong hệ thắng giải quyết tranh chấp không nhất thiết lúc nào 
cũng cần thiết. 

Đi đôi với việc có sự hỗ trợ, hòa giải và trung gian” thì các cuộc 
tham vấn luôn là đặc trưng có tính ngoại giao/phi tư pháp của hệ 
thống giải quyết tranh chấp trong WTO. Tham vấn cũng cho 
phép các bên làm rõ những tình tiết thực tế của vấn đề và các 
khiếu kiện của bên khởi kiện, có thể loại bỏ được những hiểu lầm 
về bản chất thực tế của vấn đề đang tranh cãi. Về phương diện 
này, các cuộc tham vấn có vai trò vừa đặt nền móng cho việc hoà 
giải tranh chấp lại vừa chuẩn bị cho các bước tiếp theo theo quy 
định của DSU. 


1. Các bên tranh chấp có thể từ chối yêu cầu tham vấn thông qua thỏa thuận 
lân nhau theo Điều 25.2 của DSU nếu họ dùng hình thức trọng tài như một giải 
pháp thay thế để giải quyết tranh chấp. 

2. Đây không phải là khả năng và sự ưu tiên cho các giải pháp thỏa hiệp lẫn 
nhau mà là sự phân biệt giữa hệ thông giải quyết tranh chấp của WTO và các 
hệ thông xét xử trong nước, nhưng điều kiện tiên quyết chính thức vẫn là tham 
vấn trước tiên. Tuy nhiên, rất nhiều hệ thẳng giải quyết tranh chấp trong nước 
lại đang hướng tới việc đưa các biện pháp giải quyết tranh chấp thay thế như 
là điều kiện tiên quyết chính thức cho công tác xét xử, ví dụ nỗ lực đầu tiên là 


tìm ra một giải pháp hòa giải thông qua một trung gian hòa giải. 

3. Những hình thức giải quyết tranh chấp khác nhau này có tính tự nguyện 
và được quy định trong Điều 5 của DSU. Xem thêm phần dưới đây về Trung 
gian, hòa giải và môi giới tại tr.169. 


88 3 èÈ Ó ; ⁄ £ * 
SỐ TAY VỆ HỆ THÔNG GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP CỦA WTO 


60 ngày 
tại cuộc họp thứ 2 
của DSB 


0-20 ngày 


20 ngày (nêu Tổng 
giám đỏc được đệ 
nghị xác định thành 
phần Bạn Hội thẩm 


6 tháng kể từ khi 
quyết định được 
thành ì phần Ban 
Hội thẩm, 3 tháng 
nêu khẩn cấp 


9 tháng kế từ khi 
thành lập Ban Hội 
thẩm 


60 ngày đối với 
Đáo cáo của Ban 
Hội thẩm trừ khi cỏ 
yêu câu phúc thấm 


"Khoảng thời gian 
hợp lý" được xác 
định thông qua: 

Thành viên đề 
nghị, DSB thông 
qua hoặc do các 

bên tranh chấp 
thỏa thuận hoặc do 
trọng tài 


30 ngay sau 
khoảng thời gian 
hợp ly hệt hiệu lực 


Sơ đồ quy trình giải quyết tranh chấp 


Tham vấn 
(Điều 4) 


\ Trong tắt cả các 

bước hô trợ,, hòa 

DSB thiết lập Ban Hội thẩm giải hoặc trung 
(Điêu 6) gian (Ð.8} 


Điều khoản tham chiếu 
(Điều 7) 
Thành phần 
(Điều 8) 


Xem xét của Ban Hội thấm Nhóm rà soát của 
Thông thường có 02 cuộc họp với các bên các chuyên gia 
(Ð.12) (Ð.13, Phụ lục 4) 
01 cuộc họp với bên thứ ba (Ð.10) 


. Giai đoạn rà soát giữa kỳ Cuộc họp rà soát 
Từng phần báo cáo mô tả được gửi tới các bên _ với Ban Hội thẩm 


để lấy ý kiến (Ð. 15. 1) ___ nếu được đề nghị 
Báo cáo giữa kỳ gửi cho các bên để lấy ý kiến (Đ15.2) 
{Ð.15.2) 


Báo cáo của Ban Hội thẩm được gửi tới các bên 
(Điều 12.8: Phụ lục 3, đoạn 1Z (ƒ)) 


Báo cáo của Ban Hội thấm được gửi tới DSB 
(Điều 12.8: Phụ lục 3, đoạn 12 (k) — Ạ, 


Xem xét lại của Cơ Tối đa 80 ngày 


quan Phúc thẩm 
(Đ1Ê.4 và 17) 

DSB thông qua báo cảo của Ban Hội thắm/Cơ TỔNG THỜI GIAN 
quan Phúc thấm bao gồm cả những thay. đối do 30 ngày đối với THÔNG QUA 
Cơ quan Phúc thẩm đưa ra so với báo cáo của — Báo cáo của Cơ BẢO CÁO: 

Ban Hội thẩm (Ð.16.1, 16.4 và 17.14) quan Phúc thẩm _ thường là 9 tháng 
—> (nếu không có 
Thực thi Tranh chắp về việc _ kháng cáo) hoặc 
Báo cáo của bên thua kiện về dự kiền thi hành thực thi: †2 tháng với khán 
trong khoảng thời gian hợp tý (Ð.21.3) Có thể tiễn hành cáo phúc thẩm k 


thủ tục tiếp theo tỪ khi thành lập 
bao gồm cả việc — Ban Hội thẩm tới 
chuyền vấn đề tớ khi thông qua báo 
Bạn Hội thấm ban cáo (Ð.20) 


đầu để quyết định 
về việc thực thi 
Trong trường hợp không tự nguyện thi hành (Đ.21.5) 90 ngây 
Các bên đàm phán bỏi thường trong khi chờ thực 
thi đầy đủ (Ð.22.2} 
Trả đùa L Khả năng sử 


Nếu không thỏa thuận được về bồi thường, DSB_ dụngtrọng tài quyết 
cho phép trả đũa trong khi chờ thực thi đầy đủ — định mức độ đình 


(Ð.22) chỉ, các thủ tục và 
nguyễn tắc trả đũa 
Trả đũa chéo: (Điều 22.6 và 22.7) 
cùng ngành, khác ngành, các thỏa thuận khác 
(Điều 22.3) 


CÁC BƯỚC TRONG GIẢI QUYẾT MỘT VỤ TRANH CHẮP... 


CƠ SỞ PHÁP LÝ VÀ CÁC YÊU CẢU ĐỐI VỚI MỘT ĐỀ NGHỊ 
THAM VẤN 


Đề nghị tham vấn đem lại việc chính thức đưa một tranh chấp 
ra WTO và khởi động quá trình áp dụng các quy định của DS. 
Thông thường các cuộc thảo luận không chính thức về vấn đề 
tranh chấp sẽ diễn ra trước khi có các cuộc tham vấn chính thức 
trong WTO giữa các quan chức tại thủ đô hoặc giữa các phái 
đoàn của các thành viên liên quan tại Geneva. Tuy nhiên, ngay 
cả khi đã diễn ra các cuộc tham vấn trước thì bên khiếu kiện vẫn 
cần phải tuân theo các trình tự tham vấn quy định trong DSU 
như là một điều kiện tiên quyết để tiến hành các bước của quy 
trình tiếp theo trong WTO. 

Thành viên khiến kiện đưa ra đề nghị tham vấn với thành 
viên bị kiện nhưng cũng phải thông báo đề nghị này tới DSB, các 
Hội đồng và Ủy ban giám sát Hiệp định liên quan (Điều 4.4 của 
DSU). Các thành viên chỉ phải gửi một văn bản thông báo tới 
Ban Thư ký nêu cụ thể các Hội đồng và Ủy ban liên quan khác. 
Ban Thư ký sau đó sẽ phân phát các văn bản tới các cơ quan liên 
quan cụ thể. Đề nghị tham vấn sẽ thông báo cho toàn thể các 
thành viên của WTO và công chúng về sự khởi đầu của một 
tranh chấp. Bên khiếu kiện phải đưa ra đề nghị này theo một 
hoặc nhiều hiệp định được điều chỉnh (Điều 4.3 và 1.1 của DSU), 
cụ thể là tuân theo các quy định tương ứng về tham vấn của các 
hiệp định được điều chỉnh liên quan”. Các cuộc tham vấn đo đó 
phải tuân theo các quy định của Điều 4 của DSU và từng hiệp 
định liên quan của WTO, 

Theo GATT 1994 và các hiệp định được điều chỉnh có đề cập 
các quy định tham vấn và giải quyết tranh chấp của GATT 1994, 
có hai cơ sở pháp lý để dẫn tới đề nghị tham vấn cho một tranh 


4, Xem DSB. Thực tiễn làm việc liên quan đến thủ tục giải quyết tranh 
chấp, như DSB đã thông nhát, WT/DSB/6, ngày 6-6-1996, trang 2 và DSB, Biên 
bản cuộc họp ngày 19-7-1995, WWT/DSB/M/6. 

B. Đối với các quy định về tham vấn và giải quyết tranh chấp trong cac hiệp 
định được điều chỉnh, xem trong phần Các quy định về giải quyết tranh chấp 
trong các hiệp định được điều chính tại tr.69. 


SỐ TAY VỀ HỆ THỐNG GIẢI QUYẾT TRANH CHẮP CỦA WTO 


chấp, đó là Điều XXII:1 hoặc Điều XXIH:1 của GATT 1994. 
Tương tự như vậy, theo GATS, các cuộc tham vấn có thể bắt đầu 
theo Điều XXII:1 hoặc Điều XXII:1. 


Vì các mục tiêu thực tế, sự khác nhau cơ bản giữa hai cơ sở 
pháp lý này liên quan tới khả năng tham gia của các thành viên 
WTO khác với tư cách là bên thứ ba, mà điều này có thể xảy ra 
chỉ khi các cuộc tham vấn được tổ chức theo Điều XXII của GATT 
1994, Điều XXII:1 của GATS hoặc các quy định tương ứng trong 
các hiệp định được điều chỉnh khác (Điều 4.11 của DSU)}. Do đó, 
sự lựa chọn giữa Điều XX11:1 và Điều XXIII:1 của GATT 1994 là 
một chiến lược tùy theo việc bên khiếu kiện muốn cho các thành ị 
viên khác của WTO tham gia hay không. Nếu bên khiêu kiện 
viện dẫn Điều XXII:1 thì việc cho phép các bên thứ ba quan tâm 
tham gia sẽ tùy thuộc vào việc bên bị khiếu kiện có thể chấp 
nhận hoặc không chấp nhận các bên thứ ba này”. 

Bằng việc lựa chọn Điều XXIIH:1, bên khiêu kiện có thể ngăn 
chặn các bên thứ ba tham gia tham vấn. Sự lựa chọn này có thể 
hấp dẫn đối với một bên khiếu kiện có ý định hướng tới một giải 
pháp thỏa hiệp lẫn nhau với bên bị khiếu kiện mà không có sự 
can thiệp của các thành viên khác. : 

Một đề nghị tham vấn phải được đệ trình bằng văn bản và 
phải đưa ra các lý do đề nghị. Đề nghị này phải xác định các vấn 
đề gây tranh cãi và chỉ ra các cơ sở pháp lý của bên khiếu kiện 
(Điều 4.4 của DSU). Trong thực tế, các đề nghị tham vấn này rất 
ngắn gọn: không dài quá một hoặc hai trang nhưng vẫn phải đầy 
đủ, chính xác. Bởi vì các đề nghị tham vấn này sẽ là tài liệu chính 
thức đầu tiên của WTO phát sinh từ một tranh chấp và mỗi 
tranh chấp được đánh mã số tài liệu riêng theo WT/DS, các đề 
nghị tham vấn mang ký hiệu tài liệu là WT/DS ###/1 (ngoại trừ 
trường hợp các vấn đề đó rơi vào Hiệp định Dệt may, khi đó sẽ 
áp dụng các thủ tục khác). 


6. Các điều khoản tham vấn tương ứng trong các hiệp định được điều chỉnh 
được nêu trong chú thích sẽ 4 của DSU. 

7. Xem phần dưới đây, trong phân Bên thứ ba trong các cuộc tham vấn tại 
tr.9i. 


CÁC BƯỚC TRONG GIẢI QUYẾT MỘT VỤ TRANH CHẮP... 


HỆ QUÁ CỦA VIỆC KHỞI KIỆN THEO HỆ THỐNG GIẢI QUYẾT 
TRANH CHẤP 


Trước khi khởi động các cuộc tham vấn, thành viên có nghĩa vụ 
tiền hành đánh giá xem liệu rằng việc khởi kiện theo hệ thông 
giải quyết tranh chấp sẽ hiệu quả hay không, mục tiêu của cơ chế 
giải quyết tranh chấp là bảo đảm một giải pháp tích cực để giải 
quyết tranh chấp (Điều 3.7 của DSU). Theo các thuật ngữ rõ 
ràng thì Điều 3.7 của DSU giao phó cho các thành viên của WTO 
trách nhiệm tự đánh giá trong việc quyết định liệu có hiệu quả 
hay không khi khởi kiện một vụ kiện. 


"THỦ TỤC THAM VẤN 


Bên bị khiếu kiện (là bên được đề nghị tham vắn) có nghĩa vụ 
chấp thuận xem xét một cách thiện chí đề nghị tham vấn cũng 
như cô gắng tạo cơ hội để tham vấn (Điều 4.2 của DSU). Các cuộc 
tham vấn thường điễn ra tại Geneva và bí mật (Điều 4.6 của 
DSU), điều này cũng có nghĩa là Ban Thư ký WTO sẽ không 
tham đự. Thực tế các cuộc tham vấn diễn ra trong các phòng kín 
cũng có nghĩa là nội đung của các cuộc tham vấn này không được 
tiết lộ cho bất cứ một Ban Hội thẩm nào mà sau đó được giao 
trách nhiệm giải quyết vấn đề. 

Trừ trường hợp có các thỏa thuận khác, bên bị khiếu kiện phải 
trả lời đề nghỉ tham vấn trong vòng 10 ngày và phải bước vào 
tham vấn với thiện chí trong khoảng thời gian không quá 30 
ngày sau ngày nhận được đề nghị tham vấn. Nếu bên bị khiếu 
kiện không đáp ứng các thời hạn trên, bên khiêu kiện ngay lập 
tức có thể tiến hành các bước để có thể xét xử giải quyết tranh 
chấp và đề nghị thành lập một Ban Hội thẩm (Điều 4.3 của 
DSU). Nếu bên bị khiếu kiện cam kết tham vấn thì bên khiếu 
kiện vẫn có thể tiến hành đề nghị thành lập một Ban Hội thẩm 
trong khoảng thời gian sớm nhất là 60 ngày kế từ ngày nhận 
được đề nghị tham vấn, với điều kiện là vẫn chưa tìm được một 
giải pháp thòa đáng nào trong quá trình tham vấn. Tuy nhiên, 
bước tham vấn có thể kết thúc sớm hơn nếu các bên cùng cân 


jñ SỐ TAY VỀ HỆ THÓNG GIẢI QUYẾT TRANH CHẮP CỦA WTO 


nhắc thấy rằng các cuộc tham vấn không giải quyết được tranh 
chấp (Điều 4.7 của DSU). Trong thực tế, cảc bên tranh chấp 
thường cho phép họ có một khoảng thời gian đáng kế dài hơn 
mức tối thiểu là 60 ngày. 

Trong trường hợp khẩn cấp bao gồm các vấn đề liên quan tới 
hàng hóa đễ hư hỏng, các thành viên phải bước vào tham vấn 
trong khoảng thời gian không quá 10 ngày sau ngày nhận được 
đề nghị tham vấn. Nếu các cuộc tham vấn không giải quyết được 
tranh chấp trong khoảng thời gian 20 ngày kế từ ngày nhận được 
đề nghị thì bên khiếu kiện có thế đề nghị thành lập một Ban Hội 
thẩm (Điều 4.8 của DSU). 


BỀN THỦ BA TRONG CÁC CUỘC THAM VẤN 


Một thành viên của WTO không phải là bên khiếu kiện cũng 
không phải là bên bị khiếu kiện có thể quan tâm đến vấn đề mà 
các bên tranh chấp đang thảo luận trong các cuộc tham vấn của 
họ. Có rất nhiều lý đo tại sao lại có sự quan tâm đó: thí dụ một 
thành viên khác có thể có lợi ích thương mại và do vậy cảm thấy 
bị ảnh hưởng tương tự do các biện pháp bị kiện; ngược lại, thành 
viên đó có thể được lợi từ các biện pháp đó hoặc thành viên đó 
quan tâm tới vụ kiện vì việc họ áp dụng một biện pháp tương tự. 
Thành viên quan tâm cũng có thể có mặt tại các buổi thảo luận 
về bất kỳ một giải pháp thôa hiệp nào, vì một thỏa thuận như 
vậy có thể ảnh hưởng tới quyền lợi của họ. 


Thành viên khác như vậy có thể đề nghị tham dự vào các cuộc 
tham vấn nếu họ có lợi ích thương mại đáng kể trong vấn đề đang 
được thảo luận và nêu các cuộc tham vấn được đề nghị theo Điều, 
XXII:1 của GATT 1994, Điều XXII:1 của GATS hoặc các quy định ` 
tương ứng của các hiệp định được điều chỉnh khác. Đề nghị đó 
phải được gửi tới các thành viên tham vấn và DSB trong vòng 10 
ngày kế từ khi đề nghị tham vấn đầu tiên được gửi tới các thành 
viên". Thành viên bị kiện cũng phải đồng ý là ý kiến về việc có lợi 


8. Đề nghị được tham gìa tham vấn trong hầu hết các vụ kiện được đệ trình 
lên DSB. 


CÁC BƯỚC TRONG GIẢI QUYẾT MỘT VỤ TRANH CHẮC... 


ích thương mại đáng kể là có căn cứ. Nếu bên bị không đồng ý về 
vấn đề này thì thành viên quan tâm không thể có mặt tại các cuộc 
tham vấn, cho dù lợi ích thương mại đáng kể được viện dẫn có 
chính đáng như thế nào đi nữa. Tuy nhiên thành viên quan tâm 
luôn có thể đề nghị tham vấn trực tiếp với bên bị khiêu kiện (Điều 
4.11 của DSU) mà điều này có thể mở ra một quá trình giải quyết 
tranh chấp riêng mới. 


GIAI ĐOẠN HỘI THẤM 


Nếu các cuộc tham vấn không giải quyết được tranh chấp thì bên 
khiếu kiện có thể đề nghị thành lập một Ban Hội thẩm đề xét xử 
tranh chấp. Như đã đề cập trước đây, bên khiếu kiện có thể làm 
như vậy vào bất cứ lúc nào sau 60 ngày kể từ khi bên bị khiếu 
kiện nhận được đề nghị tham vấn, nhưng bên khởi kiện cũng có 
thể đề nghị thành lập Ban Hội thẩm sớm hơn nếu như bên bị 
khiếu kiện không tôn trọng thời bạn trả lời đề nghị tham vấn, 
hoặc nếu các bên tham vấn cùng cân nhắc thấy rằng các cuộc 
tham vấn đã không giải quyết được tranh chấp (Điều 4.7 của 
DSU!. Khi các cuộc tham vấn không đưa đến một giải pháp hoà 
giải thỏa mãn bên khiếu kiện thì thủ tục bắt đầu với giai đoạn 
xét xử của Ban Hội thấm nhằm đưa ra một khả năng cho bên 
khiếu kiện giữ được các quyền và bảo vệ lợi ích của mình theo 
Hiệp định của WTO. Quá trình này cũng quan trọng tương tự đôi 
với bên bị khiếu kiện với tư cách là một cơ hội để bảo vệ chính 
mình, bởi vì bên bị khiếu kiện có thể không đồng ý với bên khiếu 
kiện về những tình tiết thực tế hoặc việc giải thích đúng các 
nghĩa vụ và quyền lợi theo Hiệp định WTO. Giai đoạn xét xử giải 
quyết tranh chấp là nhằm giải quyết một tranh chấp pháp lý và 
cả hai bên phải chấp nhận bất cứ phán quyết ràng buộc nào (mặc 
dù các bên luôn có thế cô gắng giải quyết tranh chấp bằng việc 
hòa giải vào bất cứ lúc nào). 


THÀNH LẬP BAN Hội THẤM 


Đề nghị thành lập Ban Hội thẩm sẽ khởi đầu giai đoạn xét xử. 


- TAY VỀ HỆ THỐNG GIẢI QUYẾT TRANH CHẮP CỦA WTO 


Một đề nghị thiết lập Ban Hội thẩm phải được trình bày bằng 
văn bản và gửi tới Chủ tịch DSB. Đề nghị này sẽ trở thành tài 
Hệu chính thức của vụ tranh chấp và được gửi tới tất cả thành 
viên của WTO. Để đưa vào chương trình làm việc tại một cuộc 
họp của DSB, đề nghị thành lập Ban Hội thẩm phải được đệ 
trình trước ít nhất 11 ngày. (Điều 3 của Quy định về thủ tục). Đề 
nghị phải nêu rõ các cuộc tham vấn đã được tổ chức hay chưa và 
xác định cụ thể các biện pháp của vấn đề đang tranh cãi và đưa 
ra tóm tắt, ngắn gọn rõ ràng các cơ sở pháp lý của bên khiếu kiện 
(Điều 6.2 của DSU). 

Nội dung của đề nghị thành lập Ban Hội thẩm là rất quan 
trọng. Theo Điều 7.1 của DSU, đề nghị đó xác định các điều 
khoản tham chiếu chuẩn cho việc xem xét tranh chấp của Ban 
Hội thẩm. Nói một cách khác, đề nghị thành lập Ban Hội thẩm 
phải xác định và giới hạn phạm vi của tranh chấp và từ đó xác 
định phạm vi xét xử của Ban Hội thẩm. Chỉ có biện pháp hoặc 
các biện pháp được xác định trong đề nghị này mới trở thành đối 
tượng xét xử của Ban Hội thẩm và Ban Hội thẩm sẽ chỉ xem xét 
tranh chấp theo các quy định được nêu trong đề nghị của bên 
khiếu kiện. Ngoài việc xác định các điều khoản tham chiếu cho 
Ban Hội thẩm, đề nghị thành lập Ban Hội thẩm cũng có chức 
năng thông báo tới bên bị khiếu kiện và các bên thứ ba về cơ sở 
của bên khiếu kiện!$, 

Do đó, điều quan trọng là phải soạn thảo đề nghị thành lập 
Ban Hội thẩm đủ tính chính xác để tránh làm cho bên bị khiếu 
kiện phân đối ngay từ đầu chống lại khiếu kiện hoặc khiến cho 
Ban Hội thẩm từ chối xem xét đối với một vài khía cạnh của đơn 
kiện. Việc nêu tóm tắt, ngắn gọn cơ sở pháp lý của bên khiếu 
kiện đủ để trình bày vấn đề một cách rõ ràng đây là các khiếu 


9. Đề nghị thành lập Ban Hội thẩm cũng là một tài liệu công khai, nhưng 
không có ký hiệu bằng số, vì số của tài liệu, phát sinh từ một tranh chấp sau 
khi có đề nghị tham vấn (WT/DS ###) và trước khi có đề nghị thành lập Ban 
Hội thẩm, sẽ thay đối (bên thứ ba đề nghị cùng tham gia tham vấn, sự chấp 
thuận các bên thứ ba của bên bị khiếu kiện). 

10. Báo cáo của Cơ quan Phúc thẩm, #C - Chuối 11T, Đoạn 142, 


CÁC BƯỚC TRONG GIẢI QUYẾT MỘT VỤ TRANH CHẮP... 


kiện pháp lý chứ không phải chỉ là lập luận”, tất cả phải được 
nêu cụ thể, đầy đủ trong đề nghị thành lập Ban Hội thẩm. Nếu 
đề nghị ban đầu không nêu cụ thể một khiếu kiện nào đó thì đề 
nghị này sau đó không thể "được sửa lại" thông qua việc lập 
luận của bên khiếu kiện trong tài liệu đệ trình hoặc tuyên bố 
miệng trước Ban Hội thẩm”. Danh sách các điều khoản trong 
các hiệp định bị viện dẫn là vi phạm trong một số trường hợp cụ 
thế là đủ để đáp ứng các yêu cầu tối thiểu của Điều 6.2 của 
DSU), nhưng điều này phải được xem xét trong từng trường 
hợp '. Trong một số trường hợp bên bị khiếu kiện phản đối (sơ 
bộ ban đầu), thì Ban Hội thẩm và Cơ quan Phúc thẩm khi đó đã 
đặt câu hỏi là liệu rằng khả năng của bên bị khiếu kiện bảo vệ 
chính họ có bị xâm phạm hay không đo có sự thiếu rõ ràng trong 
đề nghị thành lập Ban Hội thẩm'Š, 

Các Ban Hội thẩm có điều khoản tham chiếu chuẩn, trừ khi 
các bên tranh chấp có thỏa thuận khác trong vòng 20 ngày kế từ 
khi thành lập Ban Hội thẩm (Điều 7.1 của DSU). Nếu các điều 
khoản tham chiếu khác được thỏa thuận sau đó thì bất cứ thành 
viên nào cũng có thế nêu quan điểm của mình về vấn đề này 
trong DSB (Điều 7.3 của DSU). 

Việc thành lập Ban Hội thẩm là một trong các chức năng 
chính của DSB và là một trong ba tình huống mà quyết định của 
DSB không đòi hỏi một sự đồng thuận. Tại cuộc họp chính thức 
đầu tiên của DSB mà tại đó đề nghị thành lập Ban Hội thẩm 
được nêu ra, bên bị khiếu kiện vẫn có thể cản trở việc thành lập 
Ban Hội thẩm như trường hợp trong giải quyết tranh chấp của 
GATT 1947. Tuy nhiên, tại cuộc họp thứ hai của DSB, khi đề 
nghị thành lập Ban Hội thẩm được nêu ra thì Ban Hội thấm sẽ 
được thành lập, trừ khi DSB quyết định theo nguyên tắc đồng 


11. Về sự khác nhau giữa khiếu nại và lý lề, xem phần dưới đây về Khiếu 
nại và lý lẽ tại tr.181. 

12. Báo cáo của Cơ quan Phúc thẩm, EC - Chuối III, Đoạn 143 

13. Báo cáo của Cơ quan Phúc thẩm, EC - Chuối ïII, Đoạn 141. 

14. Báo cáo của Cơ quan Phúc thẩm, Hàn Quốc - Sản phẩm sữa, Đoạn 121. 

15. Báo cáo của Cơ quan Phúc thẩm, Hàn Quốc - Sản phẩm sữa, Đoạn 127; 
Báo cáo của Cơ quan Phúc thẩm, Thái Lan - Thanh dầm thép hình H, Đoạn 95. 


SỐ TAY VỀ HỆ THÓNG GIẢI QUYẾT TRANH CHẮP CỦA WTO 


thuận không thành lập Ban Hội thẩm (đó là nguyên tắc đồng 
thuận "nghịch/phủ quyết" đã được áp đụng (Điều 6.1 của DSU) ). 
Cuộc họp lần thứ hai thường diễn ra một tháng sau đó, nhưng 
bên khiếu kiện vẫn có thể đề nghị một cuộc họp đặc biệt của DSB 
trong vòng 1ð ngày kế từ ngày đề nghị thành lập Ban Hội thẩm 
miễn là phải thông báo về cuộc họp trước ít nhất 10 ngày (chú 
thích ð của Điều 6.1 của DSU). 

Quy định đồng thuận phủ quyết (hay đồng thuận nghịch) có 
nghĩa là bên khiếu kiện cuối cùng cũng sẽ có được sự bảo đảm 
rằng Ban Hội thẩm mà họ đề nghị sẽ được thành lập nếu họ 
muôn như vậy. Khả năng duy nhất để ngăn chặn việc thành lập 
Ban Hội thẩm là sự đồng thuận trong DSB chống lại việc thành 
lập Ban Hội thẩm, nhưng điều đó sẽ không xảy ra chừng nào bên 
khiếu kiện không ủng hộ sự đồng thuận đó. Nói cách khác, chừng 
nào bên khiêu kiện, thậm chí chỉ một mình họ có ý kiến khác sự 
phân đối của tất cả thành viên WTO, muốn thành lập Ban Hội 
thẩm thì DSB không thể đạt đến một sự đồng thuận chống lại 
việc thành lập này'°. Do đó, người ta thường nói về một quyết 
định tự động của DSB trong việc thành lập Ban Hội thẩm. 


BÊN THÚ BA TRƯỚC BẠN HỘI THẤM 


Thành viên khiếu kiện và thành viên bị kiện là các bên trong 
tranh chấp. Các thành viên khác có cơ hội được Ban Hội thẩm 
thông báo và đưa ra các đệ trình bằng văn bản với tư cách là bên 
thứ ba ngay cả khi họ không được tham gia vào các cuộc tham 
vấn. Đề tham gia vào thủ tục của Ban Hội thẩm, các thành viên 
này phải rất quan tâm tới vấn đề tranh chấp trước Ban Hội 
thẩm và phải thông báo mối quan tâm của họ tới DSB (Điều 
19.2 của DSU). 

"Trong thực tế, DSB áp dụng thời hạn 10 ngày kế từ khi thành 
lập Ban Hội thẩm cho các thành viên sử dụng quyền với tư cách 


16. Điều này sẽ là mâu thuẫn, ngoài các tình huông không bình thường, khi 
đồng thời vừa đề nghị thành lập Ban Hội thẩm lại vừa tự mình kiềm chế không 
phân đối một sự đồng thuận của DSB để không thành lập Ban Hội thẩm. 


CÁC BƯỚC TRONG GIẢI QUYẾT MỘT VỤ TRANH CHẮP... |9:| 


là bên thứ ba. Tại cuộc họp mà Ban Hội thẩm được thành lập, 
điều này có thể thực hiện qua thông báo miệng (orally). Trong 
vòng 10 ngày sau đó, các thành viên có lợi ích đáng kế và mong 
muốn tham gia với tư cách là bên thứ ba phải thông báo bằng 
văn bản tới DSB thông qua Ban Thư ký WTO. 

Có sự khác nhau giữa cụm từ "lợi ích thương mại đáng kế" với 
tư cách là một yêu cầu bắt buộc đối với các bên thứ ba trong các 
cuộc tham vấn và cụm từ "mối quan tâm lớn" trước Ban Hội 
thẩm. Điều có ý nghĩa nhất là bên thứ ba chỉ có thể tham gia vào 
các cuộc tham vấn với sự chấp thuận của bên bị khiếu kiện (và 
trong trường hợp không được chấp thuận thì không có cớ để đòi 
tham gia). Mặt khác, bất cứ thành viên nào viện dẫn đến quyền 
lợi mang tính thẩm thấu thì trên thực tế đều được chấp nhận 
tham gia vào quy trình thủ tục của Ban Hội thẩm với tư cách là 
bên thứ ba mà không cần xét xem liệu rằng "Tợi ích" có thực sự 
là đáng kể không. 

Các bên thứ ba nhận được tài liệu đệ trình của các bên tranh 
| chấp gửi cho Ban Hội thẩm và trình bày miệng quan điểm của 
họ tại cuộc họp đầu tiên (Điều 10.3 của DSU)”. Các bên thứ ba 
không có quyền vượt quá những quyền trên mặc dù Ban Hội 
thẩm thường nới rộng quyền tham gia của bên thứ ba trong vụ 
kiện cụ thể. 


THÀNH PHẦN BAN HỘI THẤM 


Ngay cả sau khi Ban Hội thẩm đã được DSB thành lập thì việc 
xác định thành phần của Ban Hội thẩm là cần thiết vì WTO 
không có Ban Hội thẩm thường trực cũng như không có các hội 
thẩm viên thường trực. Thay vì việc đó, thành phần các Ban Hội 
thẩm được xác định tùy theo từng vụ tranh chấp với việc lựa 
chọn ba hoặc năm thành viên tuân theo các thủ tục nêu trong 
DSU (Điều 8 của DSU). 


Ban Hội thẩm gồm có ba thành viên trừ khi các bên tranh 


17. Xem phần dưới đây về Tài liệu đệ trình và các phiên xét xử miệng phiên 
điều trần tại tr.108. : 


ñ SỐ TAY VỀ HỆ THÓNG GIẢI QUYẾT TRANH CHẮP CỦA WTO 


chấp thoả thuận thành lập một Ban Hội thẩm gồm có năm thành 
viên trong vòng 10 ngày kể từ khi thành lập Ban Hội thẩm (Điều 
8.5 của DSU). Ban Thư ký đề nghị bổ nhiệm Ban Hội thẩm cho 
các bên tranh chấp (Điều 8.6 của DSU). Các ứng cử viên phải đáp 
ứng một số yêu cầu nhất định về chuyên môn và tính độc lập (các 
điều 8.1 và 8.3 của DSU). Ban Thư ký WTO lưu giữ một danh 
sách tham khảo tên của các chuyên gia thuộc tổ chức phi chính 
phủ hoặc chính phủ để từ đó có thể bổ nhiệm các thành viên 
(Điều 8.4 của DSU), mặc dù các chuyên gia khác vẫn có thể được 
xem xét. Các thành viên của WTO thường xuyên đề xuất bổ sung 
tên chuyên gia vào danh sách trên và trong thực tế, DSB hầu hất 
là thông qua việc bố sung này mà không cần thảo luận. Như đã 
trình bày ở trên, để được đề xuất làm thành viền Ban Hội thẩm 
cho một vụ tranh chấp cụ thể, không nhất thiết là chuyên gia đó 
phải có tên trong danh sách tham khảo. Công dân của một bên 
nào đó hoặc của bên thứ ba trong tranh chấp không thể được bổ 
nhiệm là thành viên của Ban Hội thẩm mà không có sự đồng ý 
của các bên, (Điều 8.3 của DSU). Khi một tranh chấp phát sinh 
giữa quốc gia thành viên đang phát triển và một quốc gia thành 
viên phát triển thì theo đề nghị của quốc gia thành viên đang 
phát triển, Ban Hội thẩm phải bao gồm ít nhất một thành viên 
từ một quốc gia thành viên đang phát triển (Điều 8.10 của DSU). 
"Theo truyền thống, rất nhiều thành viên Ban Hội thẩm là các đại 
điện phái đoàn thương mại của thành viên WTO hoặc là các 
quan chức tại thủ đô các thành viên. Cựu quan chức của Ban 
Thư ký WTO, các quan chức chính phủ đã về hưu và các học giả 
cũng được bổ nhiệm là thành viên trong Bạn Hội thẩm. Các cá 
nhân thực hiện nhiệm vụ của một thành viên Ban Hội thẩm trên 
cơ sở công việc không chuyên trách ngoài các hoạt động chuyên 
môn thường xuyên của họ. 

Khi Ban Thư ký đề xuất bổ nhiệm các cá nhân có năng lực làm 
thành viên của Ban Hội thẩm, các bên không được phản đối sự 
bố nhiệm này ngoại trừ các lý do bắt buộc (Điều 8.6 của DSU!). 
Trên thực tế, nhiều thành viên áp dụng điều khoản này một cách 
rộng rãi và thường phản đối sự bố nhiệm này. Trong những 
trường hợp như vậy, người ta sẽ không xem xét tới việc liệu lý do 


CÁC BƯỚC TRONG GIẢI QUYẾT MỘT VỤ THANH CHẤP... 


đưa ra có thực sự là bắt buộc hay không, mà Ban Thư ký sẽ đề 
xuất cá nhân khác. Nếu theo cách thức này mà các bên không 
thông nhất về thành phần của Ban Hội thẩm trong vòng 20 ngày 
kế từ ngày DSB quyết định cho thành lập Ban Hội thẩm thì một 
trong hai bên có thể đề nghị Tổng giám đốc WTO quyết định 
thành phần của Ban Hội thẩm. Trong vòng 10 ngày sau khi gửi 
đề nghị này tới Chủ tịch DSB, Tổng giám đốc sẽ bổ nhiệm thành 
viên của Ban Hội thấm sau khi tham vấn với Chủ tịch DSB cũng 
như Chủ tịch của Hội đồng và Ủy ban liên quan và sau khi tham 
vấn với các bên (Điều 8.7 của DSU)!Š. Việc có thủ tục này là rất 
quan trọng vì nó ngăn chặn bên bị khiếu kiện cần trở toàn bộ quy 
trình liên quan tới Ban Hội thẩm bằng việc trì hoãn (có thể là 
mãi mãi) xác định thành phần của Ban Hội thẩm, việc này đôi 
khi xảy ra trong các hệ thống giải quyết tranh chấp quốc tế khác. 
Tắt nhiên, các bên luôn luôn tự do đành khoảng thời gian đài hơn 
20 ngày để đồng ý về thành phần của Ban Hội thẩm miễn là 
không bên nào đề nghị Tổng giám đốc can thiệp. 

Các hội thẩm viên được lựa chọn phải hoàn thành nhiệm vụ 
của mình với tư cách độc lập hoàn toàn và không là đại diện của 
một chính phủ hoặc một tổ chức khác mà họ làm việc. Các thành 
viên bị cắm không được đưa ra các chỉ đạo cho hội thẩm viên 
hoặc làm ảnh hưởng tới họ liên quan tới vẫn đề tranh chấp đưa 
ra Ban Hội thẩm (Điều 8.9 của DSU). 


CÁC QUY ĐỊNH ĐẶC BIỆT VỀ THÀNH PHẦN BAN HỘI THẨM 


Quyết định của Hội nghị Bộ trưởng về một số thủ tục giải quyết 
tranh chấp cho Hiệp định chung về thương mại dịch vụ được 
thông qua tại Marrakesh ngày 15-4-1994 và đoạn 4 của phụ lục 
GATS về dịch vụ tài chính quy định rõ ràng về việc lựa chọn hội 
thẩm viên để bảo đảm rằng các Ban Hội thẩm có trình độ chuyên 
môn liên quan cụ thể trong lĩnh vực đang xảy ra tranh chấp. 


18. Thủ tục này là phổ biên bắt cứ khi nào có sự không đồng ý về một, hai 
hoặc ba thành viên của Ban Hội thẩm. 


L VÀ có rAy về HỆ THỐNG GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP CỦA WTO 


NHIỀU BÊN KHIẾU KIỆN 


Vì các biện pháp điều tiết thương mại của Chính phủ thường tác 
động tới nhiều thành viên của WTO, nên thường nhiều hơn một 
thành viên đưa vấn đề liên quan tới biện pháp bị coi là ví phạm 
luật WTO hoặc làm ảnh hưởng xấu tới lợi ích theo các hiệp định 
của WTO. Thực tế trước đây cho thấy rằng các thành viên đã sử 
dụng nhiều chiến lược theo các quy định về giải quyết tranh chấp 
để bảo vệ lợi ích thương mại của họ: 


- Chiến lược thụ động nhất là kiềm chế hoàn toàn và by 
vọng thành viên khác sẽ nêu vấn đề này ra và giải quyết 
theo các thủ tục giải quyết tranh chấp và cuối cùng vẫn 
bảo đảm biện pháp đó được rút lại nếu bị phát hiện 
không tuân thủ quy định của WTO. Nếu điều này xảy ra 
thì tất cả các thành viên của WTO được lợi từ việc chấm 
dứt áp dụng biện pháp này ”. Việc liệu rằng thành viên 
sử dụng hệ thống giải quyết tranh chấp có được lợi hơn 
từ việc hủy bỏ biện pháp bị khiếu kiện hay không so với 
các thành viên bị động chủ yếu phụ thuộc vào các lưu 
lượng thương mại đối với sản phẩm và dịch vụ liên quan. 


Một chiến lược chủ động hơn là tham gia vào tranh chấp 
với tư cách là bên thứ ba giữa hai thành viên khác liên 
quan tới biện pháp mà họ quan tâm. So sánh với sự lựa 
chọn thụ động, với tư cách là một bên thứ ba, họ sẽ nhận 
được thông tin của các bên như là các tài liệu đệ trình 
đầu tiên và được Ban Hội thẩm cũng như các bên thông 
báo (tham dự tại các phiên xét xử). Nhưng báo cáo của 


18. Trong trường hợp liên quan tới khiếu kiện làm vô hiệu hoặc suy giảm 
lợi ích nhưng không có ví phạm thì chiến lược này có thế không thực hiện được 
vì các thành viên không có nghĩa vụ phải rút lại biện pháp (Điều 26.1(b) của 
DSU). Sự điều chỉnh thỏa đáng mà các bên tìm thấy lẫn nhau trong giai đoạn 
thực thi có thể tạo ra lợi ích mà bên bị khiếu kiện dành cho và điều này đặe biệt 
có lợi cho bên khiêu kiện hoặc bên khiếu kiện có thể được lợi từ nguyên tắc có 
đi có lại. Các thành viên bị động mà có lợi ích đã (hoặc tiếp tục) bị vô hiệu hoặc 
tác động sẽ không được lợi từ việc điều chỉnh này ở một mức độ tương tự. 


CÁC BƯỚC TRONG GIẢI QUYẾT MỘT VỤ TRANH CHẮP... 


Ban Hội thẩm không đưa vào bất cứ kết luận hoặc kiến 
nghị nào có liên quan tới bên thứ ba. Tuy nhiên, bên thứ 
ba luôn luôn có thể chuyển sang một vai trò chủ động hơn 
tại các bước tiếp theo và khởi kiện một quy trình giải 
quyết tranh chấp mới theo quyền riêng của mình (Điều 
10.4 của DSU). 

- Một chiến lược chủ động nhất là đóng vai trò của một bên 
khiếu kiện với quyền riêng của mình tiến hành đề nghị 
tham vấn và thành lập Ban Hội thẩm hoặc tiến hành 
song song với các bên khiếu kiện khác hoặc cùng tham 
gia đồng khiếu kiện. Cả hai sự thay đổi vai trò này đều 
tồn tại trong thực tế. 


THÀNH LẬP VÀ THÀNH PHẢN BAN HỘI THẤM TRONG 
TRƯỜNG HỢP NHIỀU BÊN KHIẾU KIỆN 


Trong trường hợp có nhiều bên khiếu kiện, tức là có hơn một, 
thành viên đề nghị thành lập Ban Hội thẩm liên quan tới cùng 
một vấn đề, Điều 9.1 của DSU sẽ áp dụng và yêu cầu DSB nếu 
khả thi thì chỉ thiết lập một Ban Hội thẩm để xem xét các khiếu 
kiện có tính tới quyền của tất cả các thành viên”. Ví dụ, trong 
Hoa Kỳ - Tôm, DSB đã quyết định chỉ thành lập một Ban Hội 
thẩm mặc đù có đề nghị riêng của Ấn Độ, Pakixtan và đề nghị 
chung của Malaixia và Thái Lan”. Tính khả thi của việc chỉ 
thành lập một Ban Hội thẩm rõ ràng là phụ thuộc vào nhiều yêu 
tố, như thời gian của các tranh chấp có cùng một lúc hay không. 
Nếu khoảng thời gian giữa các đề nghị khác nhau về việc thành 
lập một Ban Hội thẩm có độ dài cách biệt thì việc thành lập một 
Ban Hội thẩm chung là không khả thi. Ví dụ, trong trường hợp 
Ban Hội thẩm thành lập lần đầu tiên đã tổ chức các cuộc họp 
chính thức. Khi khoảng thời gian phát sinh giữa hai tranh chấp 


20. Tuân theo Điều 10.4 của DSU, sự hợp lý này cũng có thể áp dụng nếu 
một bên thứ ba khởi kiện riêng về một biện pháp mà đã nằm trong quá trình 
xem xét của Ban Hội thẩm. 

21, Chú thích của Ban Thư ký, Hoa Kỳ - Tôm, WT/DS58/9, ngày 17-4-1997. 


huz SỐ TAY VỀ HỆ THỐNG GIẢI QUYẾT TRANH CHẮP CỦA WTO 


là ngắn thì việc thành lập một Ban Hội thẩm có thể khả thi, nếu 
các bên, ví dụ, thống nhất được về một khoảng thời gian ngắn 
hơn cho các cuộc tham vấn. 

Nếu việc thiết lập một Ban Hội thẩm chung là không khả thi 
và nhiều hơn một Ban Hội thẩm được thành lập thì vẫn những 
hội thẩm viên cũ nên tiếp tục làm việc với tư cách là hội thẩm 
viên, nêu có thể, và thời gian biểu làm việc nên được hài hòa 
(Điều 9.3 của DSU). Ví dụ trong EC - Hoócmôn bên khiêu kiện là 
Canađa (WT/DS48) và Hoa Kỳ (WT/DS26) đã được hai Ban Hội 
thẩm riêng rẽ với cùng thành phần xét xử. 

Hai giải pháp này được áp dụng để bảo đảm rằng có cùng 
một cách tiếp cận pháp lý thống nhất với các bên khiếu kiện 
khác nhau. Nhiều Ban Hội thẩm với nhiều thành viên khác 
nhau, làm việc riêng rẽ và không biết tới các quyết định cũng 
như lập luận của nhau (các thủ tục của Ban Hội thẩm giữ bí 
mật cho tới khi lưu hành báo cáo) thì có nguy cơ là các báo cáo 
của Ban Hội thẩm khác nhau có thể có sự khác nhau và thậm 
chí có thể mâu thuẫn nhau”. 


THỦ TỤC CỦA BẠN HỘI THẤM 


Một khi được thành lập và xác định thành phân, Ban Hội thẩm 
bây giờ tồn tại như một thiết chế tập thể và bắt đầu làm việc. 
Một trong những nhiệm vụ đầu tiên của Ban Hội thẩm là thiết 
lập lịch trình làm việc (Điều 12.3 của DSU). Các thủ tục trước 
hết được quy định tại Điều 12 và Phụ lục 3 của DSU, nhưng cũng 
đưa ra một mức độ linh hoạt nhất định. Ban Hội thẩm có thể 


22. Mặc dù Cơ quan Phúc thẩm có thể đính chính những sai lệch đó nhưng 
các khuyên nghị khác nhau của các Ban Hội thẩm khác nhau sẽ không làm 
tăng uy tín, niềm tin vào những quyết định này của Ban Hội thẩm và không 
phục vụ mục đích bảo đảm an nỉnh và tính dự đoán trước trong hệ thông 
thương mại đa phương, mà đây là một trong những mục tiêu của hệ thông giải 
quyết tranh chấp (Điều 3.2 của DSU). Nếu như không có kháng cáo yêu cầu 
điều chỉnh lại những sự bất đồng này thì những kết luận và khuyến nghị khác 
nhau của Ban Hội thẩm thậm chí có thể không tương thích nhau và dẫn tới 
những vấn đề không thế khắc phục được trong quá trình thực thi. 


CÁC BƯỚC TRONG GIẢI QUYẾT MỘT VỤ THANH CHẮP... 


tuân theo các thủ tục khác sau khi đã tham vấn với các bên (Điều 
12.1 của DSU, đoạn 11 của Phụ lục 3). Trong thực tế, Ban Hội 
thẩm nói chung là tuân theo các thủ tục nêu trong Phụ lục 3 của 
DSU, nhưng thường cũng chấp nhận các quy định bổ sung khi 
tranh chấp cụ thể yêu cầu. Điều này thường xảy ra trong tham 
vấn hoặc trong quá trình thỏa thuận với các bên tại cuộc họp về 
các vấn đề "có tính tổ chức" của Ban Hội thẩm với các bên. Nếu 
điều này không thể thực hiện thì Ban Hội thẩm đưa ra quyết 
định về tiên độ làm việc và thông báo tới các bên. Lịch làm việc 
khi đó được thông qua trên cơ sở thời gian biểu được đề xuất 
trong Phụ lục 3 của DSU sẽ đặt ra ngày và thời hạn cho các giai 
đoạn chính của quy trình thủ tục Ban Hội thẩm (ví dụ: ngày phải 
có các tài liệu đệ trình, các phiên xét xử miệng (được gọi là các 
cuộc họp thực tế thứ nhất và thứ hai) và khi nào báo cáo giữa kỳ 
và báo cáo cuối cùng của Ban Hội thẩm sẽ được phát hành). 


TÀI LIỆU ĐỆ TRÌNH VÀ CÁC PHIÊN XÉT XỬ MIỆNG 


Theo lịch làm việc của Ban Hội thẩm, quy trình hội thẩm chính 
thức có thể bắt đầu bằng việc trao đổi tài liệu đệ trình giữa các 
bên về bất cứ vấn đề sơ bộ nào đo bên bị khiếu kiện nêu ra. Ví 
dụ, bên bị khiếu kiện có thế phản đối về tính đầy đủ và tính rõ 
ràng của đề nghị thành lập Ban Hội thẩm”. Trong những trường 
hợp như vậy, Ban Hội thẩm có thể đưa ra phán quyết sơ bộ, 
nhưng cũng có thể bảo lưu phán quyết đó đến khi đưa vào trong 
báo cáo cuối cùng của Ban Hội thẩm”, 

Khi không có những vấn đề sơ bộ như vậy, các bên có thể bắt 
đầu bằng việc trao đối bộ tài liệu đệ trình đầu tiên. Bên khiếu 
kiện thông thường là bên đầu tiên đưa ra tài liệu đệ trình của 
họ để từ đó bên bị khiếu kiện trả lời trong tài liệu đệ trình đầu 
tiên của họ (Điều 12.6 của DSU). Các bên thứ ba thường đệ 


23. Xem phần trên về Thành lập Ban Hội thẩm tại tr.98. 

24. Trong trường hợp sau, các bên có thể phải trình bày một số lập luận tùy 
theo tuần tự nêu họ không biết liệu rằng một khiếu kiện có thể là mật phần 
điều khoản tham chiếu của Ban Hội thẩm hay không. 


SỐ TAY VỀ HỆ THÓNG GIẢI QUYẾT TRANH CHẮP CỦA WTO 


trình tài liệu của mình sau khi các bên tranh chấp đã đệ trình 
tài liệu của họ (Điều 10.3 của DSU) và thường đứng về phía một 
trong hai bên, 

DSŨ dự tính rằng Ban Thư ký sẽ nhận những tài liệu đệ trình 
của một bên và chuyển cho bên kia hoặc các bên tranh chấp 
(Điều 12.6 của DSU). Tuy nhiên trong thực tế, các tài liệu đệ 
trình này được lưu giữ theo số trong hệ thống đăng ký D5 của 
Ban Thư ký” gửi cho Ban Hội thẩm trong khi các bên và bên thứ 
ba sử dụng bản sao trực tiếp cho bên kia và các bên thứ ba, thông 
thường được gửi qua hộp thư của phái đoàn của họ tại Geneva 
trong tòa nhà của WTO. 


Tài liệu đệ trình của các bên có nội dung khá rộng, đôi khi 
tương đổi dài và thường đi kèm với các phụ lục chỉ tiết. Những 
tài liệu này làm rõ các tình tiết thực tế của vụ kiện và những lập 
luận pháp lý thường chủ yếu dựa vào những lý lẽ pháp lý và án 
lệnh của các Ban Hội thẩm và Cơ quan Phúc thẩm trước đây. Tài 
liệu đệ trình của bên khiếu kiện thường cố gắng lập luận rằng 
khiếu nại về có vi phạm dẫn tới chỗ hủy bỏ hoặc làm suy giảm 
lợi ích đã được chứng minh. Bên bị khiếu kiện điển hình sẽ cố 
gắng bác lại những lập luận pháp lý và những tình tiết thực tế 
do bên khiếu kiện nêu ra. Đối lập với tài liệu đệ trình của các 
bên, tài liệu của bên thứ ba thường ngắn hơn rất nhiều, thường 
chỉ dài một vài trang và nhận xét về những lập luận pháp lý và 
tình tiết thực tế của các bên. 


Tất cả các tài liệu đệ trình này phải được giữ bí mật (Điều 
18.2 của DSU và đoạn 3 của Thủ tục làm việc nêu trong Phụ lục 
3 của DSU) nhưng báo cáo của Ban Hội thẩm mà cuối cùng cũng 
được công khai và phân phát tới tất cả thành viên sẽ phản ánh 
và tóm tắt những căn cứ, lập luận pháp lý và tình tiết thực tế 
của các bên trước Ban Hội thẩm (đây gọi là phần mô tả của báo 
cáo của Ban Hội thẩm). Ngoài ra, các bên được tự do tiết lộ các 
tài liệu đệ trình của họ với công chúng (Điều 18.2 của DSU 


25. Năm 2002, Ban Thư ký thành lập một hệ thống đăng ký cho giải quyết 


tranh chấp để nhận, đệ trình tài liệu và lưu giữ các hồ sơ chính thức cho tất cả 
các tranh chấp ở giai đoạn hội thẩm. 


CÁC BƯỚC TRONG GIẢI QUYẾT MỘT VỤ TRANH GHÁP... ns 


và đoạn 3 của Thủ tục làm việc nêu trong Phụ lục 3 của DSU). 
Một số thành viên đưa công khai các tài liệu đệ trình của họ trên 
trang Web ngay sau khi họ đệ trình, sau phiên điều trần/xét xử 
miệng hoặc một khi các thủ tục đã kết thúc”. 

Trong việc thảo ra các quy trình làm việc cho một tranh chấp 
cụ thể, các Ban Hội thẩm đôi khi đề nghị các bên hoặc bên thứ 
ba đệ trình bản tóm tắt các tài liệu đệ trình của họ. Trong một 
chừng mực nào đó, những bản tóm tắt này được sử dụng để soạn 
thảo một phần mô tả của báo cáo của Ban Hội thẩm. 

Sau khi trao đổi các tài liệu đệ trình đầu tiên, Ban Hội thẩm 
triệu tập phiên điều trằn/xét xử đầu tiên, gọi là cuộc họp chính 
thức đầu tiên (khác với cuộc họp "có tính tổ chức”) và nó giống 
như tất cả các cuộc họp khác ở điểm là cuộc họp này diễn ra tại 
trụ sở WTO, Geneva và giống như một phiên xét xử tại toà án, 
nhưng thủ tục thì không chính thức. Đối lập với thực tế ở nhiều 
hệ thông xét xử trong nước, phiên xét xử này không công khai. 
Chỉ có các bên, bên thứ ba trong tranh chấp, thành viên Ban Hội 
thẩm, nhân viên Ban Thư ký hỗ trợ Ban Hội thẩm và phiên dịch 
có quyền tham dự cuộc họp này. 

Tại cuộc họp sẽ được ghi băng này, các bên trình bày miệng 
quan điểm chủ yếu trên cơ sở các tài liệu đã chuẩn bị và cũng được 
phân phát bằng văn bản tới bên kia và Ban Hội thẩm (đoạn 9 Thủ 
tục làm việc của Phụ lục 3). Sau khi nghe (các) bên khiếu kiện và 
bên bị khiếu kiện, Ban Hội thẩm đồng ý cho bên thứ ba cơ hội 
trình bày miệng quan điểm của họ tại một phiên họp đặc biệt 


26. Các trang Web này có thể là nguồn thông tìn hửu ích minh họa các 
tài liệu đệ trình được cơ cấu và soạn thảo như thế nào và minh họa cho 
các tuyên bố pháp lý cụ thể trong nhiều lĩnh vực của luật WTO. Ví dụ, 
những trang Web hoạt động tích cực trong hệ thống giải quyết tranh chấp 
là: http:⁄www.acw.ch/cases/SubmenuCase.htm cho các bên là các nước 
đang phát triển do Trung tâm tư vấn luật WTO trình bày; 
http:/+www.dfat.gov.au/trade/negotiations/wto đisputes.htm của Ôxtrâylia; 
http:/www.dfait-maeci.ge.ca/tna-nac/đispute.htm của Canada; http:/mkac- 
củb. cuint/miti/dsu của Cộng đồng châu Âu; http:/www.dft, govt.nz/sup- 
port/legal/default.html của Niu Dilân; http:/ustr.gov/enforcement/ 
briefs.shtml của Hoa Kỳ. 


|| SỐ TAY VỀ HỆ THỐNG GIẢI QUYẾT TRANH CHẮP CỦA WTO 


dành cho phần trình bày của bên thứ ba (Điều 10.2 của DSU, 
đoạn 6 Thủ tục làm việc nêu trong Phụ lục 3). Điều này có nghĩa 
là theo thủ tục thông thường, các bên thứ ba sẽ không có mặt 
trước phiên họp đặc biệt dành cho bên thứ ba, khi các bên trình 
bày miệng quan điểm của họ, mà chỉ có mặt khi tất cả các bên 
thứ ba trình bày vụ việc của mình. Do đó, tất cả sẽ rời khỏi phòng 
sau khi tất cả các bên thứ ba đã trình bày (trừ khi Ban Hội thẩm 
thông qua một thủ tục khác). 

Sau khi trình bày miệng, các bên (và bên thứ ba) được mời trả 
lời câu hôi của Ban Hội thẩm và của phía bên kia để làm rõ tất 
cả các vấn đề pháp lý và tình tiết thực tế (đoạn 8 Thủ tục làm 
việc nêu trong Phụ lục 3). Các câu hỏi này thường được phân 
phát dưới hình thức văn bản, nhưng được thảo luận tại phiên 
điều trần/xét xử miệng và chỉ trong phạm vi mà các bên (bên thứ 
ba) sẵn sàng trả lời miệng. Sau kết luận tại cuộc họp chính thức 
đầu tiên, các bên thường được đề nghị đệ trình câu trả lời bằng 
văn bản cho những câu hỏi của Ban Hội thẩm và của phía bên 
kia với thời hạn một vài ngày mà không quan tâm tới việc các 
bên đã thảo luận miệng hay chưa. 

Khoảng bốn tuần sau cuộc họp chính thức đầu tiên của Ban 
Hội thẩm, các bên đồng thời trao đối các lập luận bằng văn bản, 
đây cũng gọi là tài liệu đệ trình lần thứ hai. Trong những tài liệu 
này, tài liệu không cung cấp cho bên thứ ba, các bên trả lời từng 
vấn đề trong tài liệu đệ trình đầu tiên và các tuyên bồ nêu ra tại 
cuộc họp đầu tiên. Sau đó, Ban Hội thẩm tổ chức một cuộc họp 
lần thứ hai với các bên (Ban Hội thẩm có quyền đặt thời hạn cho 
cuộc họp thứ ba (hoặc các cuộc họp tiếp theo) đôi với một tranh 
chấp). Các bên lại một lần nữa trình bày miệng những lập luận 
pháp lý và thực tế tại phiên điều trần miệng lần thứ hai và trả 
lời, miệng là trước hết và sau đó là bằng văn bản, các câu hỏi tiếp 
theo của Ban Hội thẩm và của phía bên kia. Đôi khi Ban Hội 
thẩm tổ chức một cuộc họp thứ ba đặc biệt khi điễn ra việc phải 
nghe ý kiến của các chuyên gia. 

Trong trường hợp có nhiều bên khiếu kiện đối với cùng một 
vấn đề mà chỉ có một Ban Hội thẩm thì các tài liệu đệ trình của 


CÁC BƯỚC TRONG GIẢI QUYẾT MỘT VỤ TRANH CHẮP... hơi] 


108 


từng bên khiếu kiện phải được cung cấp cho các bên khiếu kiện 
khác và mỗi bên khiếu kiện có quyền được có mặt khi bất cứ bên 
khiểu kiện nào trình bày quan điểm của họ với Ban Hội thẩm 
(Điều 9.2 của DSU). 


NGHỊ ÁN CỦA BAN Hội THẤM VÀ QUÁ TRÌNH CHUẨN BỊ 
BẢO CÁO CỦA BẠN Hội THẤM 


Sau khi các phiên xét xử miệng kết thúc, Ban Hội thẩm đi vào 
nghị án nội bộ, xem xét lại các vấn đề và đi tới các kết luận về 
kết quả của vụ tranh chấp cũng như các lập luận hỗ trợ cho kết 
quả đó. Ban Hội thẩm được quyền đưa ra một đánh giá khách 
quan về những vấn đề pháp lý và tình tiết thực tế liên quan để 
đánh giá mức độ phù hợp của biện pháp gây tranh cãi so với các 
hiệp định được điều chỉnh do bên khiêu kiện viện dẫn (Điều 11 
của DSU). Nói một cách đơn giản, Ban Hội thẩm kiếm tra tính 
đúng đắn đối với khiếu kiện của bên khiếu kiện về việc bên bị 
khiếu kiện đã hành động không tuân thủ với các nghĩa vụ trong 
WTO”. Do đó, thẩm quyền của Ban Hội thẩm là áp dụng luật 
hiện hành của WTO chứ không phải là đưa ra luật. Điều 19.2 của 
DSU nhấn mạnh rằng Ban Hội thẩm và Cơ quan Phúc thẩm 
không được bổ sung hoặc làm giảm quyền và nghĩa vụ nêu trong 
các hiệp định được điều chỉnh. 

Việc nghị án của Ban Hội thẩm phải bí mật và báo cáo của 
Ban Hội thấm được dự thảo với sự vắng mặt của các bên (Điều 
14.1 và 14.2 của DSU và đoạn 3 Các thủ tục làm việc nêu trong 
Phụ lục 3 của DSU). Điều 18.1 của DSU cũng cắm bắt cứ sự liên 
hệ một phía nào của Ban Hội thẩm về vẫn đề đang được xem xét, 
điều đó có nghĩa là Ban Hội thẩm không có quyền liên hệ riêng 
với một bên, ngoại trừ trong trường hợp có mặt của (các) bên kia. 


Báo cáo của Ban Hội thẩm được chia thành hai phần chính: 


27. Hoặc trong trường hợp rất hiểm liên quan tới khiếu kiện về điều khoản 
không vi phạm, thì liệu rằng biện pháp đang tranh cãi tuân thủ theo WTO có 
làm vô hiệu hoặc suy yến lợi ích của bên khiếu kiện theo hiệp định được điều 
chỉnh viện dẫn hay không, 


SỐ TAY VỀ HỆ THÔNG GIẢI QUYẾT TRANH CHẮP CÚA WTO 


phần gọi là "phần mô tả" và phần "ý kiến đánh giá, kết luận”. 
Phần mô tả thường dài hơn và bao gồm lời giới thiệu, các khía 
cạnh tình tiết thực tế và khiêu kiện của các ' bên (đôi khi cũng 
được gọi là "ý kiến đề nghị' ) và quan trọng nhất là bản tóm tắt 
các lập luận và tình tiết pháp lý của các bên và bên thứ ba. 

Ban Hội thẩm trước tiên đưa ra một phần dự thảo báo cáo mô 
tả để lấy ý kiến đóng góp của các bên (Điều 15.1 của DSU). Theo 
khung thời gian đề nghị trong Phụ lục 3 của DSU, các bên được 
mời đóng góp ý kiên vào bản dự thảo mô tả trong vòng hai tuần. 
Điều này tạo cho các bên một cơ hội bảo đảm rằng tất cả lập 
luận chủ chết của họ được phản ánh trong phần mô tả và những 
sai sốt và những điểm không chính xác về nhận thức sẽ được 
sửa chữa. 


NHŨNG ĐÁNH GIÁ, KẾT LUẬN, KHUYẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT 
THỤC THỊ 


Phần tiếp theo trong Báo cáo của Ban Hội thấm thường được gọi 
là "Những ý kiến đánh giá, kết luận". Đây là phần niêu ra những 
lập luận của Ban Hội thẩm để hỗ trợ cho các kết luận cuối cùng 
rằng liệu khiếu kiện của bên khiếu kiện nên được ủng hộ hay bác 
bỏ. Việc lập luận này là một cuộc thảo luận toàn diện về luật áp 
dụng theo hướng những tình tiết thực tế được Ban Hội thẩm xác 
định trên cơ sở những chứng cứ được trình ra và lập luận của các 
bên (Điều 12.7 của DSU). 

Trong vụ kiện có khiếu kiện về việc có sự vì phạm, Ban Hội 
thẩm sẽ quyết định xem liệu rằng có sự vi phạm trong (những) 
quy định được viện dẫn hay không đối với một Esỷ nhiều hiệp 
định được điều chỉnh. (Như đã trình bày ở ở trên” , yêu cầu bố, 
sung đối với việc có vô hiệu hoặc làm suy giảm lợi ích, nêu có thể ` 
áp dụng, chỉ được trình bày không quá một đoạn ngắn tại phần 
kết luận đề cập những giả định, suy đoán của Điều 3.8 của DSU). 
Trong vụ kiện về khiếu kiện không vi phạm, Ban Hội thẩm sẽ 
quyết định xem liệu rằng lợi ích của bên khiếu kiện theo một 


28. Xem phần Khiếu kiện vi phạm tại tr.78. 


CÁC BƯỚC TRONG GIẢI QUYẾT MỘT VỤ TRANH CHẮP... j 


hiệp định điều chỉnh đã bị vô hiệu hoặc suy giảm hay không do 
hệ quả của biện pháp đang gây tranh cãi, dù biện pháp tuân thủ 
theo hiệp định được điều chỉnh. Cá nhân thành viên Ban Hội 
thẩm có quyền bày tỏ quan điểm riêng trong Báo cáo của Ban 
Hội thẩm, nhưng họ phải làm như vậy mà không nêu tên (Điều 
14.3 của DS§U). 


Những đánh giá và kết luận của Ban Hội thẩm thường rất chỉ 
tiết và cụ thể với những lập luận pháp lý rất dài về việc là liệu 
bên bị khiếu kiện có hành động không tuân thủ các hiệp định 
được điều chỉnh mà bên khiếu kiện viện dẫn hay không. Người 
ta thường nói rằng hệ thông giải quyết tranh chấp đã phát triển 
trong nhiều năm qua từ một diễn đàn ngoại giao thành một hệ 
thống có nhiều tính tư pháp hay đã là tư pháp/tòa án. Trong 
những ngày đầu của GATT 1947, các kết luận của Ban Hội thẩm 
không cụ thể như vậy và không nêu được những kết quả pháp lý 
rö ràng như trong các vụ kiện hiện nay”, 


Khi Ban Hội thẩm kết luận rằng biện pháp tranh cãi là không 
tuân thủ một hiệp định được điều chỉnh nào đó thì báo cáo của 
Ban Hội thẩm cũng phải đưa ra một khuyến nghị cho thành viên 
bị kiện nhằm vào biện pháp tranh cãi tuân theo luật của WTO 
(Điều 19.1 của DSU, câu đầu tiên). Trong thực tế, những khuyến 
nghị này là những khuyến nghị nêu ra cho DSB - cơ quan yêu 
cầu thành viên liên quan đưa biện pháp tranh cãi vào tuân thủ. 
Ban Hội thẩm cũng có thể đề nghị các cách thức trong đó thành 
viên liên quan có thể thực thí khuyến nghị (Điều 19.1 của DSU, 
câu thứ hai). Tuy nhiên, Ban Hội thẩm không có nghĩa vụ phải 
nêu ra đề xuất đó (có thế) ngay cả khi (các) bên khiếu kiện đề 
nghị. Nếu Ban Hội thẩm sử dụng quyền đề xuất cách thức thực 
thi thì những đề xuất đó là không ràng buộc đối với bên bị khiếu 
kiện. Bên bị khiếu kiện được tự do lựa chọn bất cứ giải pháp nào 
có thể có để đem lại sự phù hợp. Tất cả những việc mà bên bị 
khiếu kiện phải thực hiện là làm cho các biện pháp của mình 
tương thích đầy đủ với luật của WTO, 


29. Ví dụ, xem Báo cáo của Ban Hội thẩm, Trợ cấp gia đình của Bí, 
Đoạn 8. 


SỐ TAY VỀ HỆ THỐNG GIẢI QUYẾT TRANH CHẮP CỦA WTO 


Khi một khiêu kiện không vi phạm thành công thì bên bị 
khiếu kiện không có nghĩa vụ rút lại biện pháp bị kết luận là làm 
vô hiệu hoặc làm suy yếu lợi ích hoặc cản trở một mục tiêu của 
hiệp định được điều chỉnh liên quan. Trong những trường hợp 
như vậy, Ban Hội thẩm khuyến nghị thành viên liên quan phải 
điều chỉnh để thỏa mãn các bên (Điều 26.1 (b) của DSU). Một 
hình thức điều chỉnh có thể là bên bị khiếu kiện bồi thường bên 
khiếu kiện bằng các cơ hội thương mại khác nhau để đền bù cho 
những lợi ích bị mất đi hoặc bị ảnh hưởng. 

Có một quy định đặc biệt về khuyến nghị của Ban Hội thẩm 
liên quan tới các hình thức trợ cấp bị cấm theo Hiệp định Các biện 
pháp trợ cấp và đôi kháng (SCM): nêu Ban Hội thẩm kết luận 
rằng biện pháp trợ cấp đang tranh chấp là bị cấm thì Ban Hội 
thẩm phải nêu ra "khuyên nghị thành viên áp dụng trợ cấp phải 
hủy bỏ biện pháp này không chậm trễ" và phải quy định thời gian 
cụ thế cho việc hủy bỏ này (Điều 4.7 của Hiệp định SCM). 


BÁO CÁO ĐỊNH KỲ/TẠM THỜI 


Ban Hội thẩm chuyển báo cáo tới các bên dưới hình thức "tạm 
thời" và là tài hiệu bí mật có chứa đựng tất cả các yếu tô trên, lý 
tưởng là khoảng từ hai đến bân tuần sau khi nhận được ý kiến 
BÓP ý về phần mô tả của báo cáo. Báo cáo tạm thờVgiữa kỳ bao 
gồm phần mô tả đã được sửa đổi, những đánh giá, các kết luận 
và khuyên nghị, và tùy vụ kiện, có thế bao gồm những đề xuất 
thực thi. Do đó đây là báo cáo hoàn chỉnh mặc dù vẫn chưa phải 
là báo cáo cuối cùng. Các bên lại một lần nữa có quyền góp ý và 
cũng có thế đề nghị một cuộc họp với Ban Hội thẩm để lập luận 
sâu hơn về những điểm cụ thể nêu ra trong Báo cáo giữa kỳ. Đây 
là giai đoạn xem xét giữa kỳ (Điều 15 của DSU). Một bên có thể 
đề nghị Ban Hội thẩm xem xét lại chính xác các ý trong quyết 
định giữa kỳ. Thời gian xem xét lại không được vượt quá hai 
tuần. Ban Hội thẩm có thể tổ chức một cuộc họp bổ sung với cả 
hai bên, điều này trên thực tế các bên ít khi yêu cầu. 


Báo cáo giữa kỳ là sự thể hiện đáng kể đầu tiên mà các bên 
nhận được về kết quả có thể sẽ có trong báo cáo của Ban Hội 


CÁC BƯỚC TRONG GIẢI QUYẾT MỘT VỤ TRANH CHẮP... m 


thẩm. Mặc dù báo cáo giữa kỳ phải bí mật, nhưng một trong các 
bên thường để rò rỉ nội dung ra giới báo chí. 

Hà soát giữa kỳ được thiết kế để cân nhắc lại các khía cạnh 
chính xác trong Báo cáo của Ban Hội thẩm: rất hiếm khi các bên 
yêu cầu Ban Hội thẩm đảo ngược hoàn toàn các quyết định giữa 
kỳ của Ban Hội thẩm. Khả năng một Ban Hội thẩm đảo ngược 
quyết định (giữa kỳ) của mình là không cao: Ban Hội thẩm đã 
biết những lập luận của các bên tranh cãi và đã có sự cân nhắc, 

Tuy nhiên, cho đến nay, liên quan tới các tình tiết thì tình 
huống đã khác bởi vì việc xem xét phúc thẩm được giới hạn chỉ 
đối với những vấn đề pháp lý (Điều 17.6 của DSU). Việc xác định 
các tình tiết thực tế hoàn toàn thuộc phạm vi của Ban Hội thẩm 
và Cơ quan Phúc thẩm không xem xét những vấn đề tình tiết 
thực tiễn này. Theo đó, rà soát giữa kỳ là cơ hội cuối cùng cho các 
bên sửa chữa bất cứ sai sót tình tiết thực tế nào trong báo cáo 
của Ban Hội thẩm và các bên nên sử dụng cơ hội này. 

Bất kể là có hay không việc Ban Hội thẩm sửa đổi những 
đánh giá, kết luận sau khi rà soát giữa kỳ, báo cáo cuối cùng của 
Ban Hội thẩm phải tham chiếu những lập luận do các bên nêu ra 
trong giai đoạn rà soát giữa kỳ (Điều 15.3 của D§U). Điều này đã 
trở thành một mục riêng biệt của báo cáo mà trong đó Ban Hội 
Ị thẩm thảo luận về mức độ đúng sai của các ý kiến đóng góp của 
các bên trong giai đoạn rà soát giữa kỳ. 


ĐUA RA VÀ LƯU HÀNH BÁO CÁO CUỐI CÙNG 


Ban Hội thẩm phải gửi báo cáo cuối cùng cho các bên tranh chấp 
trong vòng hai tuần sau khi kết thúc rà soát giữa kỳ. Một khi báo 
cáo được dịch ra các ngôn ngữ chính thức khác của WTO?9 thì 
báo cáo sẽ được lưu hành tới tất cả các thành viên của WTO và 
trở thành tài liệu công khai WT/DS (ký tự cuối cùng là "R" và do 
đó tên tài liệu có dạng: WT/DS###R). 

Trong trường hợp có nhiều bên khiếu kiện về cùng một vấn đề 


30. Ba ngôn ngữ chính thức của WTO là tiếng Anh, tiêng Pháp và tiếng Tây 
Ban Nha. Xem đoạn cuối Hiệp định WTO. 


. TAY VỀ HỆ THÓNG GIẢI QUYẾT TRANH CHẮP CỦA WTO 


mà chỉ một Ban Hội thẩm được thành lập thì Ban Hội thẩm phải 
đưa ra các báo cáo riêng biệt nếu một trong các bên liên quan đề 
nghị như vậy trong thời gian hợp lý (Điều 9.2)”, 


'THỜI HẠN, KHUNG THỜI GIAN VÀ VIỆC TẠM ĐÌNH CHỈ 


Ban Hội thẩm giải quyết tranh chấp hoạt động theo các mộc thời 
hạn chặt chẽ và điều này cho thấy tầm quan trọng mà các thành 
viên gắn cho việc giải quyết nhanh chóng”? các tranh chấp của 
WTO. Theo quy định chung, Ban Hội thẩm được yêu cầu phát 
hành báo cáo cuối cùng tới các bên trong vòng sáu tháng kế từ 
ngày thành lập (cũng có thể từ khi điều khoản tham chiêu được 
thỏa thuận). Trong trường hợp khẩn cấp, Ban Hội thẩm sẽ đưa ra 
báo cáo tới các bên trong vòng ba tháng kể từ ngày thành lập 
(Điều 12.8 của DSU). Khi Ban Hội thẩm thấy không thể đưa ra 
báo cáo trong vòng sáu tháng (hoặc ba tháng trong trường hợp 
khẩn cấp), Ban Hội thẩm phải thông báo bằng văn bản cho Cơ 
quan Giải quyết tranh chấp về các lý do chậm trễ và dự kiến thời 
gian sẽ đưa ra báo cáo. Thời gian từ khi thành lập Ban Hội thẩm 
tới lúc đưa ra báo cáo tới các thành viên không vượt quá chín 
tháng trong mọi trường hợp (Điều 12.9 của DSU). Tuy nhiên, trên 
thực tế thời gian mà Ban Hội thẩm cần trung bình là 12 tháng. 

Ban Hội thẩm có thể tạm hoãn/tạm đình chỉ công việc vào bất 
kỳ lúc nào theo đề nghị của bên khiếu kiện trong thời hạn không 
vượt quá 12 tháng. Việc tạm đình chỉ này cho phép các bên tìm 
giải pháp thoả mãn chung, đây là một ưu tiên của DSU (Điều 3.7 
của DSU). Nếu việc tạm đình chỉ vượt quá 12 tháng thì thẩm 
quyền của Ban Hội thẩm sẽ hết (Điều 12.12 của DSU). Nếu vụ 
việc chưa được giải quyết thì thủ tục giải quyết tranh chấp sẽ 
được tiến hành lại toàn bộ từ đầu. 

Phụ lục 3 đối với DSU quy định thời gian biểu dự kiến đối với 
công việc của Ban Hội thẩm. Thời gian biểu này có thể được điều 
chỉnh phụ thuộc vào các trường hợp cụ thể. Ngoài ra, có thế có 

31. Báo cáo của Cơ quan Phúc thẩm, Hoa Kỳ - đạo luật đền bù (Tu chính 


án Byrd), Đoạn 311-316. 
33. Điều 3.8 của DSU. 


CÁC BƯỚC TRONG GIẢI QUYẾT MỘT VỤ TRANH CHẮP... 


các cuộc họp phụ, ví dụ trên hai cuộc họp chính với các bên (Điều 
12.1 và 12.2 của DSU). Phụ lục 3 đưa ra thời gian biểu sau đây, 
tính từ một bước tới bước tiếp theo: 


1. Nhận đề nghị bằng văn bản của các bên; 


(a) Bên khiếu kiện: 3-6 tuần 

(b) Bên bị khiếu kiện: 2-3 tuần 
2. Cuộc họp/xét xử chính đầu tiên với các 

bên; phiên họp bên thứ ba: 1-2 tuân 


3. Nhận sự giải thích bằng văn bản của 

các bên: 2-3 tuần 
4. Cuộc họp/xét xử chính thứ hai với các bên: 1-2 tuần 
5. Phát hành báo cáo mô tả gửi các bên: 2-4 tuần 
6. Nhận ý kiến của các bên về phần mô tả 

của báo cáo: 2 tuần 
7. Đưa ra báo cáo tạm thời, bao gầm cả các 

ý kiến đánh giá, kết luận gửi cho các bên: 3-4 tuần 
8. Thời hạn đối với bên đề nghị rà soát 

báo cáo: 1 tuân 
9. Thời hạn rà soát của Ban Hội thẩm, bao 

gồm cuộc họp bổ sung có thể có với các bên: 2 tuần 
10. Đưa ra báo cáo cuối cùng cho các bên 

tranh chập: 2 tuân 
11. Chuyển báo cáo cuối cùng tới các 

thành viên: 3 tuần 


Trong trường hợp có nhiều đề nghị về vấn đề tương tự thì hơn 
một Ban Hội thẩm sẽ được thành lập, thời gian biểu cho tiến 
trình này đối với mỗi Ban Hội thẩm sẽ được cân đối theo khả 
năng lớn nhất có thể (Điều 9.3 của DSU). Điều này dẫn đến chỗ 
một vài mốc thời hạn sẽ ngắn lại hoặc kéo dài. Khi một Ban Hội 
thẩm chung được thành lập, ban này phải tổ chức việc xem xét 
và gửi ý kiến tới DSB sao cho không ảnh hưởng tới các quyền 
mà các bên tranh chấp đáng ra phải được hưởng khi có các Ban 
Hội thẩm xét xử riêng biệt (Điều 9.9 của DSU). 


SỐ TAY VỀ HỆ THÓNG GIẢI QUYẾT TRANH CHẮP CỦA WTO 


Thủ tục nhanh hơn sẽ được áp dụng theo các điều kiện của 
Quyết định ngày 5-4- 1966” khi nước thành viên đang phát 
triển khởi kiện nước thành viên phát triển và nước thành viên 
đang phát triển sử dụng quyền sử dụng thủ tục nhanh (Điều 
3.12 của DSU}”. 

Hiệp định SCM đưa ra những thủ tục nhanh với một số thời 
hạn ngắn hơn đối với tranh chấp về trợ cấp bị cắm và trợ cấp có 
thể bị kiện. Liên quan tới trợ cấp bị cắm, bên khiêu kiện có thể 
đề nghị thành lập Ban Hội thẩm nếu việc tham vấn không dẫn 
đến giải pháp thỏa mãn đôi bên trong vòng 30 ngày và DSB phải 
ngay lập tức thành lập Ban Hội thẩm, trừ phi có sự đồng thuận 
đề nghị không thành lập (Điều 4.4 của Hiệp định SCM). Mặt 
khác, khác với quy định thông thường, đồng thuận nghịch phải 
được áp dụng tại cuộc họp đầu tiênavà không chỉ tại cuộc họp 
DSB lần thứ hai khi đề nghị thành lập Ban Hội thẩm được đưa 
ra trong chương trình nghị sự của DSB. Ban Hội thẩm phải 
chuyển báo cáo tới tất cả thành viên WTO trong vòng 90 ngày kể 
từ ngày xác định được hội thẩm viên và xây dựng được điều 
khoản tham chiều (Điều 4.6 của Hiệp định SCM). 

Giải quyế£ tranh chấp về trợ cấp có thể bị kiện cũng tuân theo 
một số thời hạn cụ thể, bao gồm cả trong giai đoạn của Ban Hội 
thẩm. Ví dụ, việc soạn thảo điều khoản tham chiếu của Ban Hội 
thẩm phải được tiến hành trong vòng 15 ngày kế từ ngày thành 
lập Ban Hội thẩm (Điều 7.4 của Hiệp định SCM) và Ban Hội 
thẩm phải chuyến báo cáo tới tất cả thành viên trong vòng 120 
ngày kể từ ngày xác định được hội thẩm viên và xây dựng được 
điều khoản tham chiếu (Điều 7.5 của Hiệp định SƠM). 


THÔNG QUA BÁO CÁO CỦA BAN HỘI THẤM 


Mặc dù báo cáo của Ban Hội thẩm chứa đựng các ý kiến đánh giá 
và kết luận đối với nội dung của tranh chấp, báo cáo này chỉ có 


33. BISD 148/18. Quyết định năm 1966 cũng được đưa lại trong phụ lục. 
34. Kể từ khi thành lập WTO, đến nay điều này không xảy ra. 


CÁC BƯỚC TRONG GIẢI QUYẾT MỘT VỤ TRANH CHẮP... 


115 


hiệu lực ràng buộc khi được DSB thông qua. Điều này giải thích 
tại sao DSU mô tả chức năng của Ban Hội thẩm như là hỗ trợ 
DSB trong việc thực hiện các trách nhiệm của mình theo DSU và 
các hiệp định được điều chỉnh (và có chức nẵng đưa ra những ý 
kiến đánh giá và kết luận sao cho giúp được DSB trong việc đưa 
ra kiến nghị hoặc phán quyết được quy định trong các hiệp định 
được điều chỉnh, Điều 11 của DSU). DSU quy định rằng DSB 
phải thông qua báo cáo sớm hơn 20 ngày, nhưng cũng không 
muộn hơn 60 ngày kế từ ngày báo cáo được chuyển tới các thành 
viên”, trừ khi một bên tranh chấp thông báo chính thức cho DSB 
về quyết định kháng cáo của mình hoặc DSB quyết định theo 
đồng thuận không thông qua báo cáo (Điều 16.4 của DSU). 

Nếu một bên thông báo quyết định kháng cáo thì báo cáo của 
Ban Hội thẩm chưa thể được thông qua, vì Cơ quan Phúc thẩm 
có thể sửa đối hoặc quyết định ngược lại báo cáo này. Trong 
trường hợp này, báo cáo của Ban Hội thẩm sẽ được DSB xem xét 
thống qua chỉ sau khi hoàn thành việc phúc thẩm kháng cáo 
(Điều 16.4 của DSU). 

Nếu không có kháng cáo của một trong hai bên, DSB có nghĩa 
vụ thông qua báo cáo trừ khi có được cái gọi là đồng thuận phản 
đối (hoặc đồng thuận nghịch), tức là một sự đồng thuận trong 
DSB không thông qua. Đây là trường hợp chính thứ hai (sau khi 
thành lập Ban Hội thẩm) mà quy tắc ra quyết định theo đồng 
thuận nghịch được áp dụng trong hệ thống giải quyết tranh chấp 
WTO. Ngược lại, theo GATT 1947, quy định về đồng thuận bình 
thường được áp dụng vào giai đoạn thông qua báo cáo của Ban 
Hội thẩm. Điều này làm cho bên thua kiện có khả năng ngăn cản 
và phủ quyết việc thông qua báo cáo. 

Mặc dù các bên tranh chấp được phép tham gia đầy đủ vào 
việc xem xét của DSB đối với báo cáo của Ban Hội thẩm (Điều 


3ð. Nếu một cuộc họp của DSB không được tố chức trong thời gian này, cuộc 
họp như vậy của DSB phải được tổ chức để thảo luận và thông qua báo cáo (ghi 
chú 7 về Điều 16.4 của DSU). 

36. Về vấn đề này, xem thêm phần trên về Hệ thắng giải quyết tranh chấp 
theo GATT 1947 và sự phát triển của hệ thống này tại tr.46. 


| SỐ TAY VỀ HỆ THỐNG GIẢI QUYẾT TRANH CHẮP CỦA WTO 


16.3 của DSU), việc thông qua báo cáo của Ban Hội thẩm 
không còn đòi hỏi sự đồng thuận trong hệ thống giải quyết 
tranh chấp của WTO. Một nước thành viên đơn lẻ, điển hình 
là bên thua kiện trong giai đoạn xem xét của Ban Hội thẩm, 
không thể một mình ngăn chặn được việc thông qua. Một 
thành viên phản đối việc thông qua báo cáo là không đủ và 
ngay cả đa số thành viên phản đối cũng vậy, thay vào đó, cái 
cần thiết phái có để từ chối (hoặc không thông qua) báo cáo 
của Ban Hội thẩm là một sự đồng thuận chống lại việc thông 
qua của tất cả thành viên đại điện tại các cuộc họp DSB liên 
quan. Nói cách khác, một nước thành viên đơn lẻ đề nghị việc 
thông qua cũng là đủ để bảo đảm có việc thông qua báo cáo. 
Thông thường, ít nhất có một bên muốn có việc thông qua, vì 
về tổng thể họ là bên thắng trong xét xử của Ban Hội thẩm. 
Thậm chí, khi những quyết định của Ban Hội thẩm là hỗn hợp 
theo nghĩa có tuyên thắng - thua mà không phải tất cả các 
khiếu kiện cho là có việc vi phạm quy định của WTO đều 
thành công, thì thông thường có một bên chiến thắng (bên 
khiếu kiện, nếu ít nhất một khiếu kiện được tuyên chấp nhận 
bên bị khiếu kiện, nếu các khiếu kiện bị bác bỏ) và một bên 
thua theo cách chính thức. Bởi vì bên thắng thế có lợi ích tự 
nhiên trong việc đưa đến kết luận của Ban Hội thẩm ràng 
buộc đối với các bên, nên việc thông qua báo cáo của Ban Hội 
thẩm là gần như tự động. Do đó, việc từ chối thông qua theo 
đồng thuận nghịch có tính lý thuyết hơn là về thực tế và đến 
nay chưa bao giờ xảy ra trong thực tiễn WTO. 

Để được thông qua tại cuộc họp DSB, báo cáo của Ban Hội 
thẩm (mà không bị kháng cáo) phải đưa vào trong chương trình 
nghị sự của cuộc họp DSB. Thực tế là chỉ các thành viên WTO mới 
có quyền đề nghị các nội dung đưa vào trong chương trình nghị sự 
của cuộc họp DSB sắp tới (không phải ban thư ký). Do vậy, nêu 
không thành viên nào đưa việc thông qua báo cáo của Ban Hội 
thẩm vào chương trình nghị sự của DSB để thông qua, việc thông 
qua báo cáo này sẽ không diễn ra, mặc dù điều này không phù hợp 
với Điều 16.4 của DSU. Trong lịch sử của WTO, chỉ có một báo cáo 


CÁC BƯỚC TRONG GIẢI QUYẾT MỘT VỤ TRANH CHẮP... Imị 


118 


của Ban Hội thẩm không được thông qua vì lý do này (và không 
phải vì lý do có việc giải quyết hoà giải giữa các bên}”. 

Thủ tục thông qua không ảnh hưởng tới quyền của các thành 
viên được bày tỏ quan điểm về báo cáo của Ban Hội thẩm (Điều 
16.4 của DSU). Các thành viên có mặt tại cuộc họp DSB thông 
qua báo cáo của Ban Hội thẩm, nhất là các thành viên có liên 
quan tới tranh chấp thường sử dụng quyền để bình luận về việc 
kết luận hoặc lý lẽ đưa ra trong báo cáo của Ban Hội thẩm. Trong 
trường hợp mà Ban Hội thẩm đưa ra các lý lẽ, lập luận hoặc ý 
kiên đánh giá, kết luận không được mong đợi thì các bên, và có 
thể cả các thành viên khác, có thể đưa việc phản đối này vào 
trong hồ sơ. 

Trong thời gian đầu của hệ thống giải quyết tranh chấp của 
WTO, chủ tịch của DSB thường hỏi liệu có sự đồng thuận đối với 
việc thông qua báo cáo liên quan không. Ngày nay, người này đã 
dành quyền cho các bên tranh chấp, và sau đó là các thành viên 
bày tỏ quan điểm. Đôi khi xảy ra trường hợp một thành viên thúc 
giục các thành viên khác phản đôi báo cáo nhưng điều này thông 
thường không đem lại hệ quả gì, bởi vì việc phản đôi báo cáo cần 
sự đồng thuận của tất cả các thành viên tại cuộc họp. Chủ tọa 
DSB chỉ tuyên bố là DSB đã gh¡ nhận tất cả các ý kiến và thông 
qua báo cáo. 

Nếu không có kháng cáo, quy trình giải quyết tranh chấp 
ngay lập tức sẽ chuyển sang giai đoạn thực hiện sau khi DSB đã 
thông qua báo cáo của Ban Hội thẩm. 

Có những quy định đặc biệt và bổ sung trong việc thông qua báo 
cáo của Ban Hội thẩm trong Hiệp định SCM. Trong các tranh chấp 
liên quan tới cả trợ cấp bị cấm và trợ cấp có thể bị kiện thì DSB 
phải thông qua báo cáo trong vòng 30 ngày kể từ ngày chuyển tới 
tất cả các thành viên, trừ khi có quyết định đồng thuận không 
thông qua hoặc trừ khi một trong các bên thông báo cho DSB về 
quyết định kháng cáo (Điều 4.8 và 7.6 của Hiệp định SCM!). 


37. Báo cáo của Ban Hội thẩm, EC - Chuối III (Điều 21.5 - ĐC), DSR 1999: 
TÏ tại mục 783. 


SỐ TAY VỀ HỆ THỐNG GIẢI QUYẾT TRANH CHẮP CỦA WTO 


Trong phần trình bày dưới đây về các thủ tục tiếp theo, giả 
thiết rằng có một kháng cáo. 


XEM XÉT LẠI Ở CẤP PHÚC THẤM 
QUY ĐỊNH VỀ VIỆC XEM XÉT LẠI CỦA CƠ QUAN PHÚC THẤM 


DSU không có nhiều quy định đối với quá trình xem xét lại của 
cấp phúc thẩm. Ngoại trừ Điều 16.4 của DSU có tham chiếu tới 
việc thông báo quyết định của một bên đưa ra kháng cáo, Điều 
17 chỉ là điều liên quan tới cơ cấu, chức năng và thủ tục của Cơ 
quan Phúc thẩm. Tuy nhiên, một số quy định chung trong DSU 
được áp dụng đối với cả giai đoạn xét xử của Ban Hội thẩm và 
phúc thẩm, ví dụ Điều 1, 3, 18 và 19 của DSU. Ngoài ra, Cơ quan 
Phúc thẩm đã thông qua Thủ tục làm việc riêng đối với việc xem 
xét phúc thẩm trên cơ sở uỷ quyền và theo thủ tục quy định trong 
Điều 17.9 của DSU (trong phần này, về việc xem xét lại ở cấp 
phúc thẩm được gọi là "Thủ tục làm việc") Cơ quan Phúc thẩm 
đưa ra Thủ tục làm việc lần đầu tiên năm 1996 và đã thà sửa 
đối vài lần, lần cuỗi cùng có hiệu lực từ ngày 1-5- 2003”. Những 
thủ tục này bao gồm các quy định chỉ tiết đối với kháng cáo và có 
quy định từ trách nhiệm và nghĩa vụ của thành viên Cơ quan 
Phúc thẩm cho đến các thời hạn cụ thể cho việc nộp các tài liệu 
đệ trình trong phúc thẩm. Quy tắc 16(1) có chức năng "lấp chỗ 
trồng" của Thủ tục làm việc, cho phép một bộ phận của Cơ quan 
Phúc thẩm, trong những trường hợp nhất định, được thông qua 
thủ tục bố sung đối với kháng cáo khi cần thiết. 


'THỜI HẠN ĐỐI VỚI VIỆC NỘP KHÁNG CÁO 
Nếu báo cáo của Ban Hội thẩm bị kháng cáo thì tranh chấp sẽ 
38. Thủ tục này không bị nhằm với Thủ tục làm việc của Ban Hội thẩm 
trong Phụ lục 3 của D5U. 


39, Thủ tục làm việc đối với rà soát phúc thẩm, WT/AB/WP/7, phần cô đọng 
và sửa đối; http://doesonline.wto.org/DDEFDocuments//WT/AB/WP7.doc . 


CÁC BƯỚC TRONG GIẢI QUYẾT MỘT VỤ THANH CHẮP... 


được chuyển tới Cơ quan Phúc thẩm và tạm thời báo cáo của Ban 
Hội thẩm không được thông qua bởi DSB. Điều 16.4 của DSU ám 
chỉ rằng báo cáo của Ban Hội thẩm phải được kháng cáo trước 
khi nó được DSB thông qua. Điều này không quy định thời hạn 
rõ ràng đối với việc nộp kháng cáo. Mà đúng hơn là bên kháng 
cáo phải thông báo cho DSB về quyết định kháng cáo của mình 
trước khi thông qua báo cáo của Ban Hội thẩm. Việc thông qua 
này diễn ra sớm nhất vào ngày thứ 20 sau khi gửi báo cáo của 
Ban Hội thẩm và nó phải (trong trường hợp không có kháng cáo 
và sự đồng thuận nghịch đối với việc thông qua) điễn ra trong 
vòng 60 ngày sau khi gửi báo cáo. Trong bất kỳ ngày nào trong 
khoảng thời gian này, theo Điều 16.4 của DSU, việc thông qua 
báo cáo của Ban Hội thẩm có thể được đưa vào chương trình nghị 
sự của DSB (với điều kiện có thông báo trước 10 ngày để yêu cầu 
các vấn đề đưa vào chương trình nghị sự). Do kháng cáo phải 
được nộp trước khi việc thông qua báo cáo thực tế xây ra'°, thời 
hạn hiệu quả cho việc nộp một kháng cáo đao động khác nhau, 
có thể ngắn là 20 ngày, nhưng cũng có thể dài hơn, ví đụ 60 ngày. 
Do vậy, nêu một bên - theo thủ tục của Ban Hội thẩm là bên 
thắng kiện - muốn rút ngắn thời hạn đối với phía bên kia được 
nộp kháng cáo, bên này có thể làm như vậy bằng cách đưa việc 
thông qua báo cáo của Ban Hội thẩm vào chương trình nghị sự 
của cuộc họp DSB diễn ra vào ngày thứ 20 sau khi báo cáo của 
Ban Hội thẩm được gửi. 


QUYỀN KHÁNG CÁO 


Điều 16.4 của DSU quy định rõ rằng chỉ các bên tranh chấp chứ 
không phải bên thứ ba mới có thể kháng cáo báo cáo của Ban Hội 
thẩm. Cả bên thắng và bên thua (ví dụ nhiều hơn một bên) có thể 
kháng cáo báo cáo của Ban Hội thẩm. Lý do là một trong các bên 
tranh chấp có thể không đồng ý với kết luận của Ban Hội thẩm: 


40. Điều này hoàn toàn phổ biến đối với kháng cáo được thông báo vào buổi 
sáng của cuộc họp DSB dự kiến thông qua báo cáo của Ban Hội thẩm. Nêu báo 
cáo của Ban Hội thẩm chỉ là một phần trong chương trình nghị sự, cuộc họp của 
DSB sau đó sẽ bị hủy hỏ. 


SỐ TAY VỀ HỆ THÓNG GIẢI QUYẾT TRANH CHẮP CỦA WTO 


bên bị khiếu kiện có các biện pháp bị tuyên không phù hợp với 
hiệp định WTO hoặc gây ra triệt tiêu hoặc làm giảm lợi ích, hoặc 
bên khiếu kiện khiêu nại việc vi phạm hoặc việc hủy bỏ hoặc suy 
giảm bị loại bỏ. Ngoài ra, bên khiếu kiện, mặc dù có thể chiến 
thắng ở giai đoạn của Ban Hội thẩm, có thể không thành công với 
tất cả các yêu cầu khiếu kiện, ví dụ khi Ban Hội thẩm chỉ chấp 
nhận hai trong sáu yêu cầu vi phạm. 

Ngoài ra, trước đây các bên đã kháng cáo về các kết luận riêng 
rẽ của Ban Hội thẩm mà họ không đồng ý (ví dụ việc giải thích 
pháp luật được đưa ra bởi Ban Hội thẩm), mặc dù các kết luận 
này cũng là một phần lập luận cho việc chấp nhận quan điểm của 
bên đó. Ví dụ, trong kháng cáo thứ hai theo WTO, Nhật Bản - Đà 
uông có cồn II, Hoa Kỳ kháng cáo báo cáo của Ban Hội thẩm, mặc 
dù báo cáo đã thành công với yêu cầu tuyên về việc vi phạm của 
Nhật Bản đối với Điều III:2 của GATT 1994, bởi vì Hoa Kỳ không 
đồng ý với việc giải thích của Ban Hội thẩm về Điều III. Hoa Kỳ 
không bị thiệt hại gì bởi kết luận như vậy của Ban Hội thẩm, 
nhưng lại có quyền lợi mang tính thẩm thấu vượt ra ngoài tranh 
chấp cụ thể liên quan tới việc giải thích Điều III. Trong trường 
hợp như vậy, sẽ có hai hay nhiều kháng cáo đối với cùng vấn đề 
tương tự: một từ bên thua ở giai đoạn hội thẩm và một từ bên 
thắng không nhất trí với phần lý lẽ lập luận. 


Thủ tục làm việc nói tới hai lựa chọn về cách thức nhiều 
kháng cáo có thể được nộp. Một lựa chọn là một bên kháng cáo 
theo Điều 16.4 của DSU và khi bên kháng cáo đã nộp thông báo 
kháng cáo và việc giải trình của mình, một bên khác biết được 
mức độ và lý do kháng cáo lại tham gia vào với kháng cáo của 
riêng mình. Kháng cáo như vậy có thế mở rộng phạm vi tổng thể 
của việc xem xét lại của cấp phúc thẩm, bao gồm những điểm bị 
coi là sai sót trong báo cáo của Ban Hội thẩm (Quy tắc 23(1) của 
Thủ tục làm việc). Trong Thủ tục làm việc và trong báo cáo của 
Cơ quan Phúc thẩm, hình thức kháng cáo này được gọi là "kháng 
cáo khác", và đôi khi gọi không chính thức là "kháng cáo chéo". 

Lựa chọn thứ hai là khi có hai hay nhiều bên sử dụng quyền 
kháng cáo theo Điều 16.4 của DSU. Trong trường hợp này, Co 
quan Phúc thẩm giải quyết cùng lúc các kháng cáo khác nhau 
(Quy tắc 23(4) và (5) của Thủ tục làm việc). 


CÁC BƯỚC TRONG GIẢI QUYẾT MỘT VỤ TRANH CHẮP... 


122 


Nếu cả hai bên tham gia tranh chấp phản đối báo cáo của Ban 
Hội thẩm thông qua kháng cáo, thì mỗi một bên trong cùng thời 
gian vừa là bên kháng cáo lại vừa là bên bị kháng cáo nhưng 
thường là đối với các phần khác nhau trong báo cáo của Ban Hội 
thẩm, tức là, chúng giải quyết các vấn đề khác nhau về việc giải 
thích luật và pháp lý trong báo cáo của Ban Hội thẩm. Thuật ngữ 
chung đối với các bên tham gia vào kháng cáo với tư cách là bên 
kháng cáo hay bên bị kháng cáo là "các bên thami gia". 


BỀN THỨ BA TẠI GIAI ĐOẠN PHÚC THẤM 


Các bên thứ ba không được kháng cáo báo cáo của Ban Hội 
thẩm”. Tuy nhiên, các bên thứ ba ở giai đoạn hội thẩm cũng 
có thể tham gia trong quá trình phúc thẩm và được gọi là bên 
thứ ba. Điều 17.4 của DSU quy định rằng các bên thứ ba có thể 
giải trình bằng văn bản và có cơ hội trình bày trước Cơ quan 
Phúc thẩm. 

Ngược lại, thành viên WTO không phải là bên thứ ba tại giai 
đoạn hội thẩm bị loại trừ khỏi việc tham gia trong giai đoạn xem 
xét phúc thẩm. Thành viên này không thể tham gia nếu thấy có 
lợi ích trong tranh chấp, ví dụ theo tinh thần nội dung của báo 
cáo của Ban Hội thẩm. Tuy nhiên, theo thực tiễn hiện tại, các 
thành viên này có thể tìm cách nộp trình bản báo cáo vắn tắt” 
mà Cơ quan Phúc thẩm có quyền chấp nhận, nhưng không có 
nghĩa vụ xem xét”. 

Trong những năm đầu của hệ thống giải quyết tranh chấp 
WTO, các bên thứ ba muốn tham gia trong quá trình phúc thẩm 
với tư cách là các bên thứ ba thì phải chuẩn bị giải trình bằng 


41. Các bên thứ ba không trực tiếp bị ảnh hưởng bởi quyết định: đây không 
phải là biện pháp của họ vị phạm luật của WTO hoặc hủy bỏ hoặc làm suy giảm 
lợi ích, và cũng không phải là việc khiêu kiện biện pháp bị bác bỏ. 

42. Xem thêm ở sau phần về Amicus Curiae tại tr.176. 

43. Báo cáo của Cơ quan Phúc thấm, EC- Cá mòi, Khoản 161-167, Marắc - 
chọn chính xác hình thức hành động này nhằm đưa ra quan điểm đối với Cơ 
quan Phúc thẩm. 


SỐ TAY VỀ HỆ THÔNG GIẢI QUYẾT TRANH CHẮP CỦA WTO 


văn bản, tuyên bố ý định tham gia như là bên thứ ba trong quá 
trình phúc thẩm kháng cáo và trình bày lý lẽ cơ sở và pháp lý 
nhằm bảo vệ cho vị trí của mình trong phạm vi 25 ngày sau khi 
có thông báo kháng cáo. Các bên thứ ba không thực hiện như vậy 
sẽ không có quyền tham gia tranh luận trước Cơ quan Phúc 
thẩm. Tuy nhiên, sau nhiều năm thì một thực tiễn đã được phát 
triển để chấp nhận những bên thứ ba như vậy là quan sát viên 
thụ động tại buổi tranh luận/phiên xét xử miệng với sự đồng ý 
(công khai hoặc ngụ ý) của các bên tham gia. Để củng cô cho thực 
tiễn này và với nỗ lực nhằm tăng cường sự tham gia của bên thứ 
ba trong phúc thẩm các kháng cáo, Thủ tục làm việc gần đây đã 
thay đổi. Các quy định không còn đòi hỏi bên thứ ba phải nộp đệ 
trình tham gia của bên thứ ba nhằm được phép tham gia tranh 
luận trước Cơ quan Phúc thẩm. Hiện nay, bên thứ ba có những 
lựa chọn sau nêu muốn là bên thứ ba tham gia trong quá trình 
xem xét phúc thẩm với các mức độ tham gia khác nhau. Bên thứ 
ba có thể: 


- Nộp bản ý kiến của bên thứ ba tham gia trong vòng 2ð 
ngày sau khi có thông báo kháng cáo, có mặt tại buổi 
tranh luận/xét xử và đưa ra tuyên bồ nêu được yêu cầu 
(các quy tắc 24(1) và 27(3) của Thủ tục làm việc); hoặc 

- Không nộp ý kiến nhưng lại thông báo cho Ban Thư ký Cơ 
quan Phúc thẩm bằng văn bản trong vòng 25 ngày về ý 
định có mặt tại phiên xét xử và đưa ra ý kiến nêu được yêu 
cầu (các quy tắc 24(2) và 27(8Xa) của Thủ tục làm việc); 

- Không nộp ý kiến và cũng không đưa ra thông báo nào 
trong vòng 2ð ngày, nhưng lại thông báo cho Ban Thư ký 
của Cơ quan Phúc thẩm bằng văn bản vào thời điểm có 
cơ hội sớm nhất về ý định xuất hiện tại buổi tranh 
luận/xêt xử và đưa ra tuyên bố nêu được yêu cầu (các quy 
tắc 24(2) và 27{3) của Thủ tục làm việc); 

- Không chuẩn bị giải trình nào và không có thông báo nào 
trong vòng 25 ngày, nhưng thông báo cho Ban thư ký của 
Cơ quan Phúc thẩm bằng văn bản vào thời điểm có cơ hội 
sớm nhất về ý định có mặt tại buổi tranh luận/xét xử như 


CÁC BƯỚC TRONG GIẢI QUYẾT MỘT VỤ TRANH CHẮP... 


123 


124 


là quan sát viên thụ động (các quy định 24(4) và 27(3)(b) 
của Thủ tục làm việc). 


ĐỐI TƯỢNG CỦA KHÁNG CÁO 


Kháng cáo chỉ hạn chế trong phạm vi các vấn đề pháp lý. Kháng 
cáo chỉ có thể đưa ra các vấn đề pháp lý được nêu trong báo cáo 
của Ban Hội thẩm và việc giải thích pháp luật của Ban Hội thẩm 
(Điều 17.6 của DSU). Một kháng cáo không thể đưa ra các vấn 
đề về tình tiết thực tế mà báo cáo của Ban Hội thẩm dựa vào, ví 
dụ, việc đưa ra đề nghị kiểm tra chứng cứ thực tế mới hoặc kiểm 
tra lại các chứng cứ đã có. Việc đánh giá chứng cứ và xác định 
các tình tiết thực tế là nhiệm vụ của Ban Hội thẩm trong hệ 
thông giải quyết tranh chấp. Do đó, sự khác biệt giữa các vấn đề 
pháp lý và các vấn đề tình tiết thực tế là quan trọng trong việc 
xác định phạm vi của việc rà soát phúc thẩm. Về mặt lý thuyết, 
có vẻ dễ dàng phân biệt giữa luật pháp và tình tiết thực tế, ví dụ, 
liệu có hay không việc chính quyền quốc gia nào đó đã áp thuế 
30% chứ không phải là 20% đổi với việc nhập khẩu một lô hàng 
nhất định, hay liệu có hay không việc rượu vodka và shochu được 
sản xuất thông qua việc trưng cất sản phẩm lên men có chứa 
tinh bột rõ ràng là các tình tiết thực tế. Nhìn chung, các tình tiết 
thực tế là việc xảy ra những sự kiện nhất định tại một thời điểm 
và không gian". 

Ngược lại, thuật ngữ "các sản phẩm tương tự" trong Điều 
IH:2 của GATT 1994 cần được giải thích sao cho rõ ràng vấn đề 
pháp luật. Tuy nhiên, nhiều câu hỏi phức tạp hơn thường nảy 
sinh trong tranh chấp là các câu hỏi hỗn hợp về pháp luật và 
tình tiết thực tế, hoặc câu hỏi chỉ có thể được trả lời trên cơ sở 
đánh giá các tình tiết thực tế và pháp luật. Ví dụ, câu hỏi liệu 
rượu shochu và vodka có phải là sản phẩm tương tự theo Điều 
IH:2 của GATT 1994 hay không là câu hôi tổng hợp pháp lý và 
tình tiết thực tế. Trong những trường hợp như vậy, việc phân 
biệt vẫn đề pháp lý là đối tượng của kháng cáo có thể phụ thuộc 


44. Báo cáo của Cơ quan Phúc thẩm, #C-Hoóemôn, Đoạn 132, 


SỐ TAY VỀ HỆ THÔNG GIẢI QUYẾT TRANH CHẮP CỦA WTO 


vào việc phân tích khác biệt và chi tiết hơn các câu hỏi liên 
quan. Án lệ của Cơ quan Phúc thẩm đến nay cung cấp một số 
định hướng về vấn đề này. 

Ví dụ, việc đánh giá về mặt pháp lý các tình tiết, hoặc nói cách 
khác việc áp dụng các quy định pháp lý của Ban Hội thẩm đối với 
các trường hợp cụ thể là một câu hôi pháp lý và là đối tượng rà 
soát phúc thẩm. Theo như Cơ quan Phúc thẩm tuyên, “sự phù 
hợp hay không phù hợp của một tình tiết với các yêu cầu của một 
quy định nhất định của điều ước là vấn đề có tính pháp lý. Đây 
là vấn đề pháp lý”, 

Ngược lại, việc xem xét của Ban Hội thẩm, việc đánh giá 
chứng cứ đưa ra và việc xác định các tình tiết thực tế thuộc phạm 
vi quyền tự quyết của Ban Hội thẩm với tư cách là những người 
xét xử về tình tiết và do đó, thông thường không bị kháng cáo Ê. 
Tuy nhiên, có hạn chế đối với quyền tự quyết của Ban Hội thẩm 
trong phạm vi là việc xem xét tình tiết của Ban Hội thẩm phải 
tuân theo các yêu cầu pháp lý - sự tuân thủ các yêu cầu này hay 
không là vấn đề mang tính pháp lý và có thế bị kháng cáo. 
Những quy định pháp lý như vậy được quy định trong Điều 11 
của DSU yêu cầu "Ban Hội thấm phải đánh giá khách quan các 
tình tiết của vấn đề được đưa ra, bao gồm đánh giá khách quan 
các tình tiết của trường hợp cụ thể". Vấn đề "liệu mệt Ban Hội 
thẩm có đánh giá khách quan các tình tiết được đưa ra theo đúng 
các yêu cầu của Điều 11 của DSU hay không là câu hòi mang tính 
pháp lý và nếu được nêu ra hợp lệ thì sẽ thuộc phạm vi xét xử 
phúc thẩm"*. Do vậy, Cơ quan Phúc thẩm có thể rà soát lại việc 
đánh giá của Ban Hội thẩm về chứng cứ khi Ban Hội thẩm vượt 
quá giới hạn quyền tự quyết của mình””. Ranh giới chính xác này 
nằm ở chỗ nào vẫn còn cần được khai thác đầy đủ. Cơ quan Phúc 
thẩm đã có cơ hội để đưa ra một số ví dụ mà chưa sử dụng hết 


45. Báo cáo của Cơ quan Phúc thẩm, EC - Hoóemôn, Đoạn 132. 

46. Báo cáo của Cơ quan Phúc thẩm, Hàn Quốc - Đồ uống có cồn, Đoạn 161. 
4ï. Báo cáo của Cơ quan Phúc thẩm, #C - Hoóemôn, Đoạn 132. 

48. Báo cáo của Cơ quan Phúc thẩm, Hoa Kỳ - Giuten lúa mì, Đoạn 1ỗ1. 


CÁC BƯỚC TRONG GIẢI QUYẾT MỘT VỤ TRANH CHẮP... 


126 


tất cả những sai sót về pháp lý trong việc xác định các tình tiết”. 
Cơ quan Phúc thẩm đã phán quyết đối với Ban Hội thẩm "không 
quan tâm”, "bóp méo", “xuyên tạc" chứng cứ hoặc "những sai sót 
nghiêm trọng” của Ban Hội thẩm có thể đẫn tới câu hỏi về thiện 
chí và sự trung thực của Ban Hội thẩm và đây là những vấn đề 
có thể được kháng cáo””. 

Điều 11 của DSU cũng có liên quan khi vấn đề là liệu Ban Hội 
thấm áp dụng tiêu chí xét xử đúng chưa. Tuy nhiên, điều này rõ 
ràng là vấn đề pháp lý và không phải là việc xác định tình tiết 
do có liên quan tới việc xác định Ban Hội thẩm phải áp dụng các 
tiêu chí pháp lý nào. Điều này sẽ xác định tình tiết nào liên quan 
tới thời điểm nào cần được xem xét về pháp lý. 


THÔNG BÁO KHÁNG CÁO 


Theo Điều 16.4 của DSU, quá trình kháng cáo bắt đầu khi "một 
bên tranh chấp chính thức thông báo cho DSB về quyết định 
kháng cáo” trong khuôn khổ thời hạn nêu ở trên (ví dụ trước khi 
DSB thông qua báo cáo của Ban Hội thẩm)”. Quy định 20(1) của 
Thủ tục làm việc yêu cầu phải gửi đồng thời thông báo kháng cáo 
cho Ban Thư ký Cơ quan Phúc thẩm. Quy định 202đ)? của Thủ 
tục làm việc yêu cầu việc thông báo kháng cáo bao gầm tuyên bồ 
ngắn gọn về bản chất của kháng cáo, kể cả những cáo buộc về sai 
sót trong các vấn đề pháp luật được nêu trong báo cáo của Ban 
Hội thẩm và việc giải thích pháp luật của Ban Hội thẩm. Việc 
thông báo kháng cáo cũng trở thành tài liệu chính thức WT/DS. 
Với điều kiện tuân theo yêu cầu về đối tượng của việc rà soát 
phúc thẩm”, các lập luận cáo buộc về những sai sót phải liên 


49. Ví dụ, xem báo cáo của Cơ quan Phúc thẩm, ÉC - Hoócmôn, Đoạn 133. 

õ0. Báo cáo của Cơ quan Phúc thẩm, EC - Hoóemôn, Đoạn 133. 

51. Xem phần trên về Thời hạn đối với việc nộp kháng cáo tại tr.123. 

52. Quy định 20(2)a) đến (e) của Thủ tục làm việc yêu cầu một số thủ tục, 
chẳng hạn như nêu tên và địa chỉ của bên tham gia cũng như chỉ rõ báo cáo 
của Ban Hiội thẩm nào được kháng cáo. 

B3. Xem phần trên về Đối tượng của kháng cáo tại tr.128. 


SỐ TAY VỀ HỆ THỐNG GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP CỦA WTO 


quan đến những gì bên kháng cáo muôn Cơ quan Phúc thẩm 
huỷ. Điều này có thể là những kết luận của Ban Hội thẩm, kể cả 
những lý lẽ, lập luận cho là có hoặc không có vi phạm hiệp định 
được điều chỉnh liên quan. Điều này cũng có thể là một phần của 
đánh giá, nhận xét về mặt pháp lý trong tổng thể các lý lẽ và lập 
luận của Ban Hội thẩm để đi đến một kết luận. 

Ví dụ, bên kháng cáo có thể kháng cáo kết luận của Ban Hội 
thẩm và khẳng định Ban Hội thẩm có sai lầm khi quyết định 
rằng bên bì khiếu kiện đã hành động không phù hợp với Điều X, 
Y hoặc Z. Bên kháng cáo cũng có thể kháng cáo một ý kiến đánh 
giá hay quyết định pháp lý đơn lễ trong báo cáo của Ban Hội 
thẩm và khẳng định Ban Hội thẩm đã “sai lầm trong việc giải 
thích Điều IIIL2... khi quyết định là sự giống nhau có thế được 
xác định hoàn toàn trên cơ sở các đặc điểm vật lý, việc sử dụng 
của người tiêu dùng và phân loại mã só thuê và không cần xem 
xét về bối cảnh và mục đích của Điều III...và không có sự xét 
xem... liệu sự khác nhau về mặt pháp luật...theo cách đem lại sự 
bảo hộ đối với sản xuất trong nước hay không”. 

Vấn đề khác đã xây ra trong một số kháng cáo là liệu việc 
thông báo kháng cáo là hoàn toàn chính xác nhằm đáp ứng yêu 
cầu đưa ra trong Quy định 20(21d) của Thủ tục làm việc hay 
chưa. Cơ quan Phúc thẩm cho đến nay đều đã bác bỏ tất cả các 
yêu cầu của bên bị khiếu kiện kháng cáo bác đơn kháng cáo vì 
cbúng mơ hồ, và phán quyết sẽ là đủ khi thông báo kháng cáo 
chỉ cần xác định các ý kiến quyết định và giải thích pháp luật 
của Ban Hội thẩm ý mà bên kháng cáo tin là sai lầm. Thông 
báo kháng cáo không được thiết kế nhằm trở thành một bán 
tóm tắt hoặc khái quát lý lẽ của bên kháng cáo được đưa ra 
trong bản giải trình của bên kháng cáo chứ không phải là thông 
báo kháng cáo”. 

Tuy nhiên, như là một yêu cầu của một quy trình tố tụng đúng 
đắn, việc thông báo kháng cáo nhằm thông báo cho bên bị kháng 


54. Xem báo cáo của Cơ quan Phúc thẩm, Nhật Bản - Đồ uống có cồn II, 


DSR 1996: 1,97 ở dòng 99-100. 
55. Báo cáo của Cơ quan Phúc thẩm, Hoa Kỳ - Tôm, Đoạn 95. 


CÁC BƯỚC TRONG GIẢI QUYẾT MỘT VỤ TRANH CHẤP... 


128 


cáo để có thế chuẩn bị việc trả lời”, Do vậy, thông báo kháng cáo 
không cần thiết (không là tiêu chí đủ) phải trích dẫn các đoạn 
đánh số của báo cáo của Ban Hội thẩm có chứa các quyết định bị 
kháng cáo, nhưng thông báo phải nêu rõ ràng là quyết định hay 
nhận định nào, hoặc giải thích nào của Ban Hội thầm muốn được 
Cơ quan Phúc thẩm xem xét”. Ngược lại, Cơ quan Phúc thẩm 
nhìn chung sẽ loại ra ngoài phạm vi rà soát/xét xử phúc thẩm các 
quyết định hay nhận định không được nêu trong thông báo 
kháng cáo ” hoặc trong khiếu nại về sai sót (ví dụ, Ban Hội thẩm 
vi phạm Điều 11 của DSU) không được đưa vào” trong ý kiến cho 
là có sai sót nêu trong thông báo kháng cáo. 

Sau khi nộp thông báo kháng cáo, Ban Thư ký WTO chuyến 
toàn bộ báo cáo của Ban Hội thẩm tới Ban Thư ký Cơ quan Phúc 
thấm theo quy định 25 của Thủ tục làm việc. Báo cáo của Ban 
Hội thẩm bao gồm cả các tài liệu đệ trình của các bên tham gia 
gửi Ban Hội thẩm, ý kiến miệng của họ, trả lời các câu hỏi bằng 
văn bản hoặc các tài liệu là chứng cứ, bao gồm cả các ý kiến đóng 
góp cho báo cáo tạm thời, ý kiến bình luận cho rà soát tạm thời 
và băng ghi các cuộc họp quan trọng. 


'THÀNH PHẦN CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỦ CƠ QUAN PHÚC THẤM 


Điều 17.1 của DSU quy định ba trong số bảy thành viên của Cơ 
quan Phúc thẩm phải lập thành hội đồng xét xử đối với mỗi 
kháng cáo và bảy thành viên phải làm việc luân phiên nhau như 
quy định bổ sung trong Thủ tục làm việc. Quy tắc 6 của Thủ tục 
làm việc gọi nhóm gồm ba thành viên Cơ quan Phúc thẩm này là 
hội đồng xét xử. Quy tắc này đã quy định việc lựa chọn ba thành 
viên hình thành một hội đồng xét xử trên cơ sở luân phiên, có xét 
tới các nguyên tắc của việc lựa chọn ngẫu nhiên mà không xét tới 


56. Báo cáo của Cơ quan Phúc thẩm, EC- Chuối IHI, Đoạn 152. 

57. Cùng ở Đoạn 96. 

58. Báo cáo của Cơ quan Phúc thẩm, EC - Chuối IHĨ, Đoạn 159. 

59. Bảo cáo của Cơ quan Phúc thẩm, Hoa Kỳ - Các biện pháp đối kháng ề 
một số sản phẩm EC, Đoạn 79-15. 


SỐ TAY VỀ HỆ THỐNG GIẢI QUYẾT THANH CHẮP CỦA WTO 


nguồn gốc quốc tịch. Điều này khác hẳn với Ban Hội thẩm, nơi 
mà người có quyền công dân của một bên hoặc bên thứ ba không 
được tham gia, ngoại trừ có thoả thuận của các bên. Do vậy, các 
thành viên Cơ quan Phúc thẩm là công dân của nước thành viên 
liên quan tới nhiều tranh chấp với tư cách là bên tranh chấp hoặc Ị 
là bên thứ ba, chẳng hạn như Hoa Kỳ hoặc EU, không bị loại ra 
khỏi việc tham gia hội đồng xét xử của Cơ quan Phúc thẩm để 
xét xử các vụ kiện liên quan tới nước mà họ có công dân. 

Ba thành viên của Cơ quan Phúc thẩm được lựa chọn để tham 
gìa phúc thẩm vụ việc cụ thể sẽ bầu một trong số họ làm chủ tịch 
hội đồng xét xử. Thành viên chủ tịch điều phối tổng thể việc tiễn 
hành thủ tục phúc thẩm, chủ trì phiên xét xử miệng và các cuộc 
họp liên quan tới kháng cáo và điều phối việc dự thảo báo cáo của 
Cơ quan Phúc thẩm (Quy tắc 7(2à của Thủ tục làm việc). 


"THỦ TỤC RÀ SOÁT PHÚC THẤM 


Không quá 10 ngày kể từ khi nộp thông báo kháng cáo, bên 
kháng cáo phải nộp các tài liệu bằng văn bản, trong đó đưa ra 
chỉ tiết các lý lẽ pháp lý giải thích tại sao Ban Hội thẩm có sai 
sót pháp lý, và nếu thích hợp thì phán quyết nào bên kháng cáo 
muốn Cơ quan Phúc thẩm đưa ra liên quan tới các ý kiến, nhận 
định của Ban Hội thẩm gây tranh cãi (Quy tắc 21(2) của Thủ tục 
làm việc). Mười ngày có thể là ngắn, nhưng bên kháng cáo đã có 
thể bắt đầu việc chuẩn bị đệ trình các tài liệu của mình trước 
khi nộp thông báo kháng cáo, thực tế là ngay khi báo cáo tạm 
thời của Ban Hội thẩm được đưa ra, hoặc trong bất kỳ trường 
hợp nào khác, thì vào lúc báo cáo cuỗi cùng của Ban Hội thẩm 
được lưu chuyến®9, 

Giống như tất cả các tài liệu được nộp theo kháng cáo, bên 
kháng cáo phải tổng đạt tài liệu đệ trình của mình cho tất cả các 
bên khác hoặc bên thứ ba (Quy tắc 18(2) của Thủ tục làm việc). 


60. Xem phần trên về Báo cáo định kỳ/tạm thời tại tr. 115 và phần Đưa ra 
và lưu hành báo cáo cuối cùng tại tr.116. 


CÁC BƯỚC TRONG GIẢI QUYẾT MỘT VỤ TRANH CHẮP... 


Trong vòng lỗ ngày có thông báo kháng cáo, một bên tranh 
chấp mà không phải là bên kháng cáo ban đầu có thể tham gia 
chung vào kháng cáo hoặc kháng cáo riêng trên cơ sở các cáo 
buộc sai sót khác trong báo cáo của Ban Hội thẩm ("kháng cáo 
khác", hoặc gọi một cách không chính thức là "kháng cáo chéo", 
Quy tắc 23(1) của Thủ tục làm việc)"!. Trong vòng 25 ngày kể từ 
ngày có thông báo kháng cáo, bên bị kháng cáo phải nộp tài liệu 
giải trình để phản hài lại những lý lẽ do bên kháng cáo đưa ra. 
Giải trình của bên bị kháng cáo phải nêu rõ chỉ tiết liệu có hay 
không và theo căn cứ pháp lý nào bên bị kháng cáo bác kháng 
cáo của bên kháng cáo; đồng thời phải đưa ra lý lẽ về phạm vi 
mình đồng ý và không đồng ý với quyết định của Ban Hội thẩm 
(Quy tắc 22(2) của Thủ tục làm việc). 

Cũng trong 25 ngày kế từ ngày có thông báo kháng cáo, bên 
thứ ba phải nộp giải trình bằng văn bản nêu rõ quan điểm và lý 
lẽ pháp lý của mình”?. 

Khoảng 30-45 ngày sau khi có thông báo kháng cáo, hội đồng 
xét xử Cơ quan Phúc thẩm được phân công xét xử kháng cáo sẽ 
tổ chức phiên xét xử miệng (Quy tắc 27(1) của Thủ tục làm việc), 
nhưng phiên xét xử này không công khai cho công chúng (Điều 
17.10 của DSU). Tại phiên xét xử này, các bên tham gia và bên 
thứ ba đưa ra tuyên bố khai mạc ngắn gọn, sau đó hội đồng xét 
xử của Cơ quan Phúc thẩm đưa ra câu hỏi cho các bên và bên thứ 
ba. Do vậy, phiên họp xét xử này tương tự như phiên họp xét xử 
nội dung tại giai đoạn hội thẩm. Sự khác biệt chính giữa phiên 
họp xét xử này và phiên họp xét xử nội dung của Ban Hội thẩm 
là: 4) chỉ có một phiên xét xử miệng về kháng cáo; (ii) phát biểu 
miệng phải ngắn gọn; (ii¡) phiên họp xét xử miệng này ít khi kéo 
đài hơn một ngày; và (iv) các bên tham gia phiên họp này không 
được đặt các câu hỏi trực tiếp cho nhau. 


61. Xem phần trên về Quyền kháng cáo tại tr.124. 
62. Xem phần trên về Bên thứ ba tại giai đoạn phúc thẩm tại tr,126. 


jñ- TAY VỀ HỆ THỐNG GIẢI QUYẾT TRANH CHẮP CỦA WTO 


NGHỊ ÁN CỦA CƠ QUAN PHÚC THẤM VÀ VIỆC CHUẨN BỊ 
BÁO CÁO CỦA CƠ QUAN PHÚC THẤM 


Sau phiên xét xử miệng, hội đồng xét xử sẽ trao đối quan điểm 
về các vấn đề đưa ra trong kháng cáo với bốn thành viên khác 
của Cơ quan Phúc thẩm không tham gia hội đồng xét xử này. 
Việc trao đổi quan điểm như vậy nhằm đem lại hiệu quả nguyên 
tắc làm việc tập thể của Cơ quan Phúc thẩm và bảo đảm nhất 
quán và gắn kết các án lệ của Cơ quan Phúc thẩm (Quy tắc 4(1) 
của Thủ tục làm việc). Nếu làm khác đi mà có các án lệ khác hay 
không nhất quán sẽ làm mắt đi tính an toàn và dự đoán trước 
được của hệ thống thương mại đa phương, một trong những mục 
tiêu chính của hệ thống giải quyết tranh chấp (Điều 3.2 của 
DSU). Tuy nhiên, như quy định trong Điều 17.1 của DSU, chỉ có 
hội đồng xét xử được phân công mới có thể quyết định cuỗi cùng 
về kháng cáo (các quy tắc 4(4) và 3(1) của Thủ tục làm việc). 


Thủ tục làm việc cũng dự tính là các thành viên của Cơ quan 
Phúc thẩm và hội đồng xét xử phải cố gắng đưa ra quyết định 
trên cơ Su đồng thuận. Nếu điều này không thể, việc biểu quyết 
theo đa số sẽ được tiễn hành (Quy tắc 3(2) của Thủ tục làm việc). 
Nếu một cá nhân thành viên nào đó của Cơ quan Phúc thẩm có 
ý kiến riêng trong báo cáo của Cơ quan Phúc thẩm, thì phải nêu 
ý kiến này mà không nều tên (Điều 17.11 của DSU). 

Tiếp theo việc trao đối quan điểm với các thành viên của Cơ 
quan Phúc thẩm, hội đồng xét xứ sẽ kết thúc việc nghị án và dự 
thảo báo cáo của Cơ quan Phúc thấm. Sau khi báo cáo được 
thông qua lần cuối và được ký bới các thành viên hội đồng xét xử 
của Cơ quan Phúc thẩm thì báo cáo này sẽ được dịch ra hai ngôn 
ngữ chính thức khác của WTO. Tất cả việc nghị án của Cơ quan 
Phúc thẩm là bí mật và việc dự thảo báo cáo diễn ra không có sự 
có mặt của các bên và bên thứ ba (Điều 17.10 của DSU). 

Khác với thủ tục của Ban Hội thẩm, không có việc rà soát tạm 
thời” tại giai đoạn của Cơ quan Phúc thẩm. 


63. Xem phần trên về Báo cáo định kỳ/tạm thời tại tr.115. 


CÁC BƯỚC TRONG GIẢI QUYẾT MỘT VỤ TRANH CHẮP... 


THẤM QUYỀN CỦA Cơ QUAN PHÚC THẤM VÀ VIỆC HOÀN TẤT 
PHÂN TÍCH PHÁP LÝ 


Đối với nội dung báo cáo của Cơ quan Phúc thẩm, DSU quy định 
rằng Cơ quan Phúc thẩm giải quyết từng vấn đề pháp lý và giải 
thích của cơ quan hội thẩm đã được kháng cáo (các điều 17.6 và 
17.12 của DSU). Cơ quan Phúc thẩm có thể giữ nguyên, sửa đổi 
hoặc quyết định ngược lại (bác bỏ) các nhận định và kết luận 
pháp lý của cơ quan hội thẩm (Điều 17.13 của DSU). Tuy nhiên, 
khi những nhận định pháp lý nhất định của cơ quan hội thẩm 
không còn liên quan nữa bởi vì chúng được gắn với hoặc đựa trên 
việc giải thích pháp lý đã được hội đồng xét xử phúc thẩm quyết 
định ngược lại hoặc sửa đổi, đôi khi Cơ quan Phúc thẩm tuyên là 
các nhận định này của Ban Hội thẩm là ' "không còn ý nghĩa thực 
tế nào và không có hệ quả pháp lý gì". 


Trong nhiều trường hợp, Cơ quan Phúc thẩm điều chỉnh một 
phần các nhận định và kết luận pháp lý của Ban Hội thẩm vì Cơ 
quan này nhất trí với kết luận cuối cùng của Ban Hội thẩm, 
nhưng không nhất thiết là đồng ý với các lập luận và lý lẽ của 
Ban Hội thẩm. Nêu Cơ quan Phúc thẩm nhất trí với cä hai phần 
nhận định và kết luận thì Cơ quan này giữ nguyên những nhận 
định và kết luận của Ban Hội thẩm. Nếu Cơ quan Phúc thẩm 
không nhất trí với kết luận của Ban Hội thẩm, Cơ quan này có 
quyền quyết định ngược lại. 


Đặc biệt, đối với trường hợp cuối cùng, thì chức năng của thủ 
tục phúc thẩm không phải là xem xét lại báo cáo của Ban Hội 
thẩm. Ở đây có một tranh chấp phải giải quyết (các điều 3.3 và 
3.2 của DSU). Ví dụ, niêu Cơ quan Phúc thẩm đã bác bỏ kết luận 
của Ban Hội thẩm về việc có vi phạm một quy định nào đó, thì 
các biện pháp của bên bị khiếu kiện có thể không phù hợp với 
một quy định khác của WTO. Thông thường, bên khiếu kiện 
cũng khiếu nại việc không phù hợp với các quy định khác với tư 
cách là thay thế nhau hoặc tổng hợp lại. Tuy nhiên, vì đã kết 
luận có vi phạm quy định trước đó rồi, nên thông thường Ban 
Hội thẩm không giải quyết các khiếu kiện có tính thay thế hoặc 
không xem xét các khiếu kiện có tính tổng hợp vì lý do tinh giản 


SỐ TAY VỀ HỆ THỐNG GIẢI QUYẾT TRANH CHẮP CỦA WTO 


tài phán””. Trong trường hợp như vậy, nếu Cơ quan Phúc thẩm 
hạn chế chỉ đối với việc bác bỏ các nhận định và kết luận không 
đúng của Ban Hội thẩm, thì tranh chấp có thế không được giải 
quyết hoàn toàn triệt để. Bên khiêu kiện sau đó có thể tiền hành 
lại công việc từ đầu bằng việc khởi kiện quá trình giải quyết 
tranh chấp mới. 

Có hai cách tiếp cận phổ biến trong thủ tục của nhiều hội đồng 
phúc thẩm khi hội đồng có thẩm quyền hạn chế chỉ đối với các 
vấn đề về pháp luật. Một là phải quyết định những vấn đề còn 
lại cần giải quyết ở cấp phúc thẩm. Thực ra, nhiều hội đồng phúc 
thẩm có quyền này (nhưng không phải là nghĩa vụ) khi mà vụ 
kiện chín muồi cho một quyết định như vậy (ví dụ, không cần có 
tình tiết mới nào phải được tìm hiểu thêm). Cách tiếp cận khác 
(là cách tiếp cận duy nhất khi mà các vấn đề về tình tiết vẫn để 
ngỗ chưa được giải quyết) là gửi lại hồ sơ vụ kiện này cho cơ 
quan/người xét xử tình tiết. Trong trường hợp này thì Ban Hội 
thẩm là cơ quan xét xử tình tiết. Thẩm quyền gửi vụ kiện trở lại 
cấp thấp hơn được gọi là thẩm quyền huỷ quyết định và gửi trả 
lại hồ sơ xét xử lại không tồn tại trong hệ thống WTO. 

Do không có thẩm quyền huỷ quyết định và gửi trả lại hồ sơ 
xét xử lại trong WTO, cách tiếp cận đầu tiên đó là Cơ quan Phúc 
thẩm quyết định các vẫn đề còn lại trở nên bất buộc và cần thiết 
hơn. Thực ra, trong nhiều trường hợp Cơ quan Phúc thẩm "đã 
hoàn tất việc phân tích pháp lý" nhằm giải quyết tranh chấp. 
Điều này chỉ có thế xây ra khi có việc điều tra và thu thập tình 
tiết đầy đủ trong báo cáo của Ban Hội thẩm hoặc các tình tiết 
không bị tranh chấp trong báo cáo của Ban Hội thẩm cho phép 
Cơ quan Phúc thẩm đưa ra và quyết định về những vấn đề còn 
lại. Nếu không đáp ứng được các điều kiện này, Cơ quan Phúc 
thẩm không thế hoàn thành việc phân tích pháp lý bởi vì Cơ 
quan này không được phép đưa ra quyết định về tình tiết mới. 
Tuy nhiên, việc không có đủ tình tiết không chỉ là lý do duy nhất 
mà Cơ quan Phúc thẩm từ chối hoàn tất việc phân tích pháp lý. 
Trong một ví dụ, ở vụ #Ớ-Amiăng, Cơ quan Phúc thẩm từ chối 


64. Xem phần dưới về Tính giản tài phán tại tr.182. 


CÁC BƯỚC TRONG GIẢI QUYẾT MỘT VỤ TRANH CHẮP... 133 


giải quyết một vấn đề mới bởi vì vấn đề này đã không được tranh 
tụng với đầy đủ chỉ tiết ở giai đoạn xem xét của Ban Hội thẩm, 
bất kể là trong trường hợp đang giải quyết hay trong các tranh 
chấp trước đây®5. 


KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ CỦA CƠ QUAN PHÚC THẤM 


Báo cáo của Cơ quan Phúc thẩm có hai phần: phần mô tả và 
phần nhận định và quyết định. Phần mô tả bao gồm thông tin 
chung về các tình tiết và các vấn đề về thủ tục của tranh chấp và 
tóm tắt các lý lẽ của các bên và bên thứ ba. Trong phần nhận 
định và quyết định, Cơ quan Phúc thẩm giải quyết chỉ tiết từng 
vấn đề được kháng cáo, nêu chỉ tiết các kết luận và lý đo, lập 
luận cho kết luận đó và tuyên rõ là có giữ nguyên hay không các 
nhận định và kết luận bị kháng cáo của Ban Hội thẩm hay sửa 
đổi hoặc bác bỏ (quyết định ngược lại). Phần này cũng bao gồm 
những kết luận bổ sung thích hợp, ví dụ có hay không việc bên 
bị khiếu kiện có vi phạm một quy định khác của WTO so với quy 
định vi phạm được Ban Hội thẩm đưa ra. 

Đối với các đề xuất và kiến nghị, các điều 19 và 26 của DSU 
áp dụng đối với báo cáo của Cơ quan Phúc thẩm cũng như của 
Ban Hội thẩm”. Nếu kết luận là các biện pháp đưa ra không phù 
hợp với hiệp định được điều chỉnh thì Cơ quan Phúc thẩm đề 
nghị thành viên liên quan đưa ra các biện pháp không phù hợp 
sao cho phù hợp với các nghĩa vụ của hiệp định được điều chỉnh 
liên quan (Điều 19.1 của DSU, câu đầu tiên). Trên thực tế, những 
kiến nghị này được gửi tới DSB và cơ quan DSB sau đó đề nghị 
thành viên liên quan đưa ra các biện pháp phù hợp với các quy 
định của WTO. Cũng giống như Ban Hội thẩm, Cơ quan Phúc 
thẩm có thể đưa ra nhiều cách mà thành viên liên quan có thế 
thực hiện kiên nghị (Điều 19.1 của DSU, câu thứ hai), nhưng Cơ 


65. Xem Báo cáo của Cơ quan Phúc thẩm, Hoa Kỳ - Điều khoản 311 Luật 
phân bỗ ngân sách, Đoạn 343 về tham chiếu tới các trường hợp liên quan. 

66. Xem phần trên về Những đánh giá, kết luận, khuyến nghị và đề xuất 
thực thi tại tr.113. 


SỐ TAY VỀ HỆ THỐNG GIẢI QUYẾT TRANH CHẮP CỦA WTO 


quan Phúc thẩm đến nay chưa bao giờ sử dụng quyền này. Khi 
một khiếu kiện không vi phạm thành sông, Cơ quan Phúc thẩm 
thường đề nghị các bên tìm cách đạt được những sự điều chỉnh 
thöa mãn các bên (Điều 26.1(b) của DSU). 

Cuối cùng, báo cáo của Cơ quan Phúc thẩm được chuyến tới 
các thành viên WTO và trở thành tài liệu công khai WT/DS (biểu 
tượng kết thúc bằng AB/R, đó là WT/DS###/AB/R). Các bên tham 
gia thường nhận bản sao mật báo cáo trước một ngày. 


RÚT LẠI KHÁNG CÁO 


Quy tắc 30(1) của Thủ tục làm việc cho phép bên kháng cáo rút 
lại kháng cáo bất kỳ lúc nào. Điều này phù hợp với quyền tự 
quyết của các nước thành viên WTO không chỉ là khởi kiện tranh 
chấp, mà còn chấm đứt tranh chấp. Khả năng rút lại kháng cáo 
phản ánh sự ưu tiên của DSU cho các bên tìm ra giải pháp thỏa 
mãn chung đối với tranh chấp (Điều 3.7 của DSU). 

Một việc rút lại thường chấm đứt thủ tục phúc thẩm đã được 
bắt đầu như xảy ra đối với trường hợp ôtô của Ân Độ”, Trong 
trường hợp này, Cơ quan Phúc thẩm đưa ra báo cáo vắn tắt nêu 
quá trình giải quyết thủ tục kháng cáo và kết luận rằng Cơ 
quan này đã hoàn thành công việc vì có việc rút lại kháng cáo 
của Ân Độ”?. 

Trong ba trường hợp, bên kháng cáo đã rút bỏ kháng cáo 
nhằm nộp lại kháng cáo ngay sau đó. Trong hai lần, điều này xây 
ra vì các lý do lịch thời gian (tức là để hoãn lại toàn bộ quá trình 
kháng cáo một vài tuần)”. Gần đây nhất, trong vụ cá mòi của 
EC, EC đã rút kháng cáo nhằm đáp lại khiếu nại về thông báo 
kháng cáo của Pêru. Pêru đã khiếu nại thông báo kháng cáo 
không đủ rõ ràng và EC đáp lại bằng việc rút lại kháng cáo và 
ngay lập tức nộp thông báo kháng cáo mới và chỉ tiết hơn. Trong 


67. Báo cáo của Cơ quan Phúc thẩm, Ấn Độ - Ôiô, Đoạn 14-18 

68. Cùng ở Đoạn 18. 

69. Báo cáo của Cơ quan Phúc thẩm, Hoa Kỳ - FSC, Đoạn 4, Báo cáo của Cơ 
quan Phúc thẩm, Hoa Kỳ - Đường ống, Đoạn 18. 


CÁC BƯỚC TRONG GIẢI QUYẾT MỘT VỤ TRANH "¬- 


hai trường hợp rút lại kháng cáo khác, việc rút lại có điều kiện 
đi kèm là quyền nộp thông báo kháng cáo mới. Pêru sau đó đã 
khiếu nại về việc RC rút lại thông báo kháng cáo có điều kiện và 
đã nộp một kháng cáo khác, kháng cáo thứ hai. Cơ quan Phúc 
thẩm đã không đồng ý với đề nghị của Peru về việc bác kháng cáo 
của EU vì không hợp lệ. Cơ quan Phúc thẩm cho là ' "không có lý 
do để giải thích Quy tắc 30 cho phép quyền rút lại một kháng cáo 
chỉ nêu việc rút lui là không có điều kiện"”, trừ khi điều kiện 
làm xói mòn việc giải quyết tranh chấp công bằng, nhanh chóng, 
hiệu quả và trong chừng mực thành viên liên quan tham gia vào 
thủ tục giải quyết tranh chấp có thiện ý”. 


THỜI HẠN HOÀN TẤT XÉT XÚ PHÚC THẤM 


Thủ tục xét xử phúc thẩm nhìn chung phải hoàn tất trong vòng 
6Ð ngày và trong mọi trường hợp không được vượt quá 90 ngày 
kế từ ngày nộp thông báo kháng cáo. Khi thủ tục phúc thẩm vượt 
quá 60 ngày, Cơ quan Phúc thẩm phải thông báo cho DSB lý do 
về sự chậm trễ và dự kiến thời gian gửi báo cáo (Điều 17.5 của 
DSU). Trong hầu hết các trường hợp phúc thẩm cho tới nay thì 
Cơ quan Phúc thẩm đều gửi bóp cáo trong vòng 90 ngày sau khi 
có được thông báo kháng cáo” ? Trong một số ít trường hợp ngoại 
lệ với sự đồng ý của các bên tham gia, Cø quan Phúc thẩm gửi 
báo cáo với thời hạn vượt quá 90 ngày”. 


70. Chúng ta có thể hiểu rằng việc rút lại như là việc không thực hiện thông 
báo kháng cáo đầu tiên, Do đó, trong thời hạn quy định cho việc nộp kháng cáo 
(xem phần trên Thời hạn đôi với việc nộp kháng cáo tại tr.123) thì quyền kháng 
cáo tiếp tục tồn tại. Điều kiện gắn với việc rút lui trong trường hợp này không 
phải là điều kiện về tình tiết và không vượt quá thủ tục phúc thẩm. Do đó, điều 
này không tạo ra cản trở về thủ tục. 

71. Báo cáo của Cơ quan Phúc thẩm, #Œ- Cứ mòi, Đoạn 141. 

72. Hoàn thành quy trình tô tụng trong vòng 60 ngày là khó thực hiện trên 
thực tế khi tài liệu đệ trình cuối cùng được nộp vào ngày thứ 25, phiên xét xử 
miệng diễn ra ngày thứ 30-40 và ít nhất hai tuần cuối dành cho việc dịch thuật. 

73. Báo cáo của Cơ quan Phúc thẩm, #foe Kỳ - Chì uà bismuth, Đoạn 8; Báo 
cáo của Cơ quan Phúc thẩm, #C - Amiăng, Đoạn 8; Báo cáo của Cơ quan Phúc 
thẩm, Thái Lan - Thanh dầm, tháp hình H, Đoạn 1. 


136 ‡ È ^ ó 2 4 4 ? 
SỞ TAY VẼ HỆ THÔNG GIẢI QUYẾT TRANH CHẮP CỦA WTO 


Hiệp định về các biện pháp trợ cấp và đối kháng (SCM) đưa 
ra thời hạn phúc thẩm ngắn hơn trong các tranh chấp đối với các 
trợ cấp bị cấm: 30 ngày là khung thời gian chung và 60 ngày là 
tôi đa (Điều 4.9 của Hiệp định SCM). Thời hạn tôi đa 60 ngày này 
đã bị vượt quá trong hai vụ phúc thẩm”. 


DSB THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO 


DSB phải thông qua và các bên phải chấp nhận vô điều kiện báo 
cáo của Cơ quan Phúc thẩm, trừ khi DSB thông nhất quyết định 
không thông qua báo cáo này trong vòng 30 ngày sau khi báo cáo 
được gửi cho các thành viên ”. Thủ tục thông qua này không ảnh 
hưởng tới quyền của các thành viên được bày tô quan điểm về 
báo cáo của Cơ quan Phúc thẩm (Điều 17.14 của DSU). 

Liên quan tới tính tự động của việc thông qua báo cáo (trừ khi 
có sự đồng thuận “ngược”), việc bày tỏ ý kiên của các thành viên 
và yêu cầu thực tế phải đưa báo cáo của Cơ quan Phúc thẩm vào 
chương trình nghị sự của DSB, quy trình thủ tục giống như với 
quy trình áp dụng cho báo cáo của Ban Hội thẩm đã giải thích ở 
trên”. Tuy nhiên, thời hạn cho việc thông qua một báo cáo của 
Cơ quan Phúc thẩm chí là 30 ngày, có thể do không bên nào quyết 
định kháng cáo. Điều 17.14 cũng quy định cụ thể rằng các bên 
liên quan tới tranh chấp phải chấp nhận báo cáo của Cơ quan 
Phúc thẩm “một cách vô điều kiện”, nghĩa là chấp nhận nó như 
một giải pháp cho tranh chấp và không được kháng cáo nữa. 

Mặc đù Điều 17.14 không đề cập báo cáo của Ban Hội thẩm, 
nhưng phải hiểu rằng báo cáo của Cơ quan Phúc thẩm phải được 
thông qua cùng với báo cáo của Ban Hội thẩm, vì chỉ có thể hiểu 
được toàn bộ phán quyết khi đọc cả hai bản báo cáo. DSU cũng 


T4. Báo cáo của Cơ quan Phúc thẩm, Braxin - Máy bay; Báo cáo của Cơ quan 
Phúc thẩm, Canada - Máy bay. 

75. Nêu DSB không có kế hoạch họp trong thời gian này, một cuộc họp phải 
được tổ chức để thảo luận và thông qua bản báo cáo (chú thích số 8 của Điều 
17.14 của DSU), 

76. Xem bên trên trong phần Thông qua báo cáo của Ban Hội thẩm tại tr.119. 


CÁC BƯỚC TRONG GIẢI QUYẾT MỘT VỤ TRANH CHẮP... 137 


quy định trong Điều 16.4 rằng DSB sẽ chỉ xem xét thông qua báo 
cáo của Ban Hội thẩm sau khi hoàn thành việc phúc thẩm. Do 
đó, cả hai bản báo cáo phải được đưa vào chương trình nghị sự 
của DSB để thông qua, và DSB thông qua báo cáo của Cơ quan 
Phúc thẩm cùng với báo cáo của Ban Hội thẩm, sau khi được báo 
cáo của Cơ quan Phúc thẩm phê chuẩn, sửa đổi hoặc bác bỏ. 
Trong trường hợp các kết luận của Ban Hội thẩm không bị bác 
bở hoặc sửa đối hoặc không bị kháng cáo, chúng có hiệu lực ràng 
buộc đối với các bên tranh chấp. 

Hiệp định SCM một lần nữa quy định thời hạn thông qua 
ngắn hơn là 20 ngày cho những tranh chấp đối với trợ cấp bị 
cấm và trợ cấp có thể dẫn đến biện pháp đối kháng (Điều 4.9 và 
Điều 7.7). 


VIỆC THỤC THI CỦA “BÊN THUA KIỆN” 


Với việc các báo cáo của Ban Hội thẩm (và Cơ quan Phúc thẩm) 
được DSB thông qua, DSB ra một "khuyến nghị và phán quyết" 
cho bên thua (trong trường hợp một đơn kiện về hành vi vi phạm 
(đơn kiện vi phạm — violation complaint) được xử thắng) để bên 
đó tuân thủ luật lệ của WTO hoặc (trong trường hợp một đơn 
kiện về hành vi không vi phạm (đơn kiện không vi phạm — non- 
violation complaint) được xử thắng) để tìm kiếm một sự điều 
chỉnh thoả mãn các bên. 

Điều 3.7 của DSU nêu rõ rằng trong trường hợp không đạt 
được một giải pháp thỏa mãn các bên, mục tiêu đầu tiên của cơ 
chế giải quyết tranh chấp là bảo đảm việc đỡ bò những biện pháp 
không phù hợp với luật lệ của WTO. Điều 21.1 của DSU bổ sung 
rằng việc tuân thủ ngay lập tức những khuyến nghị và phán 
quyết của DSB là cần thiết để bảo đảm việc giải quyết tranh 
chấp một cách hữu hiệu. 

8B là cơ quan WTO chịu trách nhiệm giám sát việc thực thí 
các báo cáo của Ban Hội thẩm và Cơ quan Phúc thẩm (Điều 2 của 
DSU). Như trong những giai đoạn trước của hệ thống giải quyết 
tranh chấp, các thành viên WTO có đại biểu tham gia DSB phải 


SỐ TAY VỀ HỆ THÓNG GIẢI QUYẾT TRANH CHẮP CỦA WTO 


chủ động đưa ra các vẫn đề trong chương trình nghị sự của DSB 
(không phải là Ban Thư ký WTO). 


DỤ ĐỊNH THỤC HIỆN 


Nhiệm vụ đầu tiên của bên “thua kiện” là thông báo cho DSB tại 
cuộc họp trong vòng 30 ngày sau khi các báo cáo được thông qua 
về dự định thực hiện các khuyến nghị và phán quyết của DSB 
(Điều 21.3 của DSU). 


THỜI HẠN THỤC HIỆN 


Thông thường tại cùng cuộc họp này, thành viên liên quan công 
bố khả năng tuân thủ ngay lập tức các khuyến nghị và phán 
quyết. Nấu việc tuân thủ ngay không thể thực hiện được, thành 
viên hữu trách có một thời gian hợp lý để hoàn thành việc tuân 
thủ các khuyến nghị và phán quyết (Điều 21.3 của DSU). Như 
vậy, rõ ràng là thời gian để tuân thủ các khuyến nghị và phán 
quyết không phải sẵn có một cách vô điều kiện, mà chỉ có khi việc 
tuân thủ ngay là không thực tế”. Trên thực tế, các thành viên 
WTO thường khẳng định rằng họ không thể tuân thủ ngay các 
khuyến nghị và phán quyết của DSB. Thực tê nữa là các thành 
viên liên quan tới tranh chấp thường bị yêu cầu sửa đổi luật trong 
nước của mình để hoàn thành việc thực hiện khuyến nghị và 
phán quyết. Khi cần sửa đổi luật pháp, thường phải có thời gian. 

"Thời gian hợp lý không nên hiểu là giai đoạn trong đó thành 
viên liên quan hành động theo các nghĩa vụ của họ trong Hiệp 
định WTO (giả định rằng trong trường hợp của một đơn kiện vi 
phạm được xử thắng kiện”). Điều này đã được nêu rõ trong các 
báo cáo của Ban Hội thẩm (và Cơ quan Phúc thẩm) đã được 
thông qua. Không những thé, thời gian hợp lý này là một ân hạn 


'77. Xem phần Phán quyết của trọng tài, Canada - Các phát mình uè dược phẩm, 
Đoạn 4ã. 

78. Trong trường hợp một đơn kiện không ví phạm được xử thắng kiện, 
thành viên liên quan tuân thủ đúng luật pháp của WTO, nhưng thành viên đó 
làm triệt tiêu hay phương bại tới các lợi ích của bên khởi kiện. 


CÁC BƯỚC TRONG GIẢI QUYẾT MỘT VỤ TRANH „| 


cho thành viên liên quan, trong giai đoạn đó thành viên tiếp tục 
áp dụng các biện pháp không phù hợp với WTO”, để sau đó đưa 
các biện pháp này vào tuân thủ. Trong giai đoạn này, thành viên 
liên quan sẽ không phải đôi mặt với các hậu quả được DSU dự 
kiên trong trường hợp không thực hiện nghĩa vụ (có nghĩa là sự 
cần thiết phải bồi thường hoặc bị trả đũa). 

Cũng cần lưu ý rằng giai đoạn hợp lý của Điều 21.3 không áp 
dụng trong tất cả các trường hợp. Trong trường hợp các trợ cấp 
bị cấm, theo Điều 4.7 của Hiệp định SCM, Ban Hội thẩm phải 
“khuyến nghị thành viên đang duy trì trợ cấp bỏ ngay trợ cấp đó 
không được trì hoãn" và phải công bố rõ thời hạn cho việc huỷ 
bỏ này". 

Đề xác định thời hạn hợp lý, được tính từ ngày thông qua các 
báo cáo, Điều 21.3 chỉ rõ ba cách thức khác nhau. Thời hạn này 
có thể: (1) do thành viên liên quan đề xuất và được DSB phê 
chuẩn đồng thuận”; (iì) được các bên tranh chấp cùng nhất trí 
trong vòng 45 ngày sau khi thông qua các báo cáo; (iii) được xác 
định bởi một trọng tài. : 

Sự lựa cHọn thứ nhất, phê chuẩn của DSB, cho đến nay chưa 
bao giờ xảy ra. Tuy nhiên, trong một vài trường hợp DSB đã phê 
chuẩn đề xuất của thành viên trong việc gia hạn một thời gian 
hợp lý đã được xác định trong giai đoạn trọng tài trước đó??. 

Khi DSB không phê chuẩn đề xuất của một thành viên và các 
bên không thể nhất trí về một thời hạn hợp lý, các bên tranh 
chấp sẽ nhờ tới trọng tài theo Điều 21.3(c) của DSU. Thủ tục này 


79. Hoặc làm triệt tiêu hay phương hại tới các lợi ích của một bên kháe trong 
trường hợp một đơn kiện không vì phạm. 

80. Theo Điều 26.2 của DSU, Điều 21,3 của DSU cũng không áp dụng trong 
trường hợp một đơn kiện tình huống. Theo quan điểm của các thành viên và các 
chuyên gia luật thương mại, Điều 8.2 và 8.3 của Hiệp định về tự vệ cũng quy 
định một thủ tục phần nào khác với Điều 21.3 của DSU, do đó bỏ qua thời hạn 
hợp lý. 

81. Điều 2.4 của DSU. 

82. Trong Hoa Kỳ - FSC, WT/DSI108/11, 2-10-2000; Hoa Kỳ - Điều khoản 
110(5) Luật uề bản quyền tác giả, WT/DS160, 18-7-2001; và Hoa Ñỳ - Luật 1916, 
'WT/DS136/13, 18-7-2001. 


Đ- TAY VỀ HỆ THÓNG GIẢI QUYẾT TRANH CHẮP CỦA WTO 


được bắt đầu bằng đề nghị có trọng tài của một bên tranh chấp 
và đề nghị này được thông báo cho Chủ tịch của DSBẺ. Mặc dù 
có thể là một cá nhân hoặc nhóm cá nhân, tất cả các trọng tài 
hoạt động theo Điều 21.3(e) của DSU cho tới nay đều là các thành 
viên hiện tại hoặc cựu thành viên của Cơ quan Phúc thẩm. Nếu 
các bên không thể nhất trí về việc lựa chọn người làm trọng tài 
trong vòng 10 ngày sau khi nêu ra vấn đề trọng tài, Tổng giám 
đốc sẽ bố nhiệm trọng tài trong vòng 10 ngày tiếp theo sau khi 
tham vần với các bên tranh chấp (ghi chú 12 của Điều 12 của 
DSU!). 

Một hướng dẫn chung cho trọng tài viên là thời hạn hợp lý để 
thực hiện các khuyến nghị của Ban Hội thẩm hoặc Cơ quan Phúc 
thẩm không được vượt quá l5 tháng kế từ ngày thông qua các 
báo cáo. Tuy nhiên, thời gian đó có thể dài hơn hoặc ngắn hơn, 
phụ thuộc vào các hoàn cảnh cụ thể (Điều 21.3(c) của DSU). Giai 
đoạn 1õ tháng là một "hướng dẫn" và không phải là một giai 
đoạn trung bình hay tiêu chuẩn. Nguyên tắc này cũng được thể 
hiện trong DSU như một giai đoạn tôi đa, tuỳ thuộc vào "hoàn 
cảnh cụ thể “°, Thừa nhận nguyên tắc tuân thủ nhanh, một vài 
trọng tài viên cho rằng "thời hạn hợp lý, như xác định theo Điều 
21.3(c), nên là thời hạn ngắn nhất có thể để hệ thống pháp lý của 
thành viên thực hiện các khuyến nghị và phán quyết của DSB"®8, 
Điều này không có nghĩa là tạo lợi thế cho những thành viên có 
quá trình làm luật và ra quyết định trong nước dài dòng và phức 
tạp, mà là để cho thành viên thực hiện có thời gian thực sự cần 
thiết theo các thủ tục thông thường, tận dụng những linh hoạt 
hiện có”, nhưng “không phải dùng đến những thủ tục pháp luật 
ngoại lệ nào "Ẻ3, 


83. Xem, ví dụ, yêu cầu trọng tài của Hàn Quốc trong vụ Hoa Kỳ - Đường 
ắng, WT/DS202/14, 2-5-2002. 

84. Ghi chú 13 của Điều 21 DSU. 

85. Phán quyêt của trọng tài, Canada - Các phát mình uề dược phẩm, Đoạn 45, 

86. Phán quyết của trọng tài, EC - Hoócmôn, Đoạn 26. 

87. Xem, Phán quyết của trọng tài, Canada - Ôtô, Đoạn 47. 

88. Phán quyết của trọng tài, Hàn Quác - Đà uống có cồn, Đoạn 42. 


CÁC BƯỚC TRONG GIẢI QUYẾT MỘT VỤ TRANH CHẮP... 


Thành viên thực hiện chịu trách nhiệm chứng minh khoảng 
thời gian thực hiện được đề xuất là một "thời hạn hợp lý”, và 
thời hạn đề xuất càng đài thì trách nhiệm này càng lớn””. Việc 
gợi ý các cách thức và phương tiện thực hiện hoặc đánh giá về 
các bước triển khai do thành viên thực hiện đề xuất có đem lại 
sự phù hợp với luật lệ của WTO hay không lại không thuộc 
thẩm quyền của trọng tài viên theo Điều 21.3(c) của DSU. Nêu 
có một số cách thức cùng đem lại sự phù hợp với quy định của 
WTO, thành viên thực hiện có quyền tuỳ chọn trong sô những 
cách thức đó. Việc cách thức được lựa chọn có thực sự đem lại 
sự phù hợp hoàn toàn hay không được quyết định theo quy định 
của Điều 21,5 của DSU”. Vì những lý do này, các trọng tài viên 
xác định "thời hạn hợp lý" trên cơ sở đề xuất của thành viên 
thực hiện”!. 

Các thời hạn hợp lý đã được các trọng tài viên quyết định cho 
tới nay nằm trong khoảng từ 6-15 tháng. Các thời hạn do các bên 
thông nhất quyết định nằm trong khoảng từ 4-18 tháng. 

Trong các đơn kiện không vi phạm, Điều 26.1(c) của DSU quy 
định rằng trọng tài viên làm việc theo Điều 21.3(c) "theo yêu cầu 
của mỗi bên, có thể xác định mức lợi ích đã bị triệt tiêu hoặc làm 
phương hại, và cũng có thể gợi ý cách thức và phương tiện để đạt 
được một sự điều chỉnh thoả mãn chung: những gợi ý này không 
ràng buộc các bên tranh chấp". 

Điều 21.3(c) của DSU đự định một quyết định của trọng tài 
phải được đưa ra trong vòng 90 ngày từ khi thông qua báo cáo 
của Ban Hội thẩm (hoặc của Cơ quan Phúc thẩm), nhưng thời 
hạn này gần như luôn quá ngắn, cũng bởi vì yêu cầu phân xử 
bằng trọng tài thường được đưa ra muộn”. Do đó, các bên hầu 

89. Phán quyết của trọng tài, Canada - Các phát mình oề được phẩm, Đoạn 4T, 

90. Phán quyết của trọng tài, Canada - Các phát mình uề dược phẩm, Đoạn 42. 

91. Phán quyết của trọng tài, Canada - Các phát mình nề dược phẩm, Đoạn 43. 

92. Ngoài ra, những trọng tài viên này đã phát triển từ một đoạn văn xác 
định thời gian trong quyết định đầu tiên (Phán quyết của trọng tài, Nhật Bản - 
Đồ uỗng có cồn Iĩ, Đoạn 27) thành các thảo luận pháp lý đầy đủ và một lý giai 
chỉ tiết trong các quyêt định gần đây, cần có thêm thời gian để nghiên cứu, dự 
thảo và dịch. 


Lại SỐ TAY VỀ HỆ THÓNG GIẢI QUYẾT TRANH CHẮP CỦA WTO 


hết đều nhất trí kéo đài thời hạn này. Các bên cũng có thể yêu 
cầu trọng tài viên đình chỉ thủ tục hoặc thu hồi yêu cầu sử dụng 
trọng tài vì một giải pháp thỏa mãn chung về vấn đề thực hiện”. 


TRÌNH TỰ THỜI GIAN 


Ngoài các thời hạn cụ thể của từng bước thủ tục, DSU quy định 
_ giai đoạn từ khi thành lập một Ban Hội thẩm cho tới ngày xác 
định được một thời hạn hợp lý không được vượt quá 1ð tháng, 
trừ khi các bên tranh chấp nhất trí khác. Khi Ban Hội thẩm hay 
Cơ quan Phúc thẩm kéo dài thời hạn của mình, thời gian bổ sung 
sẽ được cộng vào thời gian 15 tháng, nhưng không vượt quá 18 
tháng, trừ khi các bên nhất trí rằng có những tình huống ngoại 
lệ (Điều 21.4 của DSU). 


GIÁM SÁT CỦA DSB 


DSB giám sát việc một thành viên thực hiện các khuyến nghị và 
phán quyết của mình (nói cách khác là thực hiện các báo cáo của 
Ban Hội thẩm và Cơ quan Phúc thấm đã được thông qua). Bất 
kỳ thành viên nào cũng có thế đưa ra vấn đề thực hiện vào bất 
cứ thời gian nào đối với DSB. Trừ khi DSB quyết định khác, vẫn 
đề thực hiện nằm trong chương trình nghị sự của DSB trong sáu 
tháng sau ngày xác định được thời hạn hợp lý”*. Vấn đề này nằm 
trong chương trình nghị sự của DSB cho tới khi được giải 
quyết”. Ít nhất 10 ngày trước mỗi cuộc họp của DSB, thành viên 
liên quan được yêu cầu cung cấp cho DSB một bản báo cáo bằng 
văn bản tình hình thực hiện (Điều 21.6 của DSU). Những báo cáo 
này bảo đảm tính minh bạch, và chúng cũng có thể nêu những 
biện pháp đẩy nhanh việc thực hiện. Khi thành viên thực hiện 


93. Phán quyết của trọng tài, Hoa Kỳ - Đường ống, Đoạn 6-9. 

94, "Xác định" có nghĩa là ngày mà thời hạn hợp lý được xác định, không 
phải ngày mà thời hạn đó kết thúc. 

95. Ví dụ, tranh chấp EC-Chuấi III đã được đưa vào chương trình nghị sự 
của DSB nhiều năm và đã mở nhiều cuộc họp định kỳ của DSB trong khoảng 
thời gian đó. 


CÁC BƯỚC TRONG GIẢI QUYẾT MỘT VỤ TRANH CHẮP... háo 


cung cấp báo cáo tình hình này trong DSB, thông thường các 
thành viên khác, đặc biệt là bên khởi kiện, có thể tranh thủ cơ 
hội để yêu cầu việc thực hiện đầy đủ và khẩn trương, và khẳng 
định sự quan tâm, theo đõi tình hình một cách chặt chẽ. 

DSB phải liên tục giám sát việc một thành viên thực hiện các 
khuyến nghị và phán quyết đã được cơ quan này thông qua. Điều 
này bao gồm cả các trường hợp khi mà việc bồi thường đã được 
đưa ra hoặc các ưu đãi hay nghĩa vụ khác đã bị đình chỉ, nhưng 
các khuyến nghị yêu cầu điều chỉnh biện pháp để tuân thủ luật 
lệ của WTO vẫn chưa được thực hiện (Điều 22.8 của DSU). 


RÀ SOÁT VIỆC TUẦN THỦ THEO ĐIỀU 21.ð CỦA DSU 


Khi các bên tranh chấp không nhất trí về việc thành viên thua 
kiện đã thực hiện các khuyến nghị và phán quyết hay chưa, mỗi 
bên có thể yêu cầu thành lập một Ban Hội thẩm theo Điều 21.5 
của DSU. Trừ khi thành viên được yêu cầu điều chỉnh để tuân 
thủ không làm bắt cứ điều gì, những bất đồng này có thể dễ dàng 
nảy sinh nếu, ví dụ, một quy định hay một luật mới được thông 
qua và bên bị kiện ban đầu tin rằng điều đó đem lại sự tuân thủ 
hoàn toàn, nhưng bên nguyên không nhất trí. Thủ tục này đôi 
khi được đề cập như là một thủ tục mà Ban Hội thẩm "tuân thủ". 

Khi có thể, DSB sẽ tham vấn với từng cá nhân trong Ban Hội 
thấm ban đầu để ra quyết định một cách nhanh chóng, thường 
là trong vòng 90 ngày (Điều 21.5 của DSU). Sự cần thiết phải có 
những cuộc tham vấn trước khi thực hiện thủ tục Ban Hội thẩm 
tuân thủ chưa được xác định rõ ràng. Mặc dù không được đề cập 
cụ thể trong Điều 21,5 của DSU, thực tế cho thấy rằng vẫn có 
khả năng kháng cáo đôi với các báo cáo của Ban Hội thẩm tuân 
thủ, thậm chí là khá thường xuyên. 

Đôi với thẩm quyền của Ban Hội thẩm theo Điều 21.5, Cơ 
quan Phúc thẩm đã chỉ rõ rằng nhiệm vụ của Ban Hội thẩm 
không chỉ giới hạn ở việc xét xem liệu biện pháp đang được thực 
hiện có tuân thủ hoàn toàn với các khuyến nghị và phán quyết 
được DSB thông qua hay không. Nói cách khác, nhiệm vụ không 
chỉ là nghiên cứu kỹ lưỡng xem liệu biện pháp đang được thực 


Ă" SỐ TAY VỀ HỆ THỐNG GIẢI QUYẾT TRANH CHẮP CỦA WTO 


hiện có bồi thường vi phạm hoặc những triệt tiêu và phương hại 
lợi ích như đã được Ban Hội thẩm ban đầu phát hiện hay không. 
Hơn thê, các Ban Hội thẩm tuân thủ phải xem xét biện pháp 
mới trong tổng thể, bao gồm cả sự phù hợp của chúng với một 
hiệp định thuộc diện điều chỉnh của DSU”°. Nếu bên nguyên 
đưa ra yêu cầu, điều này có thế bao gồm bất kỳ câu hỏi nào về 
sự phù hợp của các biện pháp mới với luật lệ của WTO. Những 
yêu cầu này có thể là mới và khác với những yêu cầu đưa ra đối 
với biện pháp ban đầu tại thủ tục Ban Hội thẩm (và Cơ quan 
Phúc thẩm) ban đầu. 


KHÔNG THỰC THỊ 


Nếu bên thua kiện không điều chỉnh biện pháp của mình phù 
hợp với các nghĩa vụ WTO trong thời hạn hợp lý, bên nguyên 
thắng kiện có quyền sử dụng các biện pháp tạm thời, có thể là 
bồi thường hoặc đình chỉ các nghĩa vụ WTO, như thảo luận sau 
đây. Các biện pháp tạm thời này không được ưu tiên hơn việc 
thực hiện đầy đủ các khuyến nghị và phán quyết của DSB (Điều 
3.7 và 22.1 của DSU). 


BI THƯỜNG 


Nếu thực hiện không đạt được sự tuân thủ hoàn toàn vào cuối 
thời hạn hợp lý, bên thua kiện phải đàm phán với thành viên 
khởi kiện nhằm thông nhất một sự bồi thường được chấp nhận 
chung (Điều 22.2 của DSU). Sự bồi thường này không có nghĩa 
là thanh toán tiền, mà đúng hơn bên bị kiện đưa ra một lợi ích, 
ví dụ cắt giảm thuế, tương ứng với lợi ích đã bị triệt tiêu hoặc 
phương hại do các biện pháp họ áp dụng. 

Các bên tranh chấp phải thống nhất về bồi thường và bồi 


96. Báo cáo của Cơ quan Phúc thẩm, Canađa - Máy bay (Điều 91.5 - Braxin), 
Đoạn 40-41; Báo cáo của Cơ quan Phúc thẩm, Hoø Kỳ - Tôm (Điều 91.5 - 
Malaixia), Đoạn 85-87. 


CÁC BƯỚC TRONG GIẢI QUYẾT MỘT VỤ TRANH CHẮP... 


thường đó cũng phải phù hợp với các hiệp định thuộc điện điều 
chỉnh của DSU (Điều 23.1 của DSU). Yêu cầu sau này có thể là 
một trong những lý do giải thích tại sao các thành viên WTO gần 
như không bao giờ có thể đề ra được sự bồi thường trong những 
trường hợp đã đi tới giai đoạn này. Phù hợp với các hiệp định 
thuộc diện điều chỉnh bao hàm sự nhất quán với các nghĩa vụ 
MEN (Điều 1 của GATT 1994, và các điều khoản khác). Do đó, 
các thành viên WTO, ngoài bên khởi kiện, cũng có thể có lợi, nếu 
bồi thường được đưa ra, ví dụ dưới hình thức cắt giảm thuế. Điều 
này làm cho bôi thường kém hấp dẫn cho cả bên bị kiện, người 
phải trả giá cao hơn và bên khởi kiện, người không được độc 
quyền hưởng lợi ích. Những trở ngại này có thể khắc phục ở một 
chừng mực nào đó, nếu các bên lựa chọn một lợi ích thương mại 
(ví dụ, cắt giảm thuế) trong một lĩnh vực có quyền lợi xuất khẩu 
đặc biệt của bên khởi kiện và các thành viên khác có ít lợi ích 
| xuất khẩu trong lĩnh vực hoặc sản phẩm đó. 


CÁC BIỆN PHÁP ĐỐI KHÁNG CỦA CÁC 
THÀNH VIÊN THĂNG KIỆN (ĐÌNH CHỈ CÁC 
NGHĨA VỤ) 


CÁC ĐIỀU KIỆN TIÊN QUYẾT VÀ MỤC TIÊU 


Nếu trong vòng 20 ngày sau khi hết thời hạn hợp lý, các bên 
không nhất trí được một sự hồi thường thoả đáng, bên khởi kiện 
có thể yêu cầu DSB cho phép áp dụng trừng phạt thương mại đối 
với bên bị kiện mà đã không thực hiện. Về mặt kỹ thuật, điều 
này gọi là "đình chỉ các nhượng bộ hoặc nghĩa vụ khác theo các 
hiệp định thuộc diện điều chỉnh" (Điều 22.2 của DSU). 

Các nhượng bộ, ví dụ, các cam kết cắt giảm thuế mà các thành 
viên WTO đã thực hiện trong các vòng đàm phán thương mại đa 
biên theo Điều II của GATT 1994. Những nhượng bộ ràng buộc 
này chỉ là một hình thức của các nghĩa vụ WTO. Các “nghĩa vụ” 
là một thuật ngữ chung trong Điều 22 (các nhượng bộ và nghĩa 
vụ khác) được sử dụng trong cuôn Hướng dẫn này cho ngắn gọn 
(mặc dù hình thức phổ biến nhất trên thực tế cho tới nay là đình 


4e SỐ TAY VỀ HỆ THỐNG GIẢI QUYẾT TRANH CHẮP CỦA WTO 


chỉ các nhượng bộ thông qua áp dụng phụ thu thuế quan). Đình 
chỉ các nghĩa vụ WTO trong môi quan hệ với một thành viên 
khác phải được sự cho phép trước của DSB. Theo đó bên khởi 
kiện được áp dụng các biện pháp đối kháng không phù hợp với 
Hiệp định WTO, chống lại việc vi phạm hoặc việc triệt tiêu hoặc 
làm phương hại không vi phạm. Điều này được gọi một cách 
không chính thức là “trả đũa” hoặc “trừng phạt”. Việc đình chỉ 
các nghĩa vụ thực hiện trên cơ sở phân biệt, chỉ đối với thành 
viên không thực hiện. 

Trả đũa là hậu quả cuỗi cùng và nghiêm trọng nhất mà một 
thành viên không thực hiện gặp phải trong hệ thống giải quyết 
tranh chấp WTO (Điều 3.7 của DSU). Mặc dù trả đũa đòi hỏi sự 
phê chuẩn trước của DSB””, các biện pháp đối kháng được áp 
dụng một cách chọn lọc bởi một thành viên đối với một thành 
viên khác. 

Có một số tranh luận về mục đích của việc đình chỉ các nghĩa 
vụ là nhằm thực thi các khuyến nghị và phán quyết, hay chỉ để 
cân bằng lại các lợi ích thương mại có đi có lại (ở một mức độ mới 
và thấp hơn). Dù câu trả lời là như thế nào, rõ ràng, đình chỉ các 
nghĩa vụ có đức động cân bằng lại các lợi ích thương mại. Cũng 
rõ ràng là bên khởi kiện thường đình chỉ các nghĩa vụ nhằm đem 
lại sự tuân thủ. Do đó, đình cbỉ có thể có tác dụng làm cho bên bị 
kiện hoàn thành việc thực hiện. DSU cũng chỉ rõ rằng việc đình 
chỉ các nghĩa vụ là tạm thời và DSB sẽ giám sát tình hình khí 
vẫn chưa được thực hiện. Vấn đề sẽ vẫn trong chương trình nghị 
sự của DSB theo yêu cầu của bên khởi kiện cho tới khi được giải 
quyết. Việc đình chỉ phải được huỷ bỏ khi thành viên liên quan 
đã tuân thủ hoàn toàn các khuyến nghị và phán quyết của DSB. 

Phần lớn quan sát viên nhất trí rằng đình chỉ các nghĩa vụ do 
việc không thực hiện đúng thời hạn là có vấn đề vì nó thường dẫn 
tới việc bên khởi kiện đối phó với một hàng rào thương mại 


97. Theo quan điểm của một số thành viên và chuyên gia luật thương mại, 
Điều 8.2 và 8.3 của Hiệp định về tự vệ quy định một thủ tục xuất phát một 
phần từ Điều 22 của DSU và cho phép việc đình chỉ các nhượng bộ ngay lập tức 
sau khi thông qua báo cáo của Ban Hội thẩm (và Cơ quan Phúc thẩm) mà 
không cần sự cho phép trước của DSB. 


CÁC BƯỚC TRONG GIẢI QUYẾT MỘT VỤ TRANH CHẮP... 


(không phù hợp với WTO) bằng một hàng rào khác. Điều này trái 
với tư tưởng tự do hóa chung của WTO. Đồng thời, các biện pháp 
tạo nên các hàng rào thương mại đều có giá của nó vì chúng gần 
như luên có hại về kinh tế không chỉ cho thành viên là mục tiêu 
áp dụng, mà cả các thành viên áp dụng những biện pháp đó. Như 
vậy, điều quan trọng cần chú ý là đây là phương pháp cuối cùng 
trong hệ thống giải quyết tranh chấp và nó không được sử dụng 
trên thực tế cho hầu hết các trường hợp. Rõ ràng đây là ngoại lệ, 
chứ không phải nguyên tắc, để một tranh chấp đi xa tới mức đó 
mà không được giải quyết ở các giai đoạn sớm hơn thông qua các 
phương thức mang tính xây dựng hơn”. 


CÁC NGUYÊN TÁC ĐIỀU TIẾT VIỆC ĐÌNH CHỈ CÁC NGHĨA VỤ 


Mức độ đình chỉ các nghĩa vụ được DSB cho phép phải “tương 
đương" với mức độ bị triệt tiêu hoặc phương hại (Điều 22.4 của 
DSU). Điều này có nghĩa là phản ứng trả đũa của bên khởi kiện 
không thể đi xa hơn mức độ thiệt hại do bên bị kiện gây ra. Đồng 
thời, việc đình chỉ các nghĩa vụ là hướng về tương lai chứ không 
có tính hồi tố; nó chỉ áp dụng cho giai đoạn sau khi DSB đã cho 
phép, không phải toàn bộ giai đoạn mà biện pháp liên quan được 
áp dụng hay toàn bộ giai đoạn tranh chấp. 

Liên quan tới hình thức của các nghĩa vụ bị đình chỉ, DSU áp 
dụng một số yêu cầu nhất định. Về cơ bản, các trừng phạt phải 
được áp dụng trong cùng lĩnh vực đã phát hiện vi phạm hoặc 
triệt tiêu và phương hại (Điều 22.3(a) của DSU). Nhằm mục đích 
này, các hiệp định thương mại đa biên được chia thành ba nhóm 
theo ba phần của Phụ lục 1 của Hiệp định WTO (Phụ lục LA gồm 
GATT 1994 và các hiệp định thương mại đa biên khác đối với 
thương mại hàng hoá, Phụ lục 1B là GATS, và Phụ lục 1C là 
TRIPS) (Điều 22.3(g) của DSU). Trong những hiệp định này, các 
lĩnh vực được xác định. Với TRIP§, các hạng mục của quyền sở 
hữu trí tuệ và các nghĩa vụ theo Phần HI và IV của Hiệp định 


98. Xem phần dưới về Số liệu thống kê của tám năm kinh nghiệm đầu tiên 
tại tr.201. 


SỐ TAY VỀ HỆ THỐNG GIẢI QUYẾT TRANH CHẮP CỦA WTO 


tạo thành những lĩnh vực riêng. Trong GATS, mỗi ngành cơ bản 
xác định trong "Danh mục phân loại ngành địch vụ" hiện hành 
là một lĩnh vực. Đối với hàng hoá, tất cả các hàng hoá thuộc về 
cùng một lĩnh vực (Điều 22.3(f) của DSU). Nguyên tắc chung là 
bên khởi kiện trước tiên phải cô gắng đình chỉ các nghĩa vụ trong 
cùng một lĩnh vực đã phát hiện vi phạm hoặc triệt tiêu và 
phương hại. Điều này có nghĩa là, ví dụ, trả đũa một vi phạm 
trong lĩnh vực quyền sáng chế cũng phải liên quan tới quyền 
sáng chế. Nếu vi phạm xảy ra trong lĩnh vực dịch vụ phân phối, 
khi đó biện pháp đối kháng cũng phải trong lĩnh vực này. Mặt 
khác, một mức thuê quan ôtô không phù hợp với WTO (một hàng 
hoá) có thể được đối kháng bằng một thuế phụ thu pho mát, đồ 
gia dụng hay quần áo ở nhà (cũng là những hàng hoá), 

Tuy nhiên, nếu bên khởi kiện thấy rằng sẽ là không thực tế 
hoặc không hiệu quả khi trả đũa trong cùng lĩnh vực, các 
trừng phạt có thể áp dụng trong một lĩnh vực khác trong cùng 
một hiệp định (Điều 22.3(b) của DSU). Lựa chọn này là không 
phù hợp trong lĩnh vực hàng hoá, nhưng ví dụ, một vi phạm 
đối với quyền sáng chế có thể đối kháng bằng các biện pháp 
trong lĩnh vực nhãn hiệu thương mại, và một vi phạm trong 
lĩnh vực dịch vụ phân phối có thể đối kháng trong lĩnh vực 
địch vụ y tế. 

Hơn thế nữa, nếu bên khởi kiện thấy rằng không thực tế và 
không hiệu quả để trả đũa trong cùng hiệp định, và hoàn cảnh là 
đủ nghiêm trọng, các biện pháp đối kháng có thể thực hiện theo 
một hiệp định khác (Điều 22.3(c) của DSU). Mục đích của trật tự 
này là nhằm giảm thiểu cơ hội các biện pháp lan tràn vào các 
lĩnh vực không liên quan, trong khi đồng thời cho phép các hành 
động vẫn có hiệu lực. Việc đình chỉ các nghĩa vụ trong các lĩnh 
vực khác hoặc theo các hiệp định khác thường được gọi là "trả 
đũa chéo". 

Đặc biệt đối với các thành viên là các nước nhỏ và đang phát 
triển, khả năng đình chỉ các nghĩa vụ trong một lĩnh vực khác 
hoặc hiệp định khác có thể khá quan trọng. Trước tiên, các nước 
nhỏ và đang phát triển không phải luôn nhập khẩu hàng hoá và 


CÁC BƯỚC TRONG GIẢI QUYẾT MỘT VỤ TRANH CHẮP... 


dịch vụ hoặc quyền sở hữu trí tuệ (với lượng đủ lớn) trong cùng 
lĩnh vực mà vi phạm hoặc triệt tiêu và phương hại xảy ra”. Điều 
này có thể làm mắt khả năng đình chỉ các nghĩa vụ ở một mức 
tương đương với mức làm triệt tiêu hoặc phương hại do bên bị 
kiện gây ra, trừ khi bên khởi kiện cô thể đình chỉ các nghĩa vụ 
trong một lĩnh vực khác hoặc theo một hiệp định khác. Thứ hai, 
việc đình chỉ nghĩa vụ trong cùng một lĩnh vực hoặc theo cùng 
một hiệp định có thể không hiệu quả hoặc không thực tế do mối 
quan hệ thương mại song phương không cân xứng theo hướng 
quan hệ đó tương đối quan trọng đôi với bên khởi kiện và tương 
đôi không quan trọng đối với bên bị kiện, đặc biệt khi bên bí kiện 
là một quốc gia thương mại lớn. Trong trường hợp đó, tác động 
của việc đình chỉ các nghĩa vụ và áp dụng các rào cản thương mại 
có thể thậm chí là không đáng kể trong thông kê thương mại của 
bền bị kiện. Thứ ba, bên khởi kiện là nước đang phát triển sẽ 
không có đủ điều kiện về kinh tế để áp dụng rào cản thương mại 
đối với hàng nhập khẩu từ việc đình chỉ các nghĩa vụ theo GATT 
1994 và GATS vì điều đó sẽ giảm cung và/hoặc làm tăng giá 
những hàng nhập khẩu mà các nhà sắn xuất và người tiêu đùng 
của nước khởi kiện phụ thuộc vào. 

Vì những lý do trên, sẽ là quan trọng cho các nước đang phát 
triển có thể sử dụng các phương pháp đình chỉ các nghĩa vụ mà 
không đẫn tới các rào cản thương mại. Đình chỉ các nghĩa vụ theo 
Hiệp định TRIP§ là một ví dụ về cách làm đó"”?. 


CHO PHÉP VÀ TRỌNG TÀI 


DSB phải cho phép đình chỉ các nghĩa vụ trong vòng 30 ngày kể 
từ khi hết thời hạn hợp lý, trừ khi cơ quan này nhất trí quyết 
định từ chối yêu cầu này. Đây là một tình huống cơ bản thứ ba 


99. Giả định rằng vi phạm hoặc triệt tiêu và phương hại ảnh hưởng tới xuất 
khẩu của bên khởi kiện và việc đình chỉ các nghĩa vụ nhằm mục đích gây thiệt 
hại tới nhập khẩu từ bên bị kiện, như một vụ kiện thông thường nhất (nhưng 
không nhất thiết). 

100. Quyết định của các trọng tài, EC-Chuối II (Ê#euado) (Điều 22.6-EO). 


SỐ TAY VỀ HỆ THỐNG GIẢI QUYẾT TRANH CHẮP CỦA WTO 


khi DSB quyết định theo đồng thuận "ngược" hay "phủ quyết". 
Nói cách khác, việc phê chuẩn gần như tự động, bởi vì riêng 
thành viên yêu cầu đã có thể ngăn chặn bất cứ khả năng nhất trí 
nào chống lại sự cho phép. 

Nêu các bên không thống nhất về hình thức trả đũa do bên 
khởi kiện đề xuất, phân xử bằng trọng tài sẽ có thể được yêu cầu 
(Điều 22.6 và 22.7 của DSU). Việc không thống nhất này có thể 
liên quan tới vấn đề mức trả đũa có tương đương với mức triệt 
tiêu hoặc phương hại, hoặc vấn đề các nguyên tắc cơ bản điều tiết 
hình thức đình chỉ được cho phép có được tôn trọng hay không”. 
Nếu các thành viên Ban Hội thẩm ban đầu có thể, họ sẽ tiến 
hành phân xử trọng tài; nếu không, Tổng giám đốc sẽ bố nhiệm 
một trọng tài. Điều 22.6 của DSU cũng quy định rằng thời hạn 
để hoàn thành phân xử trọng tài là 60 ngày sau khi hết thời hạn 
hợp lý và bên khởi kiện không được đình chỉ các nghĩa vụ trong 
khi phân xử trọng tài. 


Các trọng tài viên xác định xem mức đình chỉ nhượng bộ dự 
kiến có tương đương với mức triệt tiêu hay phương hại hay 
không. Điều này có nghĩa là họ tính toán khoảng giá trị 
thương mại bị thiệt hại do biện pháp bị phát hiện không phù 
hợp với WTO hoặc làm triệt tiêu hay phương hại tới các lợi ích. 
Nếu có một khiếu kiện rằng những nguyên tắc cơ bản và các 
thủ tục trả đũa chéo (Điều 22.3 của DSU)!? đã không được 
tuân thủ, trọng tài viên cũng xem xét cả khiếu kiện đó (Điều 
22.7 của DSU). 

Các bên phải chấp nhận quyết định của trọng tài là cuối cùng 
và không tìm kiếm một phân xử bằng trọng tài thứ hai nữa. DSB 
được thông báo ngay về kết quả phán quyết của trọng tài. Theo 
yêu cầu, DSB sẽ cho phép đình chỉ các nghĩa vụ nếu yêu cầu đó 
phù hợp với quyết định của trọng tài, trừ khi DSU đồng thuận 
bác bỏ yêu cầu đó (Điều 22.7 của DSU). 

Dù có được DSB cho phép đình chỉ các nghĩa vụ, một bên khởi 


101, 102. Xem phần trên về Các nguyên tắc điều tiết việc đình chỉ các nghĩa 
vụ tại tr,152. 


CÁC BƯỚC TRONG GIẢI QUYẾT MỘT VỤ THANH CHẮP... hối 


kiện có thể lựa chọn không tiền hành đình chỉ mà sử dụng sự cho 
phép đó như một công cụ đàm phán với thành viên thực hiện. 


CÁC NGUYÊN TẮC ĐẶC BIỆT VỀ CÁC BIỆN PHÁP TRẢ ĐÙA 
(Hiệp bỊNH SCM) 


Một lần nữa, các nguyên tắc đặc biệt tần tại trong Hiệp định 
SCM. Trong lĩnh vực trợ cấp bị cấm, khi bên bị đơn không thực 
hiện khuyến nghị của DSB trong một thời hạn được Ban Hội 
thẩm nêu rõ để dỡ bỏ trợ cấp, DSB cho phép thành viên khởi 
kiện tiến hành "các biện pháp đối kháng phù hợp”, trừ khi DSB 
quyết định chống lại đề nghị trả đũa bằng hình thức đồng thuận 
ngược (Điều 4.10 của Hiệp định SCM). Trọng tài viên theo Điều 
22.6 của DSU có thẩm quyền quyết định việc các biện pháp đối 
kháng được đề xuất có phù hợp hay không (Điều 4.11 của Hiệp 
định SCM). 

Trong thực tế giải quyết tranh chấp, tiêu chuẩn về "sự phù 
hợp" cho phép các biện pháp đối kháng cao hơn chứ không phải 
chính xác "tương đương" với mức làm triệt tiêu hoặc phương hại 
do trợ cấp bị cấm gây ra. Tiêu chuẩn này có vẻ cho phép các biện 
pháp đối kháng có tác động mạnh mẽ hơn trong việc đem lại sự 
tuân thủ Hiệp định SCM so với các nguyên tắc thông thường 
trong DSU. 

Đôi với trợ cấp có thể đối kháng, Điều 7.9 của Hiệp định SCM 
quy định rằng DSB phải (trừ khi có sự đồng thuận ngược lại) cho 
phép bên khởi kiện tiễn hành các biện pháp đôi kháng nêu trợ cấp 
này không được thu hồi hoặc các tác động bất lợi không bị loại bỏ 
trong vòng sáu tháng kế từ khi các báo cáo được thông qua. Những 
biện pháp đối kháng này phải tương xứng với mức độ và bản chất 
của các tác động bất lợi được xác định. Trong phân xử trọng tài 
theo Điều 22.6 của DSU, trọng tài viên sẽ quyết định xem liệu các 
biện pháp đối kháng có tương xứng với mức độ và bản chất của các 
tác động bất lợi không (Điều 7.10 của Hiệp định SCM!). 


“TRÌNH TỰ" 


Một trong những vấn đề gây tranh cãi nảy sinh trong giai đoạn 


SỐ TAY VỀ HỆ THỐNG GIẢI QUYẾT TRANH CHẮP CỦA WTO 


thực hiện của hệ thống giải quyết tranh chấp là mối quan hệ 
giữa Điều 21.5 và Điều 22.2 của DSU. Vấn đề là thủ tục nào 
trong hai thủ tục được ưu tiên: khởi kiện tuân thủ hay đình chỉ 
các nghĩa vụ, Nói cách khác, vấn đề là liệu bên khởi kiện có 
quyền yêu cầu cho phép đình chỉ các nghĩa vụ trước khi Ban Hội 
thẩm thay Cơ quan Phúc thẩm), theo Điều 21.5 của DSU, chứng 
minh rằng có sự không tuân thủ các phán quyết và khuyến nghị 
của một Ban Hội thẩm (hay Cơ quan Phúc thẩm) hay không. Một 
mặt, Điều 22.6 của DSU trao thẩm quyền để DSB cho phép đình 
chỉ các nghĩa vụ trong vòng 30 ngày kể từ khi kết thúc thời hạn 
hợp lý (nêu không có đồng thuận ngược lại). Một phán xét trọng 
tài, nếu có, về mức độ hoặc hình thức trả đũa phải được đưa ra 
trong vòng 60 ngày sau khi kết thúc thời hạn hợp lý. Thời gian 
này không đủ để hoàn thành việc rà soát tuân thủ theo Điều 91.5 
của D8U (90 ngày đối với Ban Hội thẩm, cộng với kháng cáo nếu 
có) để xác minh được việc thực hiện đầy đủ các khuyến nghị và 
phán quyết của DSB (nghĩa là đã có sự tuân thủ WTO hoặc một 
điều chỉnh thoả đáng cho một tình huồng làm triệt tiêu hoặc 
phương hại không vi phạm đã được tiền hành). Mặt khác, Điều 
23 của DSU cầm các thành viên WTO quyết định đơn phương về 
việc một biện pháp là không phù hợp với các hiệp định thuộc diện 
điều chỉnh hay làm triệt tiêu hoặc phương hại các lợi ích 93. 


Mâu thuẫn này lên đến cao độ trong vụ tranh chấp #C-Chuối 
!II Trong các vụ sau đó, các bên thường đạt được một thoả thuận 
tạm thời về trình tự của các thủ tục theo Điều 21.5 và Điều 22, 
Trong một số vụ, các bên tranh chấp đã thống nhất tiến hành 
đồng thời các thủ tục theo Điều 21.5 và Điều 22 và sau đó đình 
chỉ các thủ tục trả đũa theo Điều 22 (sự cho phép của DSB và 
Điều 22.6 trọng tài) cho tới khi hoàn thành thủ tục theo Điều 
21.5 ''. Trong những vụ khác, các bên đã nhất trí tiến hành các 
thủ tục theo Điều 21.5 trước khi viện dẫn tới các thủ tục trả đũa 
theo Điều 22 với thoả thuận sơ bộ rằng bên bị đơn không phản 
đối yêu cầu cho phép đình chỉ các nhượng bộ theo Điều 22.6 của 


103. Xem phần trên về Cấm quyết định đơn phương tại tr.38. 
104. Xem, ví dụ, Canađa - Sữa, WT/DS103/14; và Mỹ.FSC, WWT/DS108/13. 


CÁC BƯỚC TRONG GIẢI QUYẾT MỘT VỤ TRANH NA. 


DSU do việc hết thời hạn 30 ngày để DSB cho phép. 
Những nỗ lực tìm kiếm một giải pháp cho vấn đề trình tự 
thông qua sự điễn giải có thẩm quyền hoặc sửa đổi DSU đã không 


thành công ở các vòng đàm phán rà soát DSU cho tới nay”. 


GIÁM SÁT CHO TỚI GIAI ĐOẠN THỤC THI 
CUÔI CÙNG 


DSB sẽ tiếp tục giám sát (thậm chí khi việc bồi thường đã được 
nhất trí hoặc các nghĩa vụ đã bị đình chỉ) chừng nào khuyến nghị 
đưa một biện pháp vào tuân thủ với các hiệp định thuộc diện 
điều chỉnh chưa được thực hiện (Điều 22.8 của DSU). 


CÁC THỦ TỤC ĐẶC BIỆT DÀNH CHO CÁC 
KHIÊU KIỆN KHÔNG Vĩ PHẠM VÀ KHIÊU KIỆN 
TÌNH HUỖÔNG 


CÁC KHIẾU KIỆN KHÔNG VI PHẠM 


Mặc dù các thủ tục được giải thích trong chương này, kể cả về 
thực hiện, cũng áp dụng cho các đơn kiện không vi phạm, vẫn có 
một số khác biệt. Một số khác biệt liên quan tới các quy định có 
tham chiếu rõ ràng tới một biện pháp bị phát hiện không phù 
hợp với các hiệp định thuộc diện điều chỉnh mà không đồng thời 
tham chiếu tới sự triệt tiêu hoặc làm phương hại các lợi ích được 
tạo ra bởi các biện pháp phù hợp với WTO. Những quy định này 
không áp dụng cho các đơn kiện không vi phạm. Ngoài ra, Điều 
26.1 của DSU có một số quy định đặc biệt chỉ áp dụng cho các đơn 
kiện không vì phạm, tách khỏi các thủ tục thông thường. Những 
đặc điểm đặc biệt này đã được đề cập ở các mục nội dung phù 
hợp, vì thế sau đây chỉ là phần tóm tắt những khía cạnh thủ tục 
quan trọng nhất: 


105. Về các vòng đàm phán, xem phần dưới về Các cuộc đàm phán hiện nay 
tại tr.204. 


SỐ TAY VỀ HỆ THỐNG GIẢI QUYẾT TRANH CHẮP CỦA WTO 


- không có nghĩa vụ thu hồi một biện pháp phù hợp với 
WTO bị phát hiện là làm triệt tiêu hoặc phương hại 
những lợi ích hoặc cản trở việc đạt được một mục đích; 

- Ban Hội thẩm (và Cơ quan Phúc thẩm) theo đó khuyến 
nghị rằng các thành viên liên quan tìm kiếm một điều 
chỉnh thoả mãn chung; 

- phân xử trọng tài theo Điều 21.3(e) của DSU về thời hạn 
hợp lý có thể, theo yêu cầu của mỗi bên, đưa ra quyết 
định về mức lợi ích đã bị triệt tiêu hoặc phương hại, và 
có thể cũng gợi ý các cách thức và phương tiện để đạt tới 
một điều chỉnh thoả mãn chung. 


bồi thường có thể là một phần của một điều chỉnh thoả 
mãn chung như giải pháp cuối cùng của tranh chấp. 
(Theo các nguyên tắc chung, bồi thường chỉ là việc thực 
hiện tạm thời. Tuy nhiên, trong các vụ kiện không vi 
phạm, nghĩa vụ thực hiện không phải là thu hồi biện 
pháp, mà là tiên hành một điều chỉnh, và điều chỉnh này 
có thể được thực hiện đưới hình thức bồi thường). 


CÁC KHIẾU KIỆN TÌNH HUỐNG 


Các khiếu kiện tình huồng'® khá khác biệt ở chỗ các thủ tục 


chung của DSU chỉ áp dụng cho tới khi các báo cáo của Ban Hội 


của DSU) 


thẩm được ban hành (Điều 26.2 của DSU). Báo cáo của Ban Hội 
thẩm, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, phải là một báo cáo riêng về 
đơn kiện tình huống, thậm chí nêu tình huống đó đồng thời gắn 
với một khiếu kiện vi phạm hoặc không vi phạm (Điều 26.2(b) 
Đôi với việc thông qua, giám sát và thực hiện các khuyến nghị 
và phán quyết trong các khiếu kiện tình huống, các quy tắc và 
thủ tục giải quyết tranh chấp của GATT tại Quyết định ngày 12- 
4-1989 tiếp tục được áp dụng'”, Điều này có nghĩa là nguyên tắc 


106. Xem phần trên về Khiếu kiện tình huống tại tr.78. 
107, BISD 36S/61-67. 


CÁC BƯỚC TRONG GIẢI QUYẾT MỘT VỤ THANH CHẮP.. Pha 


đồng thuận ngược không áp dụng cho việc thông qua báo cáo của 
Ban Hội thẩm và việc cấp phép đình chỉ các nghĩa vụ trong 
trường hợp không thực hiện. Nói cách khác, bất kỳ thành viên 
nào, kế cả bên “thua kiện”, đều có thể cản trở các quyết định này 
trong DSB bằng cách phản đối đồng thuận. Điều 26.2 của DSU 
cũng loại trừ một cách kín đáo khả năng kháng cáo chỗng lại báo 
cáo của Ban Hội thẩm dựa trên một đơn kiện tình huông. Tương 
tự, các thủ tục DSU về rà soát tuân thủ trong Điều 21.5 của 
DSU, thời hạn hợp lý để tuân thủ các khuyến nghị và phán quyết 
(và theo đó phân xử trọng tài về thời hạn hợp lý) và phân xử 
trọng tài về mức độ đình chỉ các nhượng bộ không được tự động 
áp dụng. 


|| SỐ TAY VỀ HỆ THỐNG GIẢI QUYẾT TRANH CHẮP CỦA WTO 


HIỆU LỰC PHÁP. LÝ CÁC BÁO CÁO CỦA 
BAN HỘI THẤM. VÀ CƠ QUAN PHÚC THẤM 
VÀ CÁC KHUYÊN NGHỊ VÀ PHÁN QUYÊT 
CỦA DSB 


Các chương trước đã giải thích nhiều thủ tục được DSU đề ra. 
Chương này và những chương tiếp theo sẽ xem xét các vấn đề 
quan tâm cụ thể. Chương này đề cập hiệu lực pháp lý của các 
phán quyết của Ban Hội thẩm, Cơ quan Phúc thẩm và D§B. 


HIỆU LỰC PHÁP LÝ TRONG BỐI CẢNH 
MỘT TRANH CHẤP CỤ THỂ 


CÁC KHUYẾN NGHỊ VÀ PHÁN QUYẾT CỦA DSB 


Sau khi DSB thông qua một báo cáo của Ban Hội thẩm (và Cơ 
quan Phúc thẩm), các kết luận và khuyến nghị trong báo cáo này 
trở thành ràng buộc với các bên tranh chấp. DSU nêu rõ rằng, 
khi các bên không thể tìm ra một giải pháp được nhất trí chung, 
mục tiêu đầu tiên thông thường là bảo đảm việc dỡ bỏ biện pháp 
không phù hợp với Hiệp định WTO (Điều 3.7 của DSU). Trong 
một vụ kiện vi phạm thành công, một Ban Hội thẩm (và Cơ quan 
Phúc thẩm) đã phát hiện sự không phù hợp với Hiệp định WTO 
và đã thể hiện ý kiến này trong kết luận của mình. Ban Hội thẩm 
(và Cơ quan Phúc thẩm) sau đó kết luận bằng cách khuyến nghị 
rằng thành viên liên quan phải làm cho biện pháp này phù hợp 
với luật lệ của WTO (Điều 19.1 của DSU). Điều 21.1 của DSU bổ 
sung rằng sự tuân thủ nhanh chóng các khuyến nghị và phán 
quyết của DSB là thiết yếu để bảo đảm giải pháp hiệu quả cho 
tranh chấp. 

DSU quy định rõ rằng việc bồi thường và đình chỉ các nhượng 
bộ (các biện pháp đối kháng) chỉ là các biện pháp thay thế tạm 


HIỆU LỰC PHÁP LÝ CÁC BÁO „o. 


Ị thời không đủ để giải quyết tranh chấp (Điều 3.7, 21.6 và 22.1 
của DSU). Biện pháp khắc phục mang tính lâu dài duy nhất là 
bên thua kiện phải "làm cho biện pháp của mình phù hợp” với 
các hiệp định thuộc diện điều chỉnh tương ứng, như quy định tại 
Điều 19 của DSU. Ngoài ra, do những lý do giải thích bên dưới, 
thuật ngữ "khuyến nghị" trong Điều 19.1 và cụm từ "khuyên 
nghị và phán quyết" không nên được hiểu là trao cho một bên 
nào quyền tuỳ ý thực hiện khuyên nghị đó. 

Thứ nhất, cần phải nhắc lại rằng các Ban Hội thẩm và Cơ 
quan Phúc thẩm chỉ áp dụng luật lệ WTO như nội dung trong 
các hiệp định thuộc diện điều chỉnh. Các cơ quan này không 
thêm hay bớt các quyền và nghĩa vụ quy định trong các hiệp 
định WTO (Điều 3.2 và 19.2 của DSU). Một kết luận của Ban 
Hội thẩm hay Cơ quan Phúc thẩm rằng một biện pháp cụ thể 
nào đó không phù hợp với luật lệ của WTO, do đó, chỉ phản ánh 
và công bồ tình trạng pháp lý tồn tại theo Hiệp định WTO, độc 
lập với phán quyết giải quyết tranh chấp. Vì các quy định của 
các hiệp định thuộc diện điều chỉnh chứa đựng các nghĩa vụ 
pháp lý bắt buộc tất cả các thành viên phải tuân thủ', những 
quy định này đã chứa đựng nghĩa vụ kiềm chế các hành động 
không phù hợp. Báo cáo (đã được thông qua) của Ban Hội thẩm 
hoặc Cơ quan Phúc thẩm, do đó bao gồm một nghĩa vụ của bên 
thua kiện chấm dứt sự không phù hợp với WTO (và bố sung với 
nghĩa vụ ban đầu là không được duy trì các biện pháp không 
phù hợp với WTO). 

Thứ hai, DSU làm rõ rằng một thành viên không đưa biện 
pháp không phù hợp với WTO của mình tuân thủ với Hiệp định 
WTO có nguy cơ chịu những hậu quả: thành viên đó có thể phải 
chịu bồi thường theo thoả thuận với bên khởi kiện, hoặc có thể 
gặp phải các biện pháp đối kháng trả đũa. 

Thứ ba, DSU chỉ ra một cách cụ thể rằng không có nghĩa vụ 
phải thu hồi biện pháp phù hợp với WTO trong một vụ kiện 


1. Tất nhiên, Hiệp định WTO cũng chứa đựng các nghĩa vụ có bản chất kém 
ràng buộc hơn. Tuy nhiên, các quy định WTO trong vấn đề tranh chấp ví phạm 
là các quy định có bản chất ràng buộc hoàn toàn. 


j.. TAY VỀ HỆ THÓNG GIẢI QUYẾT TRANH CHẮP CỦA WTO 


không vi phạm thành công (Điều 26.1(b) của DSU). Điều này gợi 
ý rằng có một nghĩa vụ như vậy trong trường hợp một đơn kiện 
ut phạm thành công. 

Xuất phát từ những lý do trên, có thể nói rằng khuyến nghị 
trong một báo cáo đã được thông qua của Ban Hội thẩm (hoặc Cơ 
quan Phúc thẩm) - nếu khuyến nghị đó kết luận có sự vi phạm 
WTO - yêu cầu bên bị kiện đưa biện pháp của mình phù hợp với 
Hiệp định WTO là ràng buộc đối với bên bị kiện. 

Tình huồng đối với các vụ kiện không vi phạm lại khác. Kết 
luận của Ban Hội thẩm hoặc Cơ quan Phúc thẩm về việc liệu lợi 
ích của bên khởi kiện theo một hiệp định thuộc diện điều chỉnh 
có bị làm triệt tiêu hoặc phương hại không trong các báo cáo đã 
được thông qua của Ban Hội thẩm (hoặc Cơ quan Phúc thẩm) 
cũng là ràng buộc. Tuy nhiên, D§U nêu cụ thể rằng không có 
nghĩa vụ thu hồi biện pháp phù hợp với WTO dẫn tới việc triệt 
tiêu hoặc làm phương hại. Ban Hội thẩm hoặc Cơ quan Phúc 
thẩm, do đó, chỉ khuyên nghị các bên tìm kiếm một điều chỉnh 
thoả mãn chung (Điều 26.1®) của DSU). 

Một báo cáo đã được thông qua của Ban Hội thẩm (và Cơ quan 
Phúc thẩm) cũng ràng buộc đối với bên khởi kiện. Điều này đặc 
biệt phù hợp trong những trường hợp khi bên khởi kiện không 
thắng thế với tất cä các cáo buộc vi phạm hoặc bị làm triệt tiêu 
và phương hại không vi phạm của mình. Điều 23.2(a) của DSU 
cấm bên khởi kiện đơn phương quyết định rằng việc vi phạm 
Hiệp định WTO hoặc việc triệt tiêu hoặc phương hại lợi ích đã 
xảy ra, nêu điều đó không phù hợp với các phát hiện trong báo 
cáo của Ban Hội thẩm hoặc Cơ quan Phúc thẩm đã được DSB 
thông qua”. 


CÁC NGHĨA VỤ TRONG TRƯỜNG HỢP MỘT "VI PHẠM 
ĐỊA PHƯƠNG HOẶC KHU VỤC" 


Những nội dung bên trên được áp dụng khi một đơn kiện vi 
phạm thành công liên quan tới một biện pháp do các nhà chức 


2. Xem phần trên về Cấm quyết định đơn phương tại tr. 38. 


HIỆU LỰC PHÁP LÝ CÁC BÁO CÁO... I9] 


trách hoặc chính phủ địa phương, khu vực tiền hành trong lãnh 
thổ của một thành viên. Những biện pháp này sẽ do thành viên 
đó chịu trách nhiệm và có thể là đối tượng của một tranh chấp”. 
Sự khác biệt giữa các biện pháp này với những biện pháp được 
tiến hành bởi các cơ quan thuộc chính phủ trung ương của nước 
thành viên, đại diện cho thành viên tại WTO (kể cả trong các thủ 
tục giải quyết tranh chấp), có thể không bảo đảm được việc thu 
ị hồi biện pháp. Luật trong nước của thành viên đó, ví dụ Hiến 
pháp, có thể hạn chế quyền lực của chính phủ trung ương đối với 
các cấp chính phủ địa phương và khu vực. Điều này có thể xảy 
ra, ví dụ, ở các nước liên bang, nơi mà chính phủ trung ương 
không phải lúc nào cũng có quyền can thiệp vào các hoạt động 
hành chính hoặc lập pháp của địa phương hoặc khu vực. 


Theo đó, các nghĩa vụ thực hiện của thành viên chịu trách 
nhiệm bị hạn chế ở các biện pháp hợp lý mà thành viên đó có khả 
năng bảo đảm sự tuân thủ luật lệ của WTO (Điều 22.9 của DSU). 
Điều XXIV:12 của GATT 1994 có những quy định giống như vậy. 
Đây là một ngoại lệ cụ thể và hạn chế của nguyên tắc chủ thể của 
luật quốc tế chịu trách nhiệm về tất cả các hoạt động của các chỉ 
nhánh quyền lực trong hệ thống quản lý, bao gồm tất cả cấp khu 
vực hoặc các bộ phận của chính phủ. 

Những nội dung của Điều 22.9 không nên được phổ biễn và 
suy diễn tới các cơ quan thẩm quyền độc lập của một thành viên, 
ví dụ, các cơ quan tư pháp độc lập. Thậm chí nếu một chính phủ 
không có khả năng khắc phục một vi phạm WTO do một cơ quan 
tư pháp độc lập thực hiện, thành viên liên quan này vẫn phải 
hoàn toàn chịu trách nhiệm về vi phạm đó trong giải quyết tranh 
chấp WTO. Một nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế là 
không thể viện dẫn luật trong nước nhự một sự biện hộ cho việc 
không thực hiện các nghĩa vụ quốc tế. 

Điều 22.9 chỉ giới hạn các nghĩa vụ thực hiện của một thành 
viên liên quan tới việc đạt được sự tuân thủ với Hiệp định WTO 


3. Xem phần trên về Các biện pháp do các cơ quan khu vực hoặc địa phương 
của một thành viên thực hiện tại tr.87. 


le, SỐ TAY VỀ HỆ THÔNG GIẢI QUYẾT TRANH CHẮP CỦA WTO 


(bằng cách thu hồi biện pháp không phù hợp). Các quy định giải 
quyết tranh chấp liên quan đến việc bồi thường và đình chỉ các 
nghĩa vụ được áp dụng đầy đủ khi thành viên liên quan không có 
khả năng bảo đảm tuân thủ Hiệp định WTO trong lãnh thổ của 
mình (Điều 22.9). 


TÌNH TRẠNG PHÁP LÝ CỦA CÁC BÁO CÁO 
ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA VÀ KHÔNG ĐƯỢC 
THÔNG QUA TRONG CÁC VỤ TRANH CHÁP KHÁC 


Một tranh chấp liên quan tới một vấn đề cụ thể và xảy ra giữa hai 
hoặc nhiều thành viên cụ thế của WTO. Báo cáo của Ban Hội 
thẩm hoặc Cơ quan Phúc thẩm cũng liên quan tới vấn đề tranh 
chấp cụ thể giữa các thành viên đó. Thậm chí, nếu được thông 
qua, các báo cáo của Ban Hội thẩm và Cơ quan Phúc thẩm không 
trở thành tiền lệ cho cùng các bên tranh chấp về các vấn đề khác 
hoặc các bên tranh tranh chấp khác nhau về cùng vấn đề, mặc dù 
cùng một vấn đề của luật lệ WTO được nêu ra. Như trong những 
lĩnh vực luật pháp quốc tễ khác, không có nguyên tắc tiền lệ trong 
giải quyết tranh chấp WTO, theo đó các phán quyết trước đây 
ràng buộc Ban Hội thẩm và Cơ quan Phúc thẩm trong các trường 
hợp xảy ra sau. Điều này có nghĩa rằng một Ban Hội thẩm không 
có nghĩa vụ làm theo các báo cáo của Cơ quan Phúc thẩm trước 
đây, thậm chí khi các báo cáo đó đã diễn giải chính các quy định 
đang được Ban Hội thẩm đó xem xét. Cơ quan Phúc thẩm cũng 
không có nghĩa vụ phải áp dụng các diễn giải pháp luật đã được 
cơ quan này xây dựng trong các vụ kiện trước đó. Cơ quan Phúc 
thẩm đã xác nhận rằng các kết luận và khuyên nghị trong các báo 
cáo của Ban Hội thẩm được thông qua theo GATT 1947 có tính 
ràng buộc các bên trong một tranh chấp cụ thể, nhưng những Ban 
Hội thẩm sau đó không bị ràng buộc về mặt pháp lý bởi các chỉ 
tiết và lý giải của một báo cáo Ban Hội thẩm trước đó. 

Nếu lập luận được xây dựng trong báo cáo trước đó ủng hộ 
việc diễn giải một nguyên tắc WTO có tính thuyết phục theo 
quan điểm của Ban Hội thẩm hoặc Cơ quan Phúc thẩm trong vụ 


HIỆU LỰC PHÁP LÝ CÁC BẢO `. 


kiện sau đó, rất có thế Ban Hội thẩm hay Cơ quan Phúc thẩm sẽ 
lặp lại và làm theo. Điều này cũng phù hợp với mục đích chủ chốt 
của hệ thống giải quyết tranh chấp là tăng cường tính an toàn và 
khả năng dự đoán trước của hệ thông thương mại đa biên (Điều 
3.9 của DSU). Nói theo cách của Cơ quan Phúc thẩm, các báo cáo 
của Ban Hội thẩm WTO và GATT này - và các báo cáo của Cơ 
quan Phúc thẩm đã được thông qua tương đương” - "tạo ra các 
kỳ vọng chính đáng cho các thành viên WTO, và đo đó cần được 
cân nhắc khi chúng liên quan đến một tranh chấp nào đó'Š, 

Mặc dù các báo cáo không được thông qua của Ban Hội thẩm 
không có vị trí pháp lý chính thức trong hệ thông WTO và GATT, 
lập luận trong các bản báo cáo đó có thể là hướng dẫn hữu ích 
cho một Ban Hội thẩm hay Cơ quan Phúc thẩm trong một vụ 
kiện sau đó liên quan tới cùng một vấn đề pháp lý”. 


4. Báo cáo của Cơ quan Phúc thẩm, Hoa Kỳ - Tôm (Điều 21.5 - Malaixia), 
Đoạn 109, 

5. Báo cáo của Cơ quan Phúc thẩm, Nhật Bản - Đồ uống có cồn ïI, DSR 
1996: I,97 tại 107-108. 

6. Báo cáo của Ban Hội thẩm, Nhật Bản - Đồ uống có cồn HĨ, Đoạn 6.10; 
Báo cáo của Cơ quan Phúc thẩm, Nhật Bán - Đà uống có cồn Ïï, DSR 1996: 1, 
97, tại 108. 


ho SỐ TAY VỀ HỆ THỐNG GIẢI QUYẾT TRANH CHẮP CỦA WTO 


GIẢI QUYẾT TRANHCHẤP 
KHÔNG THÔNG QUA CÁC BAN HỘI THẤM 
VÀ CƠ QUAN PHÚC THÂM 


Các chương trước đã tập trung chú ý tới các vấn đề về Ban Hội 
thẩm và Cơ quan Phúc thẩm trong hệ thống giải quyết tranh 
chấp WTO. Tuy nhiên, điều quan trọng cần nhấn mạnh là các 
Ban Hội thẩm và Cơ quan Phúc thẩm không phải luôn tham gia 
vào một tranh chấp WTO và có rất nhiều cách khác để giải quyết 
tranh chấp trong khuôn khổ WTO. Thực tế, các bên thường sử 
dụng những cách này và cố gắng giải quyết tranh chấp của họ 
một cách hợp tác và không sử dụng tới sự phân xử của các Ban 
Hội thẩm và Cơ quan Phúc thẩm. Về vấn đề này, các bên cá thể 
giải quyết tranh chấp bằng cách tìm ra một giải pháp nhất trí 
chung trong đàm phán song phương hoặc nhờ sự giúp đỡ của các 
cơ chế giải quyết tranh chấp như trung gian, hoà giải hoặc môi 
giới. Ngoài ra, các bên cũng có thể nhất trí đưa tranh chấp tới 
một trọng tài viên. 

Trong các hệ thống toà án trong nước, giải pháp bên ngoài toà 
cho các tranh chấp thường được đề cập như một "biện pháp thay 
thế” trong giải quyết tranh chấp. Cũng có thể nhắc một "giải 
pháp thay thế" cho các Ban Hội thẩm và Cơ quan Phúc thẩm 
trong hệ thắng giải quyết tranh chấp WTO, khi các bên giải 
quyết tranh chấp của họ với một giải pháp nhất trí chung, hoặc 
thông qua trọng tài. Tuy nhiên, những hình thức giải quyết 
tranh chấp này được quy định trong DSU và do đó là một phần 
chính thức, không phải là một biện pháp thay thế, của hệ thống 
giải quyết tranh chấp. 


GIẢI QUYẾT TRANH CHẮP... 


163 


CÁC GIẢI PHÁP GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP 
ĐƯỢC CHẬP NHẬN CHƯNG 


DSU dành ưu tiên cho việc các bên giải quyết các tranh chấp của 
mình thông qua các giải pháp được chấp nhận chung (Điều 3.7 
của DSU). Tuy nhiên, không giống như các hệ thống toà án 
khác, DSU không cho phép các bên giải quyết tranh chấp của 
mình bằng bất kỳ cách thức nào họ muốn. Các giải pháp được 
các bên chấp nhận chung cho tranh chấp cũng phải phù hợp với 
Hiệp định WTO và không được triệt tiêu hay làm phương hại 
các lợi ích phát sinh theo các hiệp định đó với bất kỳ thành viên 
nào khác (Điều 3.5 và 3.7 của DSU). Nếu vấn đề đã được đưa ra 
chính thức trong một yêu cầu tham vấn", các giải pháp được 
chấp nhận chung phải được thông báo cho DSB và các uỷ ban và 
hội đồng liên quan (Điều 3.6 của DSU). Điều này có nghĩa là 
phải thông báo cho các thành viên WTO khác và dành cho họ cơ 
hội để bày tỏ bất kỳ mối quan tâm nào đối với tranh chấp. Trong 
các quy định này có một sự thừa nhận ngầm nguy cơ các bên 
tranh chấp có thể bị lôi cuốn theo chiều hướng giải quyết theo 
các điều khoản bất lợi cho một thành viên thứ ba không liên 
quan tới tranh chấp, hoặc theo một cách không phù hợp hoàn 
toàn với luật lệ của WTO. Các giải pháp chấp nhận chung, do 
đó, phải được thông báo cho DSB với đầy đủ thông tin cho các 
thành viên khác. 


"THAM VẤN SONG PHƯƠNG HOẶC SAU ĐÓ 


Các tham vấn song phương phải được tiến hành từ khi bắt đầu 
tranh chấp” là nhằm tạo ra một cơ chế cho các bên tranh chấp nỗ 
lực đàm phán tìm một giải pháp chấp nhận chung. Tuy nhiên, 
thậm chí khi các cuộc tham vấn không thế đem lại giải pháp và 
tranh chấp được đẩy lên giai đoạn phân xử, các bên vẫn được 


1. Xem phần trên về Cơ sử pháp lý và các yêu cầu đối với một đề nghị tham 
vấn tại tr.84. 
2. Xem phần trên về Tham vấn tại tr.91. 


SỐ TAY VỀ HỆ THỐNG GIẢI QUYẾT TRANH CHẮP CỦA WTO 


khuyến khích tiếp tục nỗ lực của mình để tìm kiếm giải pháp 
chấp nhận chung. 


Ví dụ, các Ban Hội thẩm cần tham vấn thường xuyên với các 
bên và tạo cho họ cơ hội thoả đáng để tìm một giải pháp chấp nhận 
chung (Điều 11 của DSU). Khi các Ban Hội thẩm đình chỉ công việc 
của họ theo yêu cầu của bên khởi kiện (Điều 12.12 của DSU)”, điều 
này thường là để cho phép các bên tìm kiếm một giải pháp chấp 
nhận chung. Có trường hợp, các bên tranh chấp đạt được một giải 
pháp chấp nhận chung trước khi ban hành bản báo cáo tạm thời". 
Trong trường hợp khác, các bên đạt được điều đó sau khi ban hành 
báo cáo tạm thời, nhưng trước khi báo cáo chính thức được gửi cho 
các bên”. Trong trường hợp khác, các bên đã đạt được một Xin 
pháp chấp nhận chung sau khi ban HẠNH nhưng trước khi gửi” báo 
cáo hội thẩm tới tắt cả các thành viên”. Khi các bên tranh chấp tìm 
ra cách giải quyết tranh chấp, Ban Hội thẩm đưa ra một báo cáo 
mô tả tóm tắt vụ kiện và thông báo rằng các bên đã đạt được một 
giải pháp chấp nhận chung (Điều 12.7 của DSU). 

Trong giai đoạn rà soát phúc thẩm, bên kháng án có thể thu 
hồi kháng cáo vào bất cứ thời điểm nàoŸ. Một lý do để làm như 
vậy là vì các bên đã tìm được một giải pháp chấp nhận chung. 


TRUNG GIAN, HOÀ GIẢI VÀ MÔI GIỚI 


Đôi khi, sự tham gia của một người bên ngoài, độc lập, không liên 
quan tới các bên tranh chấp có thể giúp các bên tìm một giải 
pháp chấp nhận chung. Để cho phép sự trợ giúp này, DSU quy 


3. Xem phần trên về Thời hạn, khung thời gian và việc tạm đình chỉ tại 
tr.117. 

4. Báo cáo của Ban Hội thẩm, iioa Kỳ - DRAMS (Điều 21.5 - Hàn Quốc). 

5. Báo cáo của Ban Hội thẩm, #C - Sò (Canada); Báo cáo hội thẩm, #C - Sò 
(Pêru uà Chúlê), 

6. VỀ các giai đoạn làm thủ tục của báo cáo tạm thời, việc phát hành và gửi 
báo cáo hội thẩm, xem phần trên về Báo cáo định kỳ/tạm thời tại tr.115 và 
phần về Đưa ra và lưu hành báo cáo cuối cùng tại tr.116. 

7. Báo cáo của Ban Hội thẩm, E£€ - Bơ, 

8. Xem phần trên về Rút lại kháng cáo tại tr.139. 


GIẢI QUYẾT THANH CHẮP... 


định trung gian, hoà giải và môi giới trên cơ sở tự nguyện nếu 
các bên tranh chấp chấp nhận (Điều 5.1 của DSU). Trung gian 
(good office), về cơ bản thường bao gồm việc cung cấp hỗ trợ về 
hậu cần để giúp các bên đàm phán trong một không khí xây 
đựng. Hoà giải (coneiliation) bổ sung thêm sự tham gia trực tiếp 
của một. người bên ngoài trong các cuộc trao đối và đàm phán 
giữa các bên. Trong một quá trình môi giới (mediation), người 
môi giới không chỉ tham gia và đóng góp vào việc thảo luận và 
đàm phán, mà còn có thể đề xuất một giải pháp cho các bên. Các 
bên không có nghĩa vụ chấp nhận đề xuất này. 

Trung gian, hoà giải và môi giới có thể được thực hiện vào bất 
kỳ thời điểm nào (Điều 5.3 của DSU), nhưng không trước yêu cầu 
tham vấn” vì yêu cầu này là cần thiết để bắt đầu việc áp dụng 
các thủ tục của DSU, kể cả Điều 5 (Điều 1.1 của DSU). Ví dụ, các 
bên có thể tiến hành các thủ tục này trong khi tham vấn. Nếu 
khả năng này xảy ra trong vòng 60 ngày sau ngày yêu cầu tham 
vấn, bên khởi kiện không được yêu cầu thành lập Ban Hội thẩm 
trước khi giai đoạn 60 ngày này kết thúc, trừ khi các bên cùng 
cho rằng quá trình trung gian, hoà giải và môi giới đã không giải 
quyết được tranh chấp (Điều 5.4 của DSU). Tuy nhiên, những 
thủ tục này có thể chám dứt bất kỳ lúc nào (Điều 5.3 của DSU). 
Nếu các bên nhất trí, những thủ tục này có thể tiếp tục trong khi 
Ban Hội thẩm tiền hành xem xét vấn đề (Điều 5.5 của DSU). 

Việc trung gian, hoà giải và môi giới được giữ bí mật chặt chẽ 
và không ảnh hưởng tới vị trí của bất kỳ bên nào trong các thủ tục 
giải quyết tranh chấp tiếp theo (Điều 5.2 của DSU). Điều này là 
quan trọng vì trong quá trình đàm phán, một bên có thể đưa ra 
một giải pháp thoả hiệp, thừa nhận những thực tế nhất định hoặc 
tiết lộ cho người trung gian giới hạn cuối cùng của các điều khoản 
họ có thể chấp nhận để giải quyết tranh chấp. Nếu quá trình đàm 
phán không đem lại giải pháp nhất trí chung và vụ tranh chấp 
được đưa ra phân xử, hình thức linh hoạt và cởi mở mang tính 
xây dựng này không được ảnh hưởng bất lợi cho các bên. 


9, Xem phần trên về Cơ sở pháp lý và các yêu cầu đối với một đề nghị tham 
vấn tại tr.94. 


l.‹ TAY VỀ HỆ THÔNG GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP CỦA WTO 


Đối với người độc lập liên quan, DSU chỉ rõ rằng Tổng giám 
đốc WTO có thể đề xuất trung gian, hoà giải hoặc môi giới nhằm 
trợ giúp các thành viên giải quyết tranh chấp (Điều 5.6 của 
D§U). Đo không sử dụng tới các thủ tục của Điều 5 của DSU, 
Tống giám đốc sẽ thông báo chính thức với các thành viên 
WTO'°. Trong thông báo này, Tổng giám đốc nhắc nhở các thành 
viên chú ý sẵn sàng trợ giúp, như trong Điều 5.6 của DSU, nhằm 
giúp giải quyết các tranh chấp mà không cần sử dụng tới Ban 
Hội thẩm và Cơ quan Phúc thẩm. Thông báo này cũng nêu chỉ 
tiết các thủ tục cần thực hiện khi các thành viên yêu cầu sự trợ 
giúp về trung gian, hoà giải hoặc môi giới của Tổng giám đốc. 

Thông báo này dự kiến rằng Tổng giám đốc, hoặc với sự nhất 
trí của các bên, một Phó Tổng giám đốc được chỉ định sẽ xử lý vụ 
kiện. Không giống như các thủ tục của Ban Hội thẩm và Cơ quan 
Phúc thẩm, quá trình trung gian, hoà giải hoặc môi giới không 
dẫn tới các kết luận pháp lý, mà chỉ trợ giúp để đạt được một giải 
pháp chấp nhận chung. Tổng giám đốc có thể huy động cán bộ 
của Ban Thư ký để hỗ trợ, nhưng những cán bộ này cần phải 
tách biệt với các thủ tục giải quyết tranh chấp sau đó (nghĩa là ở 
giai đoạn Ban Hội thẩm)”, Một yêu cầu gửi tới Tổng giám đốc 
cũng phải xác định rõ yêu cầu về trung gian, hòa giải hay môi 
giới, mặc dù vai trò của Tổng giám đốc có thể thay đổi trong thủ 
tục theo Điều 5. Cuối cùng, thông báo quy định rằng các thông 
tin một bên (giữa một bên và Tổng giám đốc mà không gửi cho 
bên kia) là chấp nhận được, tất cả các thông tin trong quá trình 
này được giữ bí mật và không một bên thứ ba nào có thể tham 
gia quá trình này, trừ khi các bên nhất trí. 

Như đã nêu, các thủ tục của Điều 5 cho tới nay chưa được sử 
dụng trong giải quyết tranh chấp WTO, Trong một trường hợp, 
ba thành viên đã cùng yêu cầu Tổng giám đốc (hoặc một người 
được Tổng giám đốc bổ nhiệm với sự đồng ý của thành viên yêu 
cầu) làm môi giới. Người môi giới được đề nghị nghiên cứu 

10. Thông báo của Tổng giám đốc, Điều 5 của DSU, WT/DSB/25, 17-7-2001. 


11. Về sự tham gia của các cán bộ Ban Thư ký trong các thủ tục hội thẩm, xem 
phần trên về Hỗ trợ về mặt hành chính và pháp lý cho Ban Hội thẩm tại tr.60. 


GIẢI QUYẾT TRANH CHẮP... 


trường hợp ưu đãi thuế quan cho các thành-viên khác đã làm 
phương hại không chính đáng các quyền lợi xuất khẩu hợp pháp 
của hai thành viên yên cầu. Nhiệm vụ của người môi giới cũng 
có thể là đề xuất một giải pháp. 

Các thành viên yêu cầu coi vấn đề này không phải là một 
“tranh chấp” theo các điều khoản của DSU, nhưng nhất trí rằng 
người môi giới có thể được hướng dẫn bởi các thủ tục tương tự 
như với môi giới theo Điều 5 của DSU. Tổng giám đốc đã bổ 
nhiệm Phó Tổng giám đốc làm người môi giới, các bên đã chấp 
nhận rằng những quyết định của người môi giới này sẽ được giữ 
bí mật cho tới khi hoàn thành thủ tục #, 

DSU đặc biệt đã đự kiến trước về trung gian, hoà giải và môi 
giới cho các tranh chấp liên quan tới các thành viên là các nước 
kém phát triển. Khi các cuộc tham vấn không dẫn tới một giải 
pháp thoả đáng và thành viên là nước kém phát triển yêu cầu, 
Tổng giám đốc hoặc Chủ tịch của DSB phải đề xuất sự trung 
gian, hoà giải và môi giới của mình. Mục tiêu ở đây cũng là trợ 
giúp các bên giải quyết tranh chấp trước khi thành lập một Ban 
Hội thẩm (Điều 24.2 của DSU). 


TRỌNG TÀI THEO ĐIỀU 25 CỦA DSU 


Thay thế cho việc phân xử của các Ban Hội thẩm và Cơ quan Phúc 
thẩm, các bên tranh chấp có thế sử dụng phân xử trọng tài (Điều 
25.1 của DSU). Các bên phải thống nhất về trọng tài cũng như các 
thủ tục cần tiến hành (Điều 25.2 của DSU). Do đó, các bên tranh 
chấp tự do xác định các thủ tục khác với tiêu chuẩn của DSU và 
tự thống nhất về các nguyên tắc và thủ tục họ cảm thấy phù hợp 
cho việc phân xử trọng tài, kể cả việc lựa chọn các trọng tài viên. 
Các thành viên cũng phải xác định rõ các vấn đề tranh chấp. 


12, Thông báo từ Tống giám đóc, Yêu cầu môi giới của Philippin, Thái Lan 
và EC, WT/GC/66, 16-10-2002. 

18. Thông báo từ Tổng giám đốc, Yêu cầu môi giới của Philippin, Thái Lan 
và EC, WT/GC/66/Add.1, 23-12-2002. 


SỐ TAY VỀ HỆ THỒNG GIẢI QUYẾT TRANH CHẮP CỦA WTO 


Trước khi bắt đầu phân xử trọng tài, các bên phải thông báo 
thoả thuận sử dụng trọng tài cho tất cả các thành viên WTO. Các 
thành viên khác chỉ có thể tham gia vào quá trình xem xét của 
trọng tài nếu được sự đồng ý của các bên tham gia phân xử. Các 
bên tham gia phân xử phải đồng ý tuân thủ phán quyết. của 
trọng tài, quyết định này khi đã được ban hành cần được thông 
báo cho DSB, các hội đồng và uỷ ban giám sát các hiệp định liên 
quan (Điều 25. 2 và 25.3 của DSU). Các quy định của Điều 21 và 
22 của DSU về các biện pháp khắc phục và về việc giám sát thực 
hiện phán quyết sẽ được áp dụng đổi với quyết định của trọng tài 
(Điều 25.4 của DSU). 


Cho tới nay, chỉ có một tranh chấp trong đó các bên sử đụng 
phân xử trọng tài theo Điều 25 của DSU. Thủ tục này không 
được sử dụng thay cho thủ tục Ban Hội thẩm và Cơ quan Phúc 
thẩm, mà vào giai đoạn thực hiện, khí báo cáo của Ban Hội thẩm 
đã được thông qua. Các bên đã yêu cầu các trọng tài viên xác 
định mức lợi ích bị triệt tiêu hoặc phương hại do sự vi phạm đã 
được báo cáo xác định. Theo các thủ tục tiêu chuẩn của DSU, các 
bên có thể đạt được mức độ triệt tiêu hoặc phương hại mang tính 
ràng buộc thông qua phân xử trọng tài theo Điều 22.6 của DSU. 
Một điều kiện tiên quyết cho phân xử trọng tài là bên khởi kiện 
yêu cầu DSU cho phép đình chỉ các nghĩa vụ và bên bị kiện 
không nhất trí về mức trả đũa được đề xuất!t, Trong trường hợp 
các bên sử dụng phân xử trọng tài theo Điều 25 của ĐSU, họ 
nhất trí rằng phán quyết của các trọng tài viên sẽ là cuối cùng. 
Các điều 21 và 22 của DSU có thể được viện dẫn để thực hiện và 
thi hành các kết luận của trọng tài. 


14. Xem phân trên về Cho phép và trọng tài tại tr.154. 


H & 4 H 
GIẢI QUYẾT THANH CHẤP... 


'THAM GIA QUY TRÌNH TỔ TỤNG 
GIẢI QUYẾT TRANH CHẮP 


CÁC BÊN TRANH CHẮP, BÊN THỨ BA 
VÀ NGUYÊN TẮC BẢO MẬT 


Các chương trước đã giải thích rằng chỉ có chính phủ các nước 
thành viên WTO mới có thể trực tiếp tham gia vào hệ thông giải 
quyết tranh chấp! với tư cách là các bên tranh chấp hoặc bên thứ 
ba. Bên cạnh đó, toàn bệ quá trình này được bảo mật, bao gồm 
từ các cuộc tham vấn (Điều 4.6 của DSU), quá trình làm việc của ' 
Ban Hội thẩm cho tới tận khi đưa ra báo cáo (Điều 14.1 và 18.2 
của DSU và đoạn 3 của Quy trình tác nghiệp trong Phụ lục 3 của 
DSU), và quá trình tố tụng của Cơ quan Phúc thẩm (Điều 17.10 
của DS§U). 

Các nước thành viên cũng có quyền công bố những văn bản đệ 
trình của mình cho công chúng biết (Điều 18.2 của DSU và đoạn 
3 trong Quy trình tác nghiệp trong Phụ lục 3 của DSUỷỶ. Báo cáo 
của Ban Hội thẩm và của Cơ quan Phúc thẩm cũng sẽ mô tả toàn 
bộ quá trình tế tụng, bao gồm cả quan điểm của các bên tham gia 
khác nhau. Tuy nhiên, điều này cũng không cho phép các bên 
không tham gia có cơ hội đóng góp vào quá trình giải quyết tranh 
chấp khi vụ việc đang được xử lý (có nghĩa là trước khi quyết 
định được đưa ra). Vì lý do này, rất nhiều người đã quan tâm đến 
câu hôi ai có thế tham gia vào thủ tục giải quyết tranh chấp. 


1. Xem phần trên về Các bên tham gia vào hệ thống giải quyết tranh chấp 
tại tr.41. 

2. Về các chỉ tiết liên quan đến việc tham gia của bên thứ ba vào các giai 
đoạn khác nhau của một quá trình giải quyết tranh chấp, xin xem phần trên về 
Bên thứ ba trong các cuộc tham vấn tại tr. 97, phần về Bên thứ ba trước Ban 
Hội thẩm tại tr. 101, và phần về Bên thứ ba tại giai đoạn phúc thẩm tại tr.126. 

3. Xem phần trên về Tài liệu đệ trình và các phiên xét xử miệng tại tr. 108. 


SỐ TAY VỀ HỆ THỐNG GIẢI QUYẾT TRANH CHẮP CỦA WTO 


ĐẠI DIỆN PHÁP LÝ 


Một vấn đề đã nảy sinh rất sớm ngay sau khi DSU ra đời là có 
phải các bên tranh chấp và bên thứ ba chỉ có thể cử các quan 
chức chính phủ làm đại diện của mình tại các phiên họp với Ban 
Hội thẩm và tại phiên xét xử của Cơ quan Phúc thẩm hay không. 
DSU không đề cập cụ thể vấn đề ai có thế đại diện cho một bên 
trước Ban Hội thấm và Cơ quan Phúc thẩm. 

Trong vụ #C - Chuối HII, một bên tham gia đã chất vấn về 
quyền của các bên tranh chấp hoặc bên thứ ba được sử dụng các 
chuyên gia tư vấn pháp lý cá nhân độc lập (tức là các luật sư 
trước toà/luật sư tư vấn) làm đại diện cho mình, ngay cả khi 
những cá nhân này là các chuyên gia được thuê vì mục đích cụ 
thế đó và không được các chính phủ tuyến dụng lâu dài. Thực 
tiên trong GATT 1947 (theo đó các chuyên gia tư vấn pháp lý độc 
lập không được phép tham gia) đã được viện dẫn để bác bỏ khả 
năng này. Cơ quan phúc thẩm, tuy nhiên, cũng làm rõ rằng trong 
Hiệp định WTO, hay trong luật quốc tế nói chung không có điều 
khoản nào ngăn cản một nước thành viên WTO được tự quyết 
định thành phần đoàn đại biếu của mình khi tham gia vào quá 
trình tố tụng giải quyết tranh chấp”. 


Điều này có giá trị đối với các phiên xét xử của Cơ quan Phúc 
thẩm cũng như đối với các phiên họp thực chất với Ban Hội thẩm. 
Do vậy, thông thường hiện nay các chuyên gia tư vấn pháp lý tư 
nhân có thể xuất hiện trong các quá trình giải quyết tranh chấp 
của Ban Hội thẩm và Cơ quan Phúc thẩm với tư cách là thành viên 
đoàn đại biểu của một nước thành viên và đại diện cho thành viên 
đó trình bày các tranh luận. Phổ biến hơn nữa là việc các công ty 
luật tư nhân tham gia vào việc chuẩn bị các văn bản đệ trình bằng 
văn bản của các bên tranh chấp, mặc dù việc này thường không đễ 
thấy, vì bên có liên quan sẽ đệ trình các văn bản đệ trình của mình 
với đanh nghĩa chính phủ. Thực tiễn này có ý nghĩa rất quan trọng 
đối với các thành viên đang phát triển, vì nó cho phép họ tham gia 
vào quy trình giải quyết tranh chấp ngay cả khi họ không có đủ 


4. Báo cáo của Cơ quan Phúc thẩm, EC - Chuối HI, Đoạn 10. 


THAM GIÁ QUY THÌNH TÔ TỤNG GIẢI QUYẾT TRANH CHẮP li 


nhân lực có kiến thức chuyên môn về giải quyết tranh chấp trong 
WTO. Thành viên có liên quan đương nhiên sẽ chịu trách nhiệm 
về những đại điện này, cũng như về các đại biểu của chính phủ 
mình, và phải bảo đâm rằng những đại biểu từ bên ngoài tôn trọng 
nguyên tắc bí mật của quy trình tố tụng. 


PHÚC TRÌNH CỦA CÁC BÊN CÓ QUAN TÂM 
(AMICUS CURIAE) 


Một vấn đề gây nhiều tranh cãi là liệu Ban Hội thẩm và Cơ quan 
Phúc thẩm có thể chấp nhận và xem xét những văn bản đệ trình 
không được yêu cầu từ các thực thể không phải là bên tham gia 
hay bên thứ ba trong một tranh chấp không. Những bản đệ trình 
này thường được đề cập với cái tên văn bản đệ trình của các bên 
có quan tâm (aznicus curiae). Amicus curiae có nghĩa là "bạn của 
toà án". Những văn bản đệ trình này thường do các tế chức phi 
chính phủ, hoặc giáo sư các trường đại học gửi đến. Cá DSU và 
Quy trình tác nghiệp của Cơ quan Phúc thẩm đều không đề cập 
cụ thể vấn đề này”. 


CÁC VĂN BẢN ĐỆ TRÌNH CỦA CÁC BÊN CÓ QUAN TÂM (ÁMICUS 
CURIAE) TRONG QUY TRÌNH TỔ TỤNG CỦA BẠN Hội THẤM 


Theo Cơ quan Phúc thẩm, quyền của Ban Hội thẩm được tìm 
kiếm thông tin từ bất kỳ nguồn liên quan nào (Điều 13 của 
DSU) và được bố sung hay bỏ bớt Quy trình tác nghiệp trong 
Phụ lục 3 của DSU (Điều 12.1 của DSU) cho phép Ban Hội thẩm 
chấp nhận và xem xét hoặc từ chối các thông tin và tư vấn, ngay 
cả với các văn bản đệ trình không được yêu cầu”. 


5. Báo cáo của Cơ quan Phúc thẩm, EC - Chuốt IIT, Đoạn 12, xem thêm 
phần dưới về Đại diện bởi nhà tư vấn tư nhân và Trung tâm Tư vấn về Luật 
WTO tại tr.198. 

6. Báo cáo của Cơ quan Phúc thẩm, Thái Lan - Thanh đầm thép hình H, 
Đoạn 68. 

1. Xem phần trên về Xem xét lại ở cấp phúc thẩm tại tr. 123. 

8. Báo cáo của Cơ quan Phúc thẩm, Hoa Kỳ - Tôm, Đoạn 105-108. 


l2 SỐ TAY VỀ HỆ THÓNG GIẢI QUYẾT TRANH CHẮP CỦA WTO 


Cơ quan Phúc thẩm đã củng cố quyết định này một vài lần, 
song vấn đề này vẫn còn đặc biệt dễ gây bất đồng giữa các thành 
viên WTO. Rất nhiều thành viên có quan điểm cứng rắn rằng 
DSU không cho phép Ban Hội thẩm chấp nhận và xem xét các 
văn bản đệ trình không được yêu cầu của các bên có quan tâm 
(amicus curiae). Họ coi các tranh chấp trong WTO là các thủ tục 
chỉ giữa các thành viên với nhau và không thấy có bất kỳ vai trò 
nào cho các bên không tham gia, đặc biệt là các tổ chức phi 
chính phủ), 

Tới nay, trên thực tế chỉ có một vài Ban Hội thẩm đã sử dụng 
quyền tự quyết để chấp nhận và xem xét các báo cáo không được 
yêu cầu. Theo cách diễn giải của Cơ quan Phúc thẩm, các Ban 
Hội thẩm không có bất kỳ nghĩa vụ nào phải chấp nhận và xem 
xét những báo cáo này. Theo đó, các bên quan tâm không phải là 
các bên tranh chấp hay bên thứ ba sẽ không có quyền được trình 
bày với Ban Hội thẩm. 


CÁC VĂN BẢN ĐỆ TRÌNH CỦA CÁC BÊN CÓ QUAN TÂM (AMICUS 
CURIAE) TRONG QUY TRÌNH TỔ TỤNG PHÚC THẦM 


Trong quy trình tổ tụng của Cơ quan Phúc thẩm, các văn bản đệ 
trình của các bên có quan tâm (gicws curiae) thường được gửi 
đến. Khi những báo cáo này được đính kèm văn bản đệ trình của 
một bên tham gia (bên nguyên kháng hoặc bên bị kháng), ví dụ 
đưới các hình thức các bản minh hoạ, Cơ quan Phúc thẩm sẽ coi 
những tài liệu này là một phần không thể tách rời của văn bản 
đệ trình của bên tham gia đó và bên này cũng sẽ chịu trách 
nhiệm về nội dung của những báo cáo đó!', 

Khi Cơ quan Phúc thẩm nhận được các báo cáo không được yêu 
cầu trực tiếp từ một bên có quan tâm (azmics euriae), người gửi 


9. Tuyên bộ của những thành viên này có thể tìm thấy trong biên bản của 
các cuộc họp của DSB nhằm thông qua báo cáo của Ban Hội thẩm (và của Cơ 
quan Phúc thẩm). Xem thêm Biên bản họp của Đại hội đồng ngày 22-11-2000, 
'WT/GŒ/M/60. 

10. Báo cáo của Cơ quan Phúc thẩm, Hoa Kỳ - Tôm, Đoạn 89 và 91, 


THAM GIA QUY TRÌNH TỐ TỤNG GIẢI QUYẾT TRANH CHÁP. BI 


báo cáo đó không có quyền đòi báo cáo phải được xem xét”. Tuy 
nhiên, Cơ quan Phúc thẩm giữ quan điểm rằng cơ quan này có 
quyền chấp nhận và xem xét bất kỳ thông tin nào được coi là thích 
hợp và hữu ích trong việc giải quyết một kháng cáo, kế cả các văn 
bản đệ trình không được yêu cầu từ các bên có quan tâm (ammicus 
curiae). Cơ quan Phúc thẩm tin rằng quyền đó xuất phát từ thẩm 
quyền chung của cơ quan này được thông qua các quy định về thủ 
tục, với điều kiện là chúng không mâu thuẫn với DSU hay các 
hiệp định do DSU điều chỉnh (Điều 17.9 của DSU)”. 

Trong một vụ kháng cáo, Cơ quan Phúc thẩm đã thấy trước là 
mình có thể sẽ nhận được một số lượng lớn các báo cáo từ các bên 
có quan tâm (amcus curize) và đã thông qua một thủ tục bổ sung 
theo Quy định 16(1) của Thủ tục làm việc! chỉ nhằm phục vụ cho 
vụ phúc thẩm đó. Thủ tục này xác định mật số tiêu chí cho các 
văn bản đệ trình như vậy. Những người không phải là các bên 
tranh chấp hay bên thứ ba có ý định nộp một văn bản đệ trình 
như vậy phải có đề nghị được đệ trình văn bản của mình. Tuy 
vậy, sau khi xem xét các đơn này, Cơ quan Phúc thẩm đã từ chối 
tất cả những người đã đề nghị được nộp các văn bản đệ trình “. 
Phản ứng lại việc thông qua thủ tục bố sung này, Đại hội đồng 
WTO đã thảo luận vấn đề này trong một phiên họp đặc biệt, tại 
l đó, đa số các thành viên WTO đã phát biểu không chấp nhận việc 
Cơ quan Phúc thẩm chấp nhận và xem xét các báo cáo của các 
bên có quan tâm (œmicus curiae). 


Gần đây, Cơ quan Phúc thẩm nhận được một văn bản đệ trình 
từ một thành viên WTO không phải là bên thứ ba trước Ban Hội 
thẩm, và do vậy, không thể trở thành bên thứ ba trong quy trình tô 
tụng của Cơ quan Phúc thẩm'°. Cơ quan Phúc thẩm nhìn nhận là 
mình có quyền nhận các báo cáo của các bên có quan tâm (anicus 


11. Báo cáo của Cơ quan Phúc thẩm, Hoa X3- Chì uà bismuth, Đoạn 40-41. 

12. Báo cáo của Cơ quan Phúc thẩm, Hoa Kỳ- Chì uà bismuith, Đoạn 43. 

13. Xem phần trên về Quy định về việc xem xét lại của Cơ quan Phúc thẩm 
tại tr, 128. 

14. Báo cáo của Cơ quan Phúc thẩm, #C - Amiăng, Đoạn 59-55. 

15. Biên bản họp Đại hội đồng, ngày 22-11-2000, WT/GC/M/60. 

16. Xem phần trên về Bên thứ ba tại giai đoạn phúc thẩm tại tr. 126. 


| SỐ TAY VỀ HỆ THÓNG GIẢI QUYẾT TRANH CHẮP CỦA WTO 


curiae) từ các cá nhân và tổ chức tư nhân, và kết luận rằng, 
tương tự như vậy, cơ quan này có quyền nhận một báo cáo như 
vậy từ một thành viên WTO. Tuy nhiên, Cơ quan Phúc thẩm” 
không cho rằng mình có nghĩa vụ phải xem xét nội dung của báo 
cáo đó. 

Bất chấp những tranh cãi xung quanh vấn đề này, Cơ quan 
Phúc thẩm chưa bao giờ coi bất kỳ một văn bản đệ trình không 
được yêu cầu nào là thích hợp và hữu ích, và đo vậy chưa từng 
xem xét bất kỳ văn bản nào như vậy. 


17. Báo cáo của Cơ quan Phúc thẩm, EC - Cá mòi, Đoạn 164-167. 


THAM GIÁ QUY TRÌNH TỔ TỤNG GIẢI QUYẾT THANH CHẮP hs 


CÁC VẤN ĐỀ PHÁP LÝ PHÁT SINH 
TRONG QUÁ TRÌNH GIẢI QUYÊT 
TRANH CHÂP TRONG WTO 


QUYỀN KHỞI KIỆN (STANDING) 


DSU không có yêu cầu nào đồi hỏi bên khiếu kiện phải có "lợi 
ích hợp pháp” như điều kiện tiên quyết cho việc yêu cầu thành 
lập Ban Hội thẩm trong một tranh chấp'. Trên thực tế, các bên 
khiểu kiện đã được phép khởi kiện những hành vi vi phạm 
Hiệp định WTO, cho dù những vi phạm như vậy làm phương 
hại đến các thành viên khác?. Tuy nhiên, vấn đề quyền thưa 
kiện không được nêu ra cụ thể trong những tranh chấp đó. 
Trong mật vụ khi người bị kiện đã chất vấn cụ thể quyền của 
người khởi kiện được khiếu kiện một vi phạm theo GATT 1994, 
Cơ quan Phúc thẩm đã chấp nhận, vì thực tế là người khởi kiện 
là nhà sản xuất và xuất khẩu tiềm năng của sản phẩm đang 
tranh chấp. Thêm vào đó, các khiếu nại trong vụ đó cũng liên 
quan chặt chẽ tới các khiêu nại theo những hiệp định khác, mà 
theo những hiệp định này thì quyền khiếu kiện của người đi 
kiện đã không bị chất vấn. Cơ quan Phúc thẩm cũng đã căn cứ 
vào lợi ích của một thành viên khi áp dụng các quy định của 
WTO, vì một vi phạm Hiệp định WTO có thể có những tác động 
kinh tế trực tiếp hay gián tiếp”, 


1. Báo cáo của Cơ quan Phúc thẩm, EC - Chuấi II, Đoạn 132. 

2. Ví dụ, Báo cáo của Cơ quan Phúc thẩm, Hoa Kỳ - điều khoản 211 Luật cề 
phân bỗ ngân sách, Đoạn 275-281, 309, Báo cáo của Cơ quan Phúc thẩm, ioø Xỳ 
- Đường ông, Đoạn 120-122, 130-133. 

3. Báo cáo của Cơ quan Phúc thẩm, EC - Chuối HI, Đoạn 136-138. 


SỐ TAY VỀ HỆ THỐNG GIẢI QUYẾT TRANH CHẮP CỦA WTO 


KHIẾU NẠI VÀ LÝ LẼ; LẬP LUẬN RIÊNG CỦA 
BAN HỘI THÂM 


Theo Quy chế hoạt động (Điều 7 của DSU), Ban Hội thẩm chỉ 
được xem xét những khiêu nại được nêu ra một cách cụ thể và 
đủ độ chính xác trong yêu cầu thành lập Ban Hội thẩm của một 
thành viên. Do vậy, bên khiếu kiện phải đưa ra tất cả các khiếu 
nại mà mình muốn Ban Hội thẩm xem xét trong yêu cầu thành 
lập Ban Hội thẩm. Nếu yêu cầu không nêu rõ một khiếu nại nhất 
định thì sau đó yêu cầu đầu tiên này cũng không thể được “bổ 
khuyết” bởi những lập luận của bên khiếu kiện dưới dạng các 
văn bản đệ trình hay trong các tuyên bố bằng lời với Ban Hội 
thẩm”. Ban Hội thẩm sẽ không đưa ra phán quyết đối với một 
khiếu nại đưa sau như vậy. 

Tuy nhiên, có một sự khác biệt lớn giữa những khiếu nại nêu 
trong yêu cầu thành lập Ban Hội thẩm và các lập luận hỗ trợ cho 
các khiêu nại này”. "Khiếu nại" có nghĩa là sự xác nhận việc bên 
bị kiện đã vi phạm, vô hiệu hoá hoặc làm phương hại tới các lợi 
ích được hưởng theo một điều khoản cụ thể của một hiệp định. 
"Lập luận" được đưa ra bởi bên khiếu kiện nhằm chứng minh 
rằng bên bị kiện trên thực tế đã vi phạm điều khoản cụ thể đó 
hoặc làm vô hiệu hoá hay làm phương hại tới các lợi ích°. Các lập 
luận không cần phải được đưa vào trong bản yêu cầu thành lập 
Ban Hội thẩm. Thay vào đó, các bên thường chỉ phát triển nhiều 
lập luận pháp lý trong các giai đoạn tiếp theo của quá trình tố 
tụng (như trong các văn bản đệ trình và các tuyên bố bằng lời của 
họ với Ban Hội thẩm). 

Ban Hội thẩm không bị hạn chế ở việc chỉ dùng các lập luận 
của các bên tham gia. Không những thế, Ban Hội thẩm được tự 
do chấp nhận hay từ chối những lập luận như vậy và được tuỳ ý 
phát triển lập luận pháp lý của riêng mình để hỗ trợ cho những 


4. Xem phần trên về Thành lập Ban Hội thẩm tại tr. 98. 

5. Báo cáo của Cơ quan Phúc thẩm, Ân Độ - Bằng phút mình sáng chê (Hoa 
®ÿ), Đoạn 88; Báo cáo của Cơ quan Phúc thẩm, C - Hoóemôn, Đoạn 156. 

6. Báo cáo của Cơ quan Phúc thẩm, Hàn Quốc - Sữa, Đoạn 139. 


CÁC VĂN ĐỀ PHÁP LÝ PHÁT SINH THONG QUÁ TRÌNH... 


phát hiện và kết luận của mình. Nói cách khác, Ban Hội thẩm có 
thể tự xây dựng cơ sở lập luận của mình”. 


SỰ CẦN THIẾT CỦA VIỆC BÊN BỊ KIỆN 
VIÊN DẪN ĐẾN CÁC NGOẠI LỆ 


Nguyên tắc Ban Hội thẩm và Cơ quan Phúc thẩm được tự do tuỳ 
ý áp dụng luật WTO khi xem xét các khiếu nại của bên khiếu 
kiện và phát triển cơ sở lý luận của riêng mình có một nhánh rẽ 
quan trọng. Nó liên quan đến việc áp dụng các ngoại lệ hợp pháp 
của WTO. Khi bên bị kiện có ý định dựa vào một ngoại lệ hợp 
pháp của một nghĩa vụ mà việc vi phạm nghĩa vụ này đang bị 
kiện, bên bị kiện phải viện dẫn chính xác ngoại lệ đó. Ví dụ về 
những ngoại lệ như vậy là Điều XX của GATT 1994Ê hay Điều 5.7 
của Hiệp định SPS”. Ban Hội thẩm và Cơ quan Phúc thẩm không 
thể áp dụng những ngoại lệ như vậy nêu chúng không được viện 
dẫn bởi người bị kiện. 


TINH GIẢN TÀI PHÁN (JUDICIAL ECONOMY) 


"Theo Quy chê hoạt động của mình”, Ban Hội thẩm có quyền xem 
xét tất cả các khiếu nại của người khiếu kiện. Tuy nhiên, người 
khiếu kiện thường cho rằng các biện pháp bị kiện vi phạm đồng 
thời một vài điều khoản trong cùng một hiệp định hoặc trong vài 
hiệp định WTO khác nhau. 

Trong những trường hợp như vậy, Ban Hội thẩm không cần 
phải xem xét tất cả những khiếu nại hợp pháp mà người khiếu 
kiện đưa ra. Ban Hội thẩm chỉ cần xem xét những khiếu nại cần 


7. Báo cáo của Cơ quan Phúc thẩm, EC - Hoácmôn, Đoạn 156; Báo cáo của 
Cơ quan Phúc thẩm, #fàn Quốc - Sữa, Đoạn 139; Báo cáo của Cơ quan Phúc 
thẩm, Hoa Kỳ - Một số sản phẩm từ EC, Đoạn 123. 

8. Báo cáo của Cơ quan Phúc thẩm, Hoz Kỳ - Tôm, Đoạn 125 và 146. 

9. Báo cáo của Cơ quan Phúc thẩm, £C - Hoócmôn, Đoạn 120 -125, 

10. Xem phần trên về Thành lập Ban Hội thẩm tại tr.98, và đoạn về Khiếu 
nại và lý lẽ; Lập luận riêng của Ban Hội thẩm tại tr.181. 


SỐ TAY VỀ HỆ THỐNG GIẢI QUYẾT THANH CHẮP CỦA WTO 


thiết để giải quyết vấn đề gây tranh cãi là đủ. Nếu Ban Hội thẩm 
đã kết luận được rằng biện pháp bị kiện là trái với một điều 
khoản cụ thể của một hiệp định, thì thông thường họ sẽ không 
cần phải tiếp tục xem xét xem biện pháp đó có trái với các điều 
khoản khác mà người khiếu kiện viện dẫn không'!. Các Ban Hội 
thẩm được tuỳ ý từ chối xét xử thêm những khiếu nại này, 
nhưng việc này cần được thực hiện rõ ràng, mính bạch”. 

Sự tuỳ ý này, tuy vậy, cũng có giới hạn, vì nguyên tắc tỉnh giản 
tài phán (judicial eeonomy) phải được áp dụng nhất quán với 
mục tiêu của hệ thống giải quyết tranh chấp: giải quyết vấn đề 
tranh cãi và “tìm kiếm một giải pháp tích cực cho tranh chấp” 
(Điều 3.7 của DSU). Cơ quan Phúc thẩm đã lưu ý rằng nêu chỉ 
đưa ra giải pháp không toàn diện cho một tranh chấp sẽ là sai 
nguyên tắc tỉnh giản tài phán. Vì vậy, Ban Hội thẩm phải xem 
xét tẤt cả các khiêu nại cần có kết luận để bảo đảm DSB có thể 
đưa ra đầy đủ các khuyên nghị và phán quyết chính xác, để một 
thành viên có thể tuân thủ nhanh chóng “nhằm bảo đảm việc giải 
quyết một cách hiệu quả các tranh chấp vì lợi ích của tất cả các 
thành viên” (Điều 21.1 của DSU)''. 

Khi Ban Hội thẩm bác bò một đơn kiện, rõ ràng sẽ không thể 
áp dựng nguyên tắc judicial eeonomy. Khi đó, mỗi khiếu nại được 
nêu trong đơn kiện phải được xem xét và từ chối riêng. Đôi khi, 
bên khiếu kiện đưa ra vài khiếu nại vi phạm, nhưng một sô trong 
số đó là có điều kiện: “Nếu Ban Hội thẩm không thấy có sự vi 
phạm Điều Y, chúng tôi khẳng định rằng biện pháp gây tranh cãi 
vi phạm Điều Z”. Đây cũng là trường hợp mà Ban Hội thẩm 
không thể tuỳ ý áp dụng nguyên tắc /udicial economy. Trước hết 
họ sẽ xem xét Điều khoản Y và sẽ xét đến Điều Z nếu, và chỉ nếu, 
họ kết luận rằng không có sự vi phạm Điều Y. 


11. Báo cáo của Cơ quan Phúc thẩm, loa Kỳ - Áo sơmi uùà áo choàng len, 
ĐSR 1997:1,323, tr. 339-340. 

12. Báo cáo của Cơ quan Phúc thẩm, Hoa Kỳ - Chì uà bismuth, Đoạn 71 và 
13; Báo cáo của Cơ quan Phúc thẩm, Canađa - Ôfô, Đoạn 116. 

13. Báo cáo của Cơ quan Phúc thẩm, Canada - Ôiô, Đoạn 117. 

14. Báo cáo của Cơ quan Phúc thẩm, Ôxfrâylia - Cá hồi, Đoạn 223. 


CÁC VĂN ĐỀ PHÁP LÝ PHÁT SINH TRONG QUÁ THỈNH... r9 


MỨC ĐỘ XEM XÉT (STANDARD OF REVIEW) 
QUY ĐỊNH CHUNG TRONG ĐIỂU 11 cÚA DSU 


Mức độ xem xét của một Ban Hội thẩm được quy định trong Điều 
11 của DSU. Ban Hội thẩm phải “đưa ra đánh giá một cách 
khách quan về vấn đề được yêu cầu xem xét, gồm cả việc đánh 
giá khách quan các tình tiết của vụ việc và khả năng áp dụng và 
sự phù hợp với các hiệp định liên quan, và đưa ra những nhận 
xét, kết luận khác để giúp DSB đưa ra các khuyến nghị và phán 
quyết theo như quy định của các hiệp định liên quan”. 

Về việc xác định các tình tiết trong một vụ việc, “đánh giá 
khách quan” được hiểu là không thực hiện lại hoàn toàn quá 
trình tìm hiểu thực tế do các cơ quan chính phủ tiến hành (de 
novo), nhưng cũng không “tôn trọng hoàn toàn” các cơ quan trong 
nước (tức là đơn giản chấp nhận quyết định của họ)'Š. 

Liên quan đến các biện pháp tự vệ'Š, việc xác định các tình 
tiết như vậy được hiểu là Ban Hội thẩm phải đánh giá xem các 
cơ quan trong nước đã nghiên cứu toàn bộ các tình tiết liên quan 
và giải thích hợp lý việc các tình tiết này đã hỗ trợ quyết định 
của mình như thê nào hay chưa”, Các cơ quan nhà nước phải 
tìm kiếm và đánh giá các thông tin liên quan, bất kể bên có quan 
tâm tham gia vào quy trình tổ tụng trong nước có căn cứ vào các 
tình tiết đó hay không'°. Ban Hội thẩm phải xem xét một cách 
nghiêm túc diễn giải của các cơ quan có thẩm quyền để xem 
chúng có phản ánh đầy đủ bản chất và mức độ phức tạp của số 
liệu hay chưa, và có tính đến các cách giải thích hợp lý khác về 
dữ liệu hay chưa”. Tuy nhiên, các Ban Hội thẩm không được 
xem xét các chứng cứ không tồn tại ở thời điểm thành viên đưa 
ra quyết định của mình”. 


15. Báo cáo của Cơ quan Phúc thẩm, #C - Hoóemôn, Đoạn 117. 

16. Được thông qua theo Điều XIX của GATT 1994 và Hiệp định về tự vệ. 
17. Báo cáo của Cơ quan Phúc thẩm, Áchentina - Giày đép (EC), Đoạn 121. 
18. Báo cáo của Cơ quan Phúc thẩm, Hoa Kỳ - Giuien lúa mi, Đoạn 55. 
18. Báo cáo của Cơ quan Phúc thẩm, Hoa Kỳ - Thịt cừu, Đoạn 103 và 106. 
20. Báo cáo của Cơ quan Phúc thẩm, Hoa Ñỳ - Sợi bông, Đoạn 73 và 78. 


- TAY VỀ HỆ THÓNG GIẢI QUYẾT TRANH CHẮP CỦA WTO 


MÚC ĐỘ XEM XÉT ĐẶC BIỆT THEO ĐIỀU 17.6 CỦA HIỆP ĐỊNH 
CHỐNG BẢN PHÁ GIÁ 


Một hiệp định thuộc điện điều chỉnh của DSU, Hiệp định chồng 
bán phá giá, đưa ra một mức độ xem xét đặc biệt (Điều 17.6 của 
Hiệp định chỗng bán phá giá). Theo điều khoản đặc biệt này, 
quyết định chồng bán phá giá của một thành viên được tôn trọng 
hơn mức cho phép theo Điều 11 của DSU. 

Khi đánh giá các tình tiết trong một tranh chấp chồng bán 
phá giá, Ban Hội thẩm phải xác định được các tình tiết được cơ 
quan chồng bán phá giá xác định là đúng hay chưa và đánh giá 
của các cơ quan này về những thực tế như vậy có công bằng và 
khách quan không. Nếu đúng như vậy, Ban Hội thẩm phải chấp 
nhận quyết định chồng bán phá giá, cho dù Ban Hội thẩm có kết 
luận khác về cùng những thực tiễn đó. 


Đối với mức độ xem xét về mặt pháp lý, Điều 17.6(i) khẳng 
định rằng Ban Hội thẩm phải diễn giải các quy định liên quan 
của Hiệp định chống bán phá giá phù hợp với các quy tắc, tập 
quán trong việc diễn giải công pháp quốc tế”, Khi một điều 
khoản có liên quan có thể có nhiều hơn một cách giải thích có thể 
chấp nhận được, Ban Hội thẩm phải chấp nhận biện pháp chồng 
bán phá giá là phù hợp với Hiệp định chống bán phá giá, nêu nó 
được căn cứ vào một trong những cách diễn giải được phép đó ??. 


NGHĨA VỤ CHỨNG MINH 


DSU không đưa ra quy định cụ thể nào về nghĩa vụ chứng minh 
trong quy trình tô tụng của Ban Hội thẩm. Khái niệm nghĩa vụ 
chứng minh thường có hai khía cạnh quan trọng trong bất kỳ 
một hệ thông pháp luật hoặc tài phán tương tự nào: (1) Ai sẽ thua 


21. Xem Điều 3.2 của DSU và phần trên về Làm rõ quyền lợi và nghĩa vụ 
thông qua giải thích tại tr, 32. 

22. Liên quan đến việc diễn giải Điều 17.601), xem Báo cáo của Cơ quan 
Phúc thẩm, Hoa Kỳ - Sắt cuốn nóng, Đoạn 5T, 69, 172; Báo cáo của Cơ quan 
Phúc thẩm, #C - Ga trải giường, Đoạn 63, 65 và 5. 


CÁC VĂN ĐỀ PHÁP LÝ PHÁT SINH TRONG QUÁ TRÌNH... hai 


trong vụ kiện nếu các tình tiết vẫn không rõ ràng? Nếu căn cứ 
vào các bằng chứng sẵn có, Ban Hội thẩm không thể xác định 
được sự thật cần biết để quyết định xem bên bị kiện có vi phạm 
một điều khoản cụ thể của các hiệp định liên quan hay không, từ 
đó Ban Hội thẩm nên xử có lợi cho ai? Ví dụ, Điều 11.3 của Hiệp 
định Tự vệ cắm các thành viên WTO không được khuyến khích 
và hỗ trợ cho các biện pháp không phải của chính phủ tương tự 
các hạn chế xuất, nhập khẩu tự nguyện. Ban Hội thấm nên xử 
thế nào nếu các bằng chứng hiện có không đủ để xác định hành 
động hỗ trợ của chính phủ đang bị cáo buộc có thực sự diễn ra 
hay không? (i) Mức độ bằng chứng nào là đủ để Ban Hội thẩm 
xác định tình tiết thật? Trên mức này, Ban Hội thẩm sẽ coi là đã 
xác định được tình tiết thật và đưa ra quyết định của mình dựa 
trên đó, cùng những yếu tô khác. Ngược lại, dưới mức này, Ban 
Hội thẩm không thể coi là đã xác định được sự thật, và nếu như 
cần có sự thật để thoả mãn quy định pháp lý, Ban Hội thẩm phải 
phán quyết bất lợi cho bên có nghĩa vụ cung cấp bằng chứng. 

Cơ quan Phúc thẩm đã thừa nhận rằng khái niệm nghĩa vụ 
chứng minh ẩn trong cơ chế giải quyết tranh chấp của WTO. Chỉ 
riêng việc xác nhận một khiếu nại không có nghĩa là bằng chứng. 
Theo tập quán của các toà án quốc tế khác nhau, Cơ quan Phúc 
thẩm đã thông qua một quy tắc là bên xác nhận một thực tế, dù 
là bên nguyên hay bên bị, đều phải chịu trách nhiệm cung cấp 
bằng chứng cho xác nhận của mình. Gánh nặng chứng minh 
thuộc về bên, cho đù là bên đi kiện hay bị kiện, đã đưa ra khiếu 
nại hay lập luận bào chữa cụ thể nào”. 

Điều này có nghĩa là bên khiếu nại sự vi phạm một điều 
khoản của Hiệp định WTO (bên nguyên) phải xác nhận và chứng 
mỉnh khiếu nại của mình. Ngược lại, bên bị kiện khi viện dẫn 
đến một ngoại lệ đối với quy định bị cáo buộc là vi phạm để bảo 
vệ mình (bên bị) sẽ có nghĩa vụ cung cấp bằng chứng chứng minh 
rằng các điều kiện quy định trong ngoại lệ đó đã được thoả 
mãn”, Ví dụ về những ngoại lệ như vậy là Điều XX và XI:2(e)0) 
của GATT 1994, 


23, 24. Báo cáo của Cơ quan Phúc thẩm, Hoa Kỳ - Áo sơmi oà áo choàng len 
Đoạn 337. 


lise SỐ TAY VỀ HỆ THỐNG GIẢI QUYẾT TRANH CHẮP CỦA WTO 


Về mức độ băng chứng cần có, Cơ quan Phúc thẩm đã làm rõ 
rằng bên tham gia có trách nhiệm cung cấp bằng chứng phải đưa 
ra bằng chứng đủ để giả định (prima facie - presumption) rằng 
yêu cầu khiếu nại là đúng. Sau đó, gánh nặng chuyển sang phía 
bên kia, bên sẽ thua kiện, trừ khi cung cấp đủ bằng chứng để bác 
bỏ khiếu nại, từ đó, bác bô giả định”. Chính xác bao nhiêu và 
loại bằng chứng nào cần có để đi đến giả định khiếu nại là hợp 
lý (tức là cần những gì để đi đến giả định cần có khiêu nại) thay 
đổi tuỳ theo các biện pháp, các điều khoản và các vụ việc”, 


QUYỀN TÌM KIẾM THÔNG TIN CỦA 
BAN HỘI THÂM 


Điều 13 của DSU cho phép các Ban Hội thẩm tìm kiếm thông tin 
từ bất kỳ nguồn phù hợp nào nhằm khám phá và xác định các 
tình tiết cần biết để xét xử một tranh chấp. Quyền này rất rộng 
và bao quát, và việc thực hiện quyền này tuỳ thuộc Ban Hội 
thẩm”. Một khía cạnh của Điều 13 là quyền của Ban Hội thẩm 
được sử dụng các chuyên gia”. Thêm vào đó, Điều 13 cũng được 
hiểu là một quyền vô điều kiện bao gồm cả quyền của Ban Hội 
thẩm được thu thập thông tin và yêu cầu các thành viên là các 
bên tham gia tranh chấp cung cấp thông tin”. 


Mặc dù ngôn ngữ trong câu thứ ba, Điều 13.1 đã quy định 


25. Điều này không buộc Ban Hội thẩm phải có phán quyết rõ ràng về việc 
người đi kiện phải chứng minh vi phạm trước khi Ban Hội thẩm tiến hành xem 
xét lập luận bào chữa và bằng chứng của người bị kiện (xem Báo cáo của Cơ 
quan Phúc thẩm, Hàn Quốc - Sửa, Đoạn 145). Nhiệm vụ của Ban Hội thẩm là 
cân bằng tất cả các bằng chứng có được và xác định người đi kiện, bên đầu tiên 
có nghĩa vụ cung cấp bằng chứng, đã thuyết phục được Ban Hội thẩm về sự hợp 
lệ của các khiếu nại hay chưa (xem Báo cáo của Ban Hội thẩm, Hoa Kỳ - Điều 
khoản 301 Luật Thương mại, Đoạn 7.14). 

26. Báo cáo của Cơ quan Phúc thẩm, Hoa Kỳ - Áo sơmi uà áo choàng len, 
Đoạn 335. 

27. Báo cáo của Cơ quan Phúc thẩm, Hoa Kỳ - Tâm, Đoạn 104 và 106. 

28. Xem phần trên về Chuyên gia tại tr.65. 

29. Báo cáo của Cơ quan Phúc thẩm, Canađa - Máy bay, Đoạn 185. 


CÁC VĂN ĐÈ PHÁP LÝ PHÁT SINH TRONG QUÁ mẽ. 


rằng một thành viên “nên đáp ứng nhanh chóng và đầy đủ” bất 
kỳ yêu cầu cung cấp thông tin nào, Cơ quan Phúc thẩm đã phán 
quyết rằng các thành viên, bao gồm các bên tham gia tranh chấp, 
có nghĩa vụ pháp lý là phải cung cấp thông tin được yêu cầu””, 
Nếu một thành viên vi phạm nghĩa vụ này bằng cách từ chấi 
cung cấp thông tin được yêu cầu, Ban Hội thẩm có quyền tuỳ ý 
rút ra những suy luận tiêu cực từ thái độ bất hợp tác của thành 
viên đó”. Điều này có nghĩa là Ban Hội thẩm có thể diễn giải 
vấn đề đang có nghi ngờ một cách bát lợi cho thành viên đó. 


NỘI DƯNG PHÁP LUẬT TRONG NƯỚC LÀ 
ĐÔI TƯỢNG CỦA TRANH CHẤP 


Việc mô tả pháp luật trong nước, đối tượng của một tranh chấp, 
là một khía cạnh thú vị liên quan đến việc phân biệt giữa các vấn 
đề thuộc về luật pháp với các vấn đề thuộc về thực tế. Cùng với 
các yếu tố khác, sự phân biệt này có ảnh hưởng đến phạm ví xét 
xử phúc thẩm”. 

Luật trong nước thường bị đưa ra tranh cãi. Điều XVI:4 của 
Hiệp định WTO quy định rằng “mỗi thành viên phải bảo đảm các 
luật lệ, quy định và thủ tục bành chính của mình phải tuân thủ 
các nghĩa vụ của nước đó theo quy định trong các hiệp định”. Ví 
dụ, thường trong một tranh chấp, bên đi kiện sẽ không xem xét 
mức thuế nội địa áp dụng bởi người bị kiện đối với một lô hàng 
nhập khẩu cụ thể, ví đụ vodka nhập khẩu, có phù hợp với Điều 
II: 2 của GATT 1994 hay không. Thay vào đó, bên đi kiện sẽ cáo 
buộc trực tiếp là luật thuế nội địa đó không phù hợp với Điều 
II:2 của GATT 1994, vì theo luật này, hai loại khác nhau của các 
sản phẩm “tương tự”, ví dụ như shochu và vodka, bị đánh hai 
mức thuế khác nhau. Nói cách khác, khiếu nại này trực tiếp 
nhằm vào sự tồn tại của luật thay vì nhằm vào việc áp dụng cụ 


31. Báo cáo của Cơ quan Phúc thẩm, Cơngđa - Máy bay, Đoạn 188 và 189. 
39. Báo cáo của Cơ quan Phúc thẩm, Cønađa - Máy bay, Đoạn 198-203. 
33. Xem phần trên về Đối tượng của kháng cáo tại tr. 128. 


SỐ TAY VỀ HỆ THỐNG GIẢI QUYẾT TRANH CHẮP CỦA WTO 


thể luật này. Trong những trường hợp như vậy, một số vấn đề 
liên quan đến luật trong nước phải được tìm hiểu trước khi đưa 
ra quyết định về sự phù hợp của luật này với quy định của WTO. 

Có thể điều quan trọng nhất trong những vấn đề đó là liệu luật 
lệ trong nước đang gây tranh cãi là bắt buộc áp dụng hay mang 
tính tuỳ nghi khi nó làm phát sinh một hành vì vi phạm quy định 
của WTO, Như đã thảo luận, các thành viên có thể kiện thành 
công các luật như vậy (tức là kiện sự tồn tại của bản thân luật) 
chỉ khi các luật đó mang tính bắt buộc”. Tuy nhiên, việc một luật 
lệ trong nước cụ thể mang tính bắt buộc hay áp dụng tuỳ ý dẫn 
tới những hành vi vi phạm WTO không phải lúc nào cũng rõ ràng. 
Vấn đề này còn tuỳ thuộc vào một loạt các yêu tổ như khung pháp 
lý trong nước, vấn đề đang tranh cãi tương tác với các quy định 
pháp luật trong nước khác như thế nào, mỗi quan hệ giữa các cơ 
quan khác nhau của chính phủ, và việc chính quyền và toà án 
diễn giải luật trong nước như thế nào. Sau đó Ban Hội thẩm sẽ 
phải quyết định, căn cứ vào những yếu tô này, xem luật đó là bắt 
buậc hay tuỳ ý áp dụng theo cách hiểu của WTO. Theo luật trong 
nước, quyết định như vậy đương nhiên sẽ là một vấn đề pháp lý. 
Tuy nhiên, đó có phải là một vấn đề pháp lý trong khuôn khổ giải 
quyết tranh chấp của WTO hay không? Nếu phải, việc đánh giá 
của Ban Hội thẩm về việc luật trong nước đó có mang tính bắt 
buộc không sẽ tuỳ thuộc vào các rà soát của Cơ quan Phúc thẩm. 
Tuy nhiên, nếu nó là một vấn đề về tình tiết thực tế, nó sẽ không 
bị Cơ quan Phúc thẩm xem xét lại. Một số vấn đề khác liên quan 
đến bản chất, nội dung và cấu trúc của luật lệ trong nước hay các 
biện pháp bị kiện cũng làm phát sinh câu hỏi đó: Đây là vấn đề 
mang tính luật pháp hay mang tính thực tế theo quan điểm luật 
của WTO? Cơ quan Phúc thẩm đã có cơ hội để bày tỏ quan điểm 
của mình về vấn đề làm thế nào để xác định bản chất luật pháp 
trong nước, vì mục tiêu của luật WTO. 


Ví dụ, trong Ấn Độ - Bằng phát mình sáng chế (Hoa Kỳ), Cơ 
quan Phúc thẩm khẳng định rằng nhiệm vụ của Ban Hội thẩm 


33. Xem phần trên về Quy định pháp luật mang tính tuỳ nghỉ và bất buộc, 


tại tr. 89, 
CÁC VẤN ĐỀ PHÁP LÝ PHÁT SINH TRONG QUÁ TRÌNH... lá 


là xác định xem “các chỉ thị hành chính” của Ấn Độ có tuân thủ 
nghĩa vụ của nước này theo Hiệp định TRIPS không. Vì mục đích 
đó, Ban Hội thẩm được quyền và thậm chí là có nghĩa vụ phải 
tìm hiểu chỉ tiết về cách thức vận hành của các quy định trong 
nước đó. Từ đó, Cơ quan Phúc thẩm kết luận rằng cơ quan này 
cũng cần phải rà soát nghiên cứu của Ban Hội thẩm về luật 
trong nước đó của Ân Độ”!. Trong Luật Phân bổ ngân sách Mỹ, 
Điều khoản 211 (Appropriations Act), Cơ quan Phúc thẩm đã kết 
luận dựa trên những quy định luật của riêng mình là “luật riêng 
của các thành viên WTO không chỉ làm bằng chứng về sự thật, 
mà có thể còn là bằng chứng về việc tuân thủ các nghĩa vụ quốc 
tê hay không...”. Một đánh giá như vậy là sự mô tả hợp pháp của 
Ban Hội thẩm. Và do vậy, đánh giá của Ban Hội thẩm về mức độ 
tuân thủ WTO của luật một nước là tuỳ thuộc vào việc rà soát 
của Cơ quan Phúc thẩm theo Điều 17.6 của DSƯ”. 

Ngược lại, Ban Hội thẩm trong vụ Luật Thương mại Mỹ, Điều 
khoản 301 tuyên bố rằng “ban này được yêu cầu xác định ý nghĩa 
của các điều 301-310 là các tình tiết thực tiễn và kiểm tra xem 
các tình tiết thực tiễn này có tạo nên những hành vi trái với 
ị nghĩa vụ WTO của Mỹ hay không”. Theo cách tiếp cận này, có 
về như việc xác định các yêu tô thực tiễn này của Ban Hội thẩm 
không phải là vấn đề mang tính pháp luật cần Cơ quan Phúc 
thẩm xem xét lại. 


34. Báo cáo của Cơ quan Phúc thẩm, Ấn Độ - Bằng phát mình sáng chế 
(Hoa Kỳ), Đoạn 66 và 68. ' 

35. Báo cáo của Cơ quan Phúc thẩm, Hoa Kỳ - Điều khoản 211 Luật uề phân 
bổ ngân sách, Đoạn 105. 

36. Báo cáo của Ban Hội thẩm, Hoa Kỳ - Điều khoản 301 Luật Thương mại, 
Đoạn 7.18 (phần nhấn mạnh bố sung). 


SỐ TAY VỀ HỆ THỐNG GIẢI QUYẾT TRANH CHẮP CỦA WTO 


CÁC NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỀN . 
TRONG HỆ THÔNG GIẢI QUYÊT TRANH CHÂP 
CỦA WTO 


Các chương trước đã phần nào đề cập các quy định áp dụng riêng 
cho các nước thành viên đang phát triển trong DSU và đưa ra 
những quy định đặc biệt áp dụng trong các tranh chấp có liên 
quan tới một nước thành viên đang phát triển. Tuy nhiên, những 
quy định về đối xử đặc biệt và khác biệt là đối tượng của cả 
chương này nhằm xem xét một cách cụ thể hơn. Ở đây cũng đề 
cập các khía cạnh khác liên quan đến vai trò của các nước đang 
phát triển trong hệ thống giải quyết tranh chấp. 


CÁC NƯỚC THÀNH VIÊN ĐANG PHÁT TRIỀN 
TRONG HỆ THỐNG GIẢI QUYẾT TRANH CHẮP - 
LÝ THUYẾT VÀ THỤC TIÊN 


Nhìn chung, mọi người đều nhất trí rằng chính sự tồn tại của 
một hệ thống giải quyết tranh chấp đa phương mang tính bắt 
buộc là một lợi ích đặc biệt dành cho các nước đang phát triển và 
các thành viên nhỏ. Một hệ thống mà tất các thành viên đều có 
khả năng tiếp cận bình đẳng và trong đó các quyết định được đưa 
ra trên cơ sở luật pháp thay vì dựa vào thế lực kinh tế đã tăng 
sức mạnh của các nước đang phát triển và các nền kinh tế nhỏ 
băng cách dành cho "các nước yêu” một vị thế bình đẳng hơn so 
với "các nước mạnh". Theo nghĩa này, bất kỳ một hệ thống thực 
thi luật pháp nào cũng sẽ có lợi cho các nước yêu hơn vì các nước 
mạnh luôn luôn có các công cụ khác để tự bảo vệ và áp đặt quyền 
lợi của mình khi không có hệ thống thực thi luật. 

Quan điểm này đã bị một số bên chỉ trích vì quá mang nặng 
tính hình thức và lý thuyết. Tuy nhiên, cần phải lưu ý rằng, trên 


CÁC NƯỚC ĐANG PHÁT TRIÊN TRONG HỆ THỐNG GIẢI QUYẾT... 


188 


thực tê, hệ thông giải quyết tranh chấp của WTO đã đưa ra 
nhiều ví dụ về việc các nước thành viên đang phát triển thắng 
các đối tác thương mại lớn trong các tranh chấp, thậm chí cả việc 
các nước lớn phải rút bỏ các biện pháp bị các nước thành viên 
đang phát triển kiện là không phù hợp với quy định của WTO. 

Đồng thời, rõ ràng là các nước đang phát triển muốn được 
hưởng lợi ích của hệ thông giải quyết tranh chấp đang phải đối 
mặt với gánh nặng đáng kể. Ví dụ, các nước đang phát triển, đặc 
biệt là các nước nhỏ hơn, thường không có đủ nguồn nhân lực với 
kiến thức chuyên môn - những chuyên gia nắm được bản chất 
phức tạp của các luật lệ của WTO hoặc của thủ tục giải quyết 
tranh chấp. Khấi lượng thông tin, kiến thức luật do Ban Hội 
thẩm và Cơ quan Phúc thẩm phát triển ngày càng nhiều khiến 
cho các quan chức thương mại trên toàn thê giới ngày càng khó 
nắm bắt được cả bản chất và thủ tục của luật WTO, kế cả những 
tiền triển mới nhất. Thêm vào đó, thường một hệ thống quản lý 
thương mại nhỏ rất khó có khả năng cử một trong số các quan 
chức ít öi của mình - những người hiện đã phải đối mặt với việc 
theo kịp toàn bộ các vấn đề trong WTO - tham gia tranh chấp. 
Một tranh chấp cụ thể có thể chiếm rất nhiều thời gian của một 
quan chức - có thể tới hai năm. Một nước thành viên đang phát 
triển cũng khó có thể chịu đựng tác hại về mặt kinh tế gây ra bởi 
hàng rào thương mại của một nước thành viên khác trong toàn 
bộ quá trình tố tụng. Nếu một hàng rào thương mại như vậy làm 
phương hại tới khả năng xuất khẩu của nước đang phát triển đó 
và được kết luận là trái với WTO, thì việc rút bỏ biện pháp này 
cũng không được thực hiện cho tới tận hai hay ba năm sau khi 
khởi kiện trong WTO, 

Mặc dù có những khó khăn này, các nước thành viên đang 
phát triển đã tham gia tích cực vào hệ thống giải quyết tranh 
chấp trong vòng tám năm qua. Kể từ năm 1995, họ đã là bên 
nguyên trong hơn 1⁄3 các vụ tranh chấp', và là bên bị trong 


1. Mọi trường hợp trong đó một thành viên gửi một yêu cầu tham vấn chính 
thức tới một thành viên khác (xem phần trên về Cơ sở pháp lý và các yêu cầu 
đối với một đề nghị tham vấn tại tr.94) được tính là "tranh chấp” theo cách hiểu 
của DSU. 


SỐ TAY VỀ HỆ THỐNG GIẢI QUYẾT TRANH CHẮP CỦA WTO 


khoảng 2⁄5 số vụ. Các nước đang phát triển đã khởi kiện các 
nước thành viên phát triển cũng như các nước thành viên đang 
phát triển khác. Chỉ trong một năm 2001, các nước thành viên 
đang phát triển đã chiếm tới 75% tống số đơn kiện. Các nước 
chậm phát triển tới nay chưa tham gia vào tranh chấp nào trong 
WTO cả với tư cách bên đi kiện hay bên bị kiện. Việc tham gia 
của các nước thành viên đang phát triển với tư cách là bên thứ 
ba là rất thường xuyên và mang lại kinh nghiệm quý báu cho các 
thành viên không tham gia thường xuyên vào quá trình giải 
quyết tranh chấp. 


Mặt khác, trong đa số các tranh chấp của WTO tới nay, bên đi 
kiện là một nước thành viên phát triển, song các nước phát triển 
cũng là bên bị kiện trong đa số các vụ việc. Tính tới thực tế là đa 
số các nước thành viên WTO là nước đang phát triển, có thể kết 
luận rằng các nước phát triển đã tận dụng hệ thống giải quyết 
tranh chấp là chính, không tương xứng nếu so về số lượng nhóm 
thành viên phát triển và đang phát triển. Tuy nhiên, nếu kết 
luận như vậy thì sẽ bỏ qua thực tế là những thành viên phát 
triển này, đồng thời là bên đi kiện và bị kiện trong đa số các 
tranh chấp của WTO, chiếm phần lớn thương mại thê giới. Họ 
thường có quan hệ thương mại rất rộng (trong cả các lĩnh vực 
hàng hoá và dịch vụ) và rất sâu (xét về khối lượng và giá trị 
thương mại). Những quan hệ thương mại như vậy đã tăng đáng 
kế khả năng phát sinh xung đột từ các hàng rào thương mại mà 
nước thành viên xuất khẩu sẵn sàng khởi kiện. 


Điều này, đến lượt nó, lại cho thấy có một thực tế khó giải 
quyết, từ quan điểm của các nước thành viên đang phát triển. 
Khối lượng thương mại khiêm tốn có thể bị ảnh hưởng bởi một 
hàng rào thương mại không hợp lệ của một nước thành viên khác 
không phải lúc nào cũng tương xứng với lượng thời gian và tiền 
bạc cần đầu tư vào một tranh chấp của WTO. Do vậy, rõ ràng các 
nước thành viên đang phát triển ở trong một tình thế đặc biệt 
mà, ở chừng mực nào đó, hệ thống giải quyết tranh chấp hiện 
nay đang xem xét. Một điều rõ ràng khác là khả năng sử dụng 
hiệu quả hệ thông giải quyết tranh chấp của các nước đang phát 
triển là yêu tế cốt lõi giúp họ có thể thụ hưởng đầy đủ các lợi ích 


CÁC NƯỚC ĐANG PHÁT THIÊN TRONG HỆ THỒNG GIẢI TH: 


mà họ được hưởng theo Hiệp định WTO. Các công cụ để giải 
quyết tình trạng đặc biệt của các thành viên đang phát triển 
chính là các quy định đối xử đặc biệt và khác biệt? và những hỗ 
trợ pháp lý được nêu trong các phần sau. 


ĐỐI XỦ ĐẶC BIỆT VÀ KHÁC BIỆT 


Đấi xử đặc biệt và khác biệt trong DSU có hình thức khác so với 
các hiệp định liên quan, chứa đựng các quy định thực chất điều 
chỉnh thương mại quốc tế. DSU thừa nhận điều kiện đặc biệt của 
các nước thành viên đang và chậm phát triển thông qua việc 
dành thêm cho họ, ví đụ, các thủ tục bổ sung hoặc ưu đãi và hỗ 
trợ pháp lý. 

Các nước đang phát triển có thể chọn thủ tục nhanh hơn, yêu 
cầu có khung thời hạn dài hơn hay yêu cầu trợ giúp pháp lý. Các 
thành viên WTO cũng được khuyến khích đành sự quan tâm đặc 
biệt đối với tình hình của nước thành viên đang phát triển. 
Những quy định này sẽ được đề cập cụ thể đưới đây. Một số quy 
định được áp dụng rất thường xuyên, nhưng một số khác thì vẫn 
chưa hề được sử dụng trên thực tế. Một chỉ trích thường thấy là 
một sô trong những quy định này không cụ thể. 


ĐỐI XỦ ĐẶC BIỆT VÀ KHÁC BIỆT TRONG THAM VẤN 


Trong tham vấn, các thành viên nên dành sự quan tâm đặc biệt 
tới các vấn đề và lợi ích cụ thể của các nước thành viên đang phát 
triển (Điều 4.10 của DSU). Nếu đối tượng của tham vấn là một 
biện pháp do một nước thành viên đang phát triển áp dụng, các 
bên có thể đồng ý kéo đài thời hạn tham vấn thông thường. Nếu 
vào cuối giai đoạn tham vấn, các bên không thể đồng ý kết thúc 
tham vấn, Chủ tịch DSB có thể kéo dài thời hạn tham vấn (Điều 
12.10 của DSU). 


2,"Đối xử đặc biệt và khác biệt" là một thuật ngữ được sử dụng trong Hiệp 


định của WTO để chỉ những điều khoản chỉ được áp dụng cho các nước thành 
viên đang phát triển. 


SỐ TAY VỀ HỆ THÔNG GIẢI QUYẾT THANH CHẮP CỦA WTO 


ĐỐI XỬ ĐẶC BIỆT VÀ KHÁC BIỆT TRONG GIAI ĐOẠN XÉT XỬ 
CỦA BAN HỘI THẤM 


Cũng có đối xử đặc biệt và khác biệt trong giai đoạn làm việc của 
Ban Hội thẩm, Khi một tranh chấp xảy ra giữa một nước thành 
viên đang phát triển và một nước thành viên phát triển, Ban Hội 
thấm phải, căn cứ vào yêu cầu của nước thành viên đang phát 
triển, có ít nhất một hội thẩm viên từ một nước thành viên đang 
phát triển (Điều 8.10 của DSU). 

Nếu một nước thành viên đang phát triển là bên bị kiện, Ban 
Hội thẩm phải dành cho thành viên này đủ thời gian để chuẩn bị 
và đệ trình lý lẽ bào chữa của mình. Tuy nhiên, việc này không 
được ảnh hưởng tới toàn bộ thời gian dành cho Ban Hội thẩm để 
hoàn tất quá trình giải quyết tranh chấp (Điều 12.10 của DSU). 
Một Ban Hội thẩm đã áp đụng điều khoản này bằng cách dành 
thêm 10 ngày cho bên bị là nước thành viên đang phát triển, theo 
yêu cầu của bên này, để chuẩn bị văn bản đệ trình của mình gửi 
tới Ban Hội thẩm, bất chấp sự phản đối của bên nguyênŸ. 


Khi một nước thành viên đang phát triển là bên tham gia 
trong một tranh chấp và dẫn ra các quy định về đối xử đặc biệt 
và khác biệt của DSU hay của các hiệp định khác, báo cáo của 
Ban Hội thẩm phải chỉ rõ cách thức các quy định này được 
xem xét (Điều 12.11 của DSU). Điều này nhằm làm rõ tính 
hiệu quả các quy định được dẫn chiếu và việc áp dụng chúng 
trong thực tế. 


ĐỐI XỦ ĐẶC BIỆT VÀ KHÁC BIỆT TRONG THỰC THỊ 


Ở giai đoạn thực thi, DSU cho phép dành sự quan tâm đặc 
biệt tới các vấn đề ảnh hưởng đến lợi ích của các nước thành 
viên đang phát triển (Điều 21.1 của DSU). Điều khoản này đã 
được áp đụng nhiều lần bởi các trọng tài viên hoạt động theo 
Điều 21.3(e) của DSU' khi quyết định thời hạn hợp lý để thực 


3. Báo cáo của Ban Hội thẩm, Ấn Độ - Cức hạn chê số lương, Đoạn B.10. 
4. Xem phân trên về Thời hạn thực hiện tại tr. 143. 


CÁC NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỄN TRONG HỆ THÓNG GIẢI QUYẾT... lời 


thi”. Căn cứ vào Điều 21.2 của DSU, một trọng tài đã dành 
thêm một thời gian là sáu tháng để thực thi trong những 
hoàn cảnh cụ thể của vụ việcŠ, 

Trong khuôn khổ giám sát thực thi, DSB phải cân nhắc có 
thêm hành động thích hợp ngoài việc giám sát và báo cáo hiện 
trạng”, nêu như một nước thành viên đang phát triển nêu vấn 
đề này (Điều 21.7 của DSU). Khi cân nhắc các hành động thích 
hợp trong một vụ kiện của một nước thành viên đang phát triển, 
DSB phải xem xét không chỉ phạm vi thương mại bị ảnh hưởng 
bởi các biện pháp bị kiện, mà cả tác động của chúng tới nền kinh 
tế của các nước thành viên đang phát triển có liên quan (Điều 
21.8 của DSU). 


THỦ TỤC RÚT GỌN THEO YÊU CẦU CỦA MỘT NƯỚC THÀNH VIÊN 
ĐANG PHÁT TRIỂN - QUYẾT ĐỊNH NGày 5-4-1966 


Nếu một nước thành viên đang phát triển đưa ra khiếu kiện đối 
với một nước thành viên phát triển, bên đi kiện có quyền tuỳ ý 
viện dẫn đến thủ tục rút gọn theo Quyết định ngày 5-4-1966 
thay vì sử dụng các điều khoản trong Điều 4, 5, 6 và 12 của 
DSU. Các quy định và thủ tục của Quyết định năm 1966 có giá 
trị ưu tiên áp dụng so với các quy định và thủ tục tương ứng 
trong các Điều 4, 5, 6 và 12 của DSU khi có sự khác biệt (Điều 
3.12 của DSU). 

Trước hết, Quyết định này quy định rằng Tống giám đốc có 
thể làm môi giới, và tiễn hành tham vấn theo yêu cầu của nước 
đang phát triển nhằm tìm ra giải pháp cho tranh chấp, khi tham 
vấn giữa các bên đã thất bại. Thứ hai, nếu trong vòng hai tháng, 
những tham vấn do Tổng giám đốc tiền hành không đem lại một 


5. Phán quyết của trọng tài, Inđônêxia - Ôiô (Điều 21.3), Đoạn 24; Phán 
quyết của trọng tài, Chủê - Đồ uỗng có cồn (Điều 21.3); Phán quyết của trọng 
tài, Áchentina - Da sống tà da thuộc. 

6. Phán quyết của trọng tài, Inđônêxia - Ôtô (Điều 31.3), Đoạn 24. 

7. Xem phần trên về Giám sát của DSB tại tr. 147. 

8. BISD 148/18, Quyết định năm 1966 cũng được tái bản ở Phụ lục. 


SỐ TAY VỀ HỆ THÓNG GIẢI QUYẾT TRANH CHẮP CỦA WTO 


giải pháp làm các bên hài lòng, Tống giám đốc, theo yêu cầu của 
một trong các bên, sẽ đệ trình một báo cáo về hành động của 
mình. DSB khi đó sẽ thành lập Ban Hội thẩm với sự đồng ý của 
các bên. Thứ ba, Ban Hội thẩm sẽ xem xét đầy đủ tới hoàn cảnh 
và những mỗi quan tâm có lên quan đến đơn khiếu nại các biện 
pháp, và tác động của chúng đối với thương mại và phát triển 
kinh tế của các thành viên bị ảnh hưởng. Thứ tư, Quyết định chỉ 
cho phép Ban Hội thẩm có 60 ngày để đệ trình các kết luận của 
mình tính từ ngày vấn đề được đưa ra Ban Hội thẩm. Khi Ban 
Hội thẩm thấy rằng thời hạn này là không đủ, ban này có thể gia 
hạn với sự đồng ý của bên khởi kiện. 


Các thời hạn của Quyết định chỉ được áp dụng một lần theo 
GATT 1947”, nhưng chưa được áp dụng trong WTO. Trên thực tế, 
các nước thành viên đang phát triển có xu hướng thích có thêm 
thời gian để chuẩn bị các văn bản đệ trình của mình. Tuy nhiên, 
họ thường kiên quyết yêu cầu Ban Hội thẩm tôn trọng khung 
thời hạn tổng thể để hoàn tất thủ tục. 


CÁC NƯỚC THÀNH VIÊN CHẬM PHÁT TRIỂN THAM GIA 
VÀO TRANH CHẤÁP 


Tất cả các quy định về đối xử đặc biệt và khác biệt trên đều áp 
dụng cho các nước thành viên chậm phát triển, một phần của 
nhóm các nước thành viên đang phát triển. Bên cạnh đó, DSƯ có 
một sô quy định đặc biệt chỉ áp dụng riêng cho các nước thành 
viên chậm phát triển. 

Khi một nước thành viên chậm phát triển tham gia vào tranh 
chấp, phải đặc biệt lưu ý đến hoàn cảnh đặc biệt của thành viên 
đó trong toàn bộ các giai đoạn của tranh chấp. Các thành viên 
phải kiềm chế thích đáng việc khởi kiện một nước thành viên 
chậm phát triển và trong việc yêu cầu bồi thường hay đề nghị áp 
dụng quyền tạm ngừng các nghĩa vụ đối với một nước thành viên 
chậm phát triển đã "thua" kiện (Điều 24.1 của DSU), 


Đôi với các tranh chấp có liên quan đến một nước thành viên 


9. Báo cáo của Ban Hội thẩm, #EC (Các quốc gia thành uiên) - Chuối Ï. 


CÁC NƯỚC ĐANG PHÁT THIÊN TRONG HỆ THỐNG GIẢI aur U 


chậm phát triển, DSU cũng quy định cụ thể việc môi giới, hoà 
giải và trung gian. Khi tham vấn không đem lại kết quả thoả 
đáng và do vậy nước thành viên chậm phát triển có yêu cầu, 
Tổng giám đốc hay Chủ tịch của DSB phải tiến hành môi giới, 
hoà giải và trung gian. Mục đích là giúp các bên giải quyết tranh 
chấp trước khi phải thành lập Ban Hội thẩm. Khi tiến hành hỗ 
trợ như vậy, Tổng giám đốc hay Chủ tịch DSB sẽ tham khảo bắt 
kỳ nguồn nào được coi là thích hợp (Điều 94.2 của DSU). 


HỖ TRỢ PHÁP LÝ 


Ban Thư ký của WTO hỗ trợ tất cả các thành viên trong giải 
quyết tranh chấp theo yêu cầu của các thành viên này, nhưng các 
nước thành viên đang phát triển được cung cấp thêm tư vấn và 
hỗ trợ pháp lý. Để đạt được mục tiêu này, Ban Thư ký được yêu 
cầu cung cấp một chuyên gia pháp lý có năng lực từ dịch vụ hợp 
tác kỹ thuật của WTO tới bất kỳ nước thành viên đang phát triển 
nào có yêu cầu (Điều 27.2 của DSU). 

Học viện Đào tạo và Hợp tác Kỹ thuật, một bộ phận của Ban 
Thư ký WTO, hiện nay tuyển dụng một chuyên gia chuyên trách 
và hai tư vấn gia độc lập làm việc bán chuyên trách để thực hiện 
mục đích này. Những chuyên gia này phải hỗ trợ các nước thành 
viên đang phát triển trên nguyên tắc tôn trọng tính trung lập, 
khách quan của Ban Thư ký (Điều 27.2 của DSU). 

Ban Thư ký WTO cũng tiến hành các hoạt động hợp tác kỹ 
thuật ở Geneva và ở thủ đô các nước thành viên thông qua việc 
tổ chức các khoá đào tạo đặc biệt về hệ thống giải quyết tranh 
chấp (Điều 27.3 của DSU). Đại điện của các nước thành viên 
phát triển cũng có thể tham dự các khoá học diễn ra ở Geneva. 


ĐẠI DIỆN BỞI NHÀ TƯ VẤN TU NHÂN VÀ TRƯNG TÂM TU VẤN 
VỀ LUẬT WTO 


Như đã nêu trên'?, các nhà tư vấn pháp lý tư nhân có thể xuất 
hiện trước Ban Hội thẩm và Cơ quan Phúc thẩm với tư cách 


10. Xem phần trên về Đại diện pháp lý tại tr. 175. 


SỐ TAY VỀ HỆ THỐNG GIẢI QUYẾT TRANH CHẮP CA WTO 


thành viên phái đoàn của các bên. Tương tự, các công ty luật tư 
nhân thường tham gia vào việc chuẩn bị văn bản đệ trình của các 
bên gửi tới Ban Hội thẩm và Cơ quan Phúc thẩm. Điều này rất 
quan trọng với các nước thành viên đang phát triển, vì nó giúp 
họ tham gia vào quá trình tế tụng giải quyết tranh chấp ngay cả 
khi họ thiêu nguồn nhân lực với các kiến thức chuyên môn cụ thể 
về giải quyết tranh chấp của WTO”, Tuy nhiên, việc sử đụng các 
nhà tư vấn luật tư nhân rất tốn kém, đặc biệt vì những chuyên 
gia pháp lý về luật WTO thường hoạt động ở thủ đô các nước 
phát triển (như Washington, Brussels, Geneva, Paris, London). 

Các nước thành viên đang phát triển có thể nhận được sự hỗ 
trợ hiệu quả trong giải quyết tranh chấp từ một cơ quan mới 
được thành lập gần đây, đó là Trung tâm Tư vấn về Luật WTO, 
đặt tại Geneva. Trung tâm Tư vấn này là một trung tâm "hỗ trợ 
pháp lý” dưới hình thức một tổ chức liên chính phủ độc lập. 
Trung tâm này tách rời và độc lập với WTO. Nó được thành lập 
trên cơ sở một hiệp định quốc tế do 29 thành viên WTO ký kết ở 
Seattle ngày 1-12-1999 - Hiệp định thành lập Trung tâm Tư vấn 
về Luật WTO. Hiệp định này có hiệu lực vào ngày 15-6 -2001 và 
chính thức mở cửa vào ngày 5 -10-2001. Hiện nay trung tâm có 
30 thành viên. Mọi thành viên WTO, dù có phải là nước đang 
phát triển hay không, cũng như các nước và lãnh thổ hải quan 
độc lập đang xin gia nhập WTO, đều có thể trở thành thành viên 
của Trung tâm Tư vấn này. 

Trung tâm Tư vấn có chức năng chủ yêu là một văn phòng 
luật chuyên về luật WTO. Nó cung cấp dịch vụ pháp lý và đào tạo 
cho các nước đang phát triển hay các nước có nền kinh tê chuyển 
đổi, cũng như cho tất cả các nước chậm phát triển là thành viên 
WTO hay các nước đang đàm phán gia nhập. Các dịch vụ pháp 
lý được chia thành hai loại. Thứ nhất, Trung tâm Tư vấn hỗ trợ 
pháp lý trong quá trình tố tụng giải quyết tranh chấp. Việc này 
bao gồm đại diện cho các thành viên WTO trong quá trình giải 
quyết tranh chấp (ví dụ như soạn thảo các văn bản gửi cho DSB, 
các văn bản đệ trình gửi Ban Hội thẩm và Cơ quan Phúc thẩm 


11. Báo cáo của Cơ quan Phúe thẩm, EC - Chuối III, Đoạn 12. 


CÁC NƯỚC ĐANG PHÁT TRIÊN TRONG HỆ THỐNG GIẢI QUYẾT... 


và thay mặt cho các thành viên này xuất hiện trước Ban Hội 
thẩm và Cơ quan Phúc thẩm). Kế từ tháng 7-2001, Trung tâm Tư 
vấn đã thường xuyên đại điện cho các nước thành viên đang phát 
triển trong các vụ tranh chấp trong WTO. Với những địch vụ này, 
các "thân chủ" trả phí (thấp) ở các mức khác nhau tuỳ thuộc vào 
trình độ phát triển kinh tế của mình và việc họ có phải thành 
viên của Trung tâm Tư vấn hay không. 

Thứ hai, Trung tâm Tư vấn tiến hành tư vấn pháp lý về 
những vấn đề không hoặc chưa phải là đối tượng của một quá 
trình giải quyết tranh chấp trong WTO. Những dịch vụ này là 
miễn phí một số giờ nhất định cho tất cả các nước chậm phát 
triển và các thành viên của Trung tâm Tư vấn là các nước đang 
phát triển hay các nước có nền kinh tế chuyến đổi. Trung tâm Tư 
vấn cũng tiên hành đào tạo về giải quyết tranh chấp trong WTO 
và có kế hoạch đào tạo thực tập viên có trả lương để góp phần 
xây dựng năng lực (bằng cách tăng cường kiên thức chuyên môn 
về WTO cho quan chức các nước đang phát triển). Số nhân viên 
của Trung tâm Tư vấn khá nhỏ, song bao gồm các chuyên gia 
pháp lý, một số có kinh nghiệm về các vấn đề trong luật WTO nói 
chung và giải quyết tranh chấp trong WTO nói riêng. 


|| SỐ TAY VỀ HỆ THÓNG GIẢI QUYẾT TRANH CHẮP CỦA WTO 


ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG GIẢI QUYẾT 
TRANH CHẬP CỦA WTO: KẾT QUẢ ĐẾN NAY 


SỐ LIỆU THỐNG KÊ CỦA TÁM NĂM 
KINH NGHIỆM ĐẦU TIÊN 


Trong tám năm rưỡi đầu tiên kể từ khi hệ thông giải quyết tranh 
chấp của WTO đi vào hoạt động (từ tháng 1-1995 đến tháng 6- 

2003) đã đem lại những con sô đưới đây. Về tống số, trong khoảng 
thời gian nêu trên các nước thành viên đã nộp 295 đơn yêu cầu 
tham vấn. Trong tổng số 295 vụ khiếu kiện thì có 124 trường hợp 
bên khởi kiện là nước thành viên đang phát triển, chiếm 42%. Từ 
năm 2000, số trường hợp bên khởi kiện là nước thành viên đang 
phát triển chiếm gần 2/3 tổng số vụ việc (69/110). Riêng trong 
năm 2001, số vụ việc do các nước thành viên đang phát triển nộp 
đơn yêu cầu tham vấn chiếm 3/4 tổng số vụ kiện. 


Số lượng đơn yêu cầu tham vấn hàng năm đạt đỉnh cao trong 
năm 1997 với 50 yêu cầu, sau đó giảm xuống còn 40 vào năm 
1998, và kế từ đó đao động trong khoảng từ 23 đến 37 vụ một 
năm. Các hiệp định thường được bên khởi kiện viện dẫn nhiều 
nhất là Hiệp định về thương mại hàng hoá (GATT 1994). Đứng 
thứ hai là Hiệp định về trợ cấp và các biện pháp đối kháng 
(SCM), Hiệp định về nông nghiệp và Hiệp định về chống bán phá 
giá. Cho đến nay, các hiệp định ít được sử dụng làm căn cứ khởi 
kiện nhất là các hiệp định TRIPS5 và GATS. Thông thường, bên 
khởi kiện thường viện dẫn nhiều hơn một hiệp định trong đơn 
yêu cầu tham vấn. 

Trong khoảng thời gian từ tháng 1-1995 đến tháng 6-2003, 
DSB đã thành lập 110 Ban Hội thẩm, điều đó cho thấy tranh 
chấp có khả năng và thường được giải quyết thông qua tham 
vấn. Cũng trong giai đoạn nêu trên, DSB đã thông qua 71 báo 


ĐÁNH GIÁ HỆ THÓNG GIẢI QUYẾT TRANH CHẮP CỦA WTO... 


cáo của Ban Hội thẩm và 47 báo cáo của Cơ quan Phúc thẩm. 
Nếu như trong những năm đầu tiên của hệ thông giải quyết 
tranh chấp, gần như mọi báo cáo của Ban Hội thẩm đều bị kháng 
cáo, thì tỷ lệ này đã giảm một cách đáng kể trong những năm 
gần đây. 

Đã có 14 vụ tranh chấp được giải quyết theo Điều 21.5 của 
Thoả thuận'. Chỉ có bảy lần DSB uỷ quyền cho người khởi kiện 
đình chỉ các nghĩa vụ, và trong cả bảy trường hợp nêu trên, trọng 
tài vào cuộc bởi vì bên bị không chấp nhận yêu cầu của nguyên 
đơn về việc đình chỉ này. 


ĐẠT ĐƯỢC MỤC TIỂU? 


Số liệu thống kê nêu trên cho thấy rằng nhìn chung hoạt động 
của hệ thống giải quyết tranh chấp đã thành công. Số lượng lớn 
các vụ việc sử dụng hệ thống giải quyết tranh chấp trong tám 
năm rưỡi đầu của WTO (con số này lớn hơn rất nhiều so với số 
lượng các vụ tranh chấp được yêu cầu giải quyết theo GATT 
1947 trong suốt gần 50 năm) cho thấy các thành viên đã tin 
tưởng vào hệ thống này. Có thể nói hệ thống giải quyết tranh 
chấp của WTO đã hoàn thành chức năng chính của nó: đóng góp 
vào việc giải quyết các tranh chấp thương mại. Hơn nữa, báo cáo 
của các Ban Hội thẩm và Cơ quan Phúc thẩm cũng đã làm rõ 
hơn quyền và nghĩa vụ trong các hiệp định được viện dẫn (Điều 
3.2 Thoả thuận). 

Thực tế là nhiều vụ việc không trải qua tất cả các giai đoạn tô 
tụng - tức là từ giai đoạn tham vấn đến Ban Hội thẩm rồi Cơ quan 
Phúc thẩm để xem xét sự phù hợp và cuỗi cùng là cho phép dừng 
việc thực hiện nghĩa vụ - xét theo một khía cạnh nào đó là một tín 
hiệu tích cực. Trong phần lớn các vụ kiện, không cần phải sử dụng 
đến các biện pháp trả đũa trong hệ thông giải quyết tranh chấp 
vì phần lớn chúng được giải quyết ở các giai đoạn sớm hơn. 


1. Xem Điều khoản về xem xét sự phù hợp tại Điều 21.5 của Thoả thuận về 
giải quyết tranh chấp. 


Ia| SỐ TAY VỀ HỆ THỐNG GIẢI QUYẾT TRANH CHẮP CỦA WTO 


ƯU ĐIỂM VÀ NHƯỢC ĐIỂM 


Hệ thống này có cả những ưu điểm và nhược điểm. Về nhược 
điểm, có thể lấy ví dụ sau: bất chấp thời hạn, một quy trình giải 
quyết tranh chấp đầy đủ vẫn chiêm một khoảng thời gian đáng 
kể, trong suốt khoảng thời gian đó bên khởi kiện phải liên tục 
chịu các tổn hại về kinh tế nếu giải pháp đang cân nhắc thực sự 
trái với WTO. Ngay cả trong trường hợp nguyên đơn thắng kiện, 
không một biện pháp tạm thời nào có thể bảo vệ được lợi ích 
kinh tế và thương mại của họ trong suốt quá trình tranh chấp 
đang được giải quyết. Hơn nữa, thậm chí sau khi thắng kiện, 
nguyên đơn cũng không nhận được bất kỳ khoản bồi thường nào 
cho những thiệt hại mà họ phải gánh chịu trong suốt thời gian 
bị đơn thực hiện phán quyết của toà. Không một bên “thắng 
kiện” nào được nhận bồi thường từ phía bên kia cho những chỉ 
phí tư pháp mà họ phải trả. Trong trường hợp không thi hành 
phán quyết, không phải tất cả các thành viên đều có khả năng 
thực tiễn để viện dẫn đến quyền được tạm dừng thực hiện nghĩa 
vụ”. Cuối cùng, trong một số trường hợp, kể cả việc tạm dừng 
thực hiện nghĩa vụ cũng không mang lại hiệu quả buộc bên thua 
phải thi hành nghĩa vụ. Tất nhiên, những trường hợp này rất 
hãn hữu. 

Mức độ thành công của hệ thống giải quyết tranh chấp dựa 
trên các tiêu chí đánh giá của mỗi người. Nếu so sánh hệ thống 
giải quyết tranh chấp của WTO với hệ thống giải quyết tranh 
chấp của GATT 1947 trước đây, thì hệ thống hiện hành hiệu quả 
hơn nhiều. Hơn nữa, tính chất “bán tư pháp” và “bán tự động” 
tạo điều kiện cho cơ chế này giải quyết được nhiều vụ kiện phức 
tạp. Các đặc điểm này cũng bảo đảm hơn cho các thành viên 
muốn được bảo vệ quyền lợi. So sánh với các hệ thống giải quyết 
tranh chấp theo luật quốc tế khác, bản chất cưỡng chế và cơ chế 
thực thi của hệ thống giải quyết tranh chấp của WTO thực sự là 
ưu việt. hơn. 


2. Xem phân trên về Các biện pháp đôi kháng của các thành viên thắng 
kiện (đình chỉ các nghĩa vụ) tại tr. 150. 


ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG GIẢI QUYẾT TRANH CHẮP CỦA WTO... 


200 


CÁC CUỘC ĐÀM PHÁN HIỆN NAY 


Mặc dù đa số cho rằng hệ thống giải quyết tranh chấp của WTO 
đang vận hành tốt, nhưng vẫn cần hoàn thiện hơn nữa. Bởi vì hệ 
thống giải quyết tranh chấp của WTO khác hẳn so với hệ thống 
cũ, ngay sau khi Vòng đàm phán Urugoay” kết thúc, bộ trưởng 
của các thành viên WTO đã kêu gọi phải xem xét lại hệ thống 
này trong vòng bồn năm kế từ khi Hiệp định WTO có hiệu lực. 
Việc này bắt đầu từ năm 1997, nhưng đến nay vẫn chưa có kết 
quả cuối cùng nào. 

Được xây dựng dựa trên “các công việc đã được thực hiện cho 
đến nay”, Tuyên bố Hội nghị Bộ trưởng Doha đã chỉ thị tiền hành 
“đàm phán nhằm hoàn thiện và làm rõ” Thoả thuận”. Mặc dù 
đàm phán đã diễn ra tích cực trong một năm rưỡi” qua và đã đạt 
được những tiên bộ trong nhiều lĩnh vực, các thành viên vẫn 
không thể kết thúc đàm phán trước thời hạn đề ra trong Tuyên 
bố của Hội nghị Bộ trưởng Doha (cuối năm 2008). Tại phiên họp 
tháng 7-2008, Đại hội đồng đã nhất trí kéo dài thời hạn trên đến 
tháng 5-2004. 


3. Quyết định của các bộ trưởng tại hội nghị Marrakesh, Về uiệe Áp dụng 
cà rà soát thôa thuận uề nguyên. tắc uà thủ tục giải quyết tranh chấp ngày 14- 
4-1994, (Marrahesh Ministerial Decision on the ApplicaHion and Reuleu oƒ the 
Dnderstanding on Rules and Procedures Gouerning the Setlement oƒ Dispultes 
0£ April 14, 1994). 

4. Tổ chức Thương mại thê giới, Tuyên bố của Hội nghị Bộ trường, Hội nghị 
Bộ trưởng lần thứ tư, WT/MIN(01/DEG/1,9-14-11-2001, đoạn 30 (World Trade 
Organization, Ministerial Declaration, Fourth Session of the Mimisterial 
Conference, WT/MIN(011/DEC/1,9-14 November 2001, para,30.). 

õ.Bản kiến nghị về cải cách của các thành viên cho đến nay có thể truy cập 
theo địa chỉ http//www.wto.org/english/tratop e/dispu_e/dispu ehtm (The 
Membersố reform proposals tabledd to date are accessible at 
http:/www.wto.org/english/tratop_e/ dispu_e/dispu_e.htm). 


SỐ TAY VỀ HỆ THÓNG GIẢI QUYẾT TRANH CHẮP CỦA WTO 


THÔNG TIN BỔ SUNG 


CHÚ GIẢI THUẬT NGỮ 


Tất cả các tài liệu sử dụng trong hệ thống giải quyết tranh chấp 
của WTO là công khai (trừ tài liệu đệ trình của các bên). Các tài 
liệu này có thế được tiếp cận tại website của WTO: 
http/www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/dispu_e.htm. 

Phần này giải thích tóm tắt các ký hiệu của các tài liệu giải 
quyết tranh chấp quan trọng nhất của WTO. Các nhóm tài liệu 
chính bao gầm: 

WT/DSB Tài liệu của DSB (biên bản của các các cuộc 

họp, danh sách đự kiến Ban Hội thẩm, báo 
cáo năm, v.v.) 


WT/AB Tài liệu của Cơ quan Phúc thẩm ngoài khuôn 
khổ của các vụ tranh chấp (Thủ tục xem xét 
kháng nghị) 

WT/DS Tài liệu về việc giải quyết tranh chấp của 


WTO (kể từ khi có yêu cầu tham vấn đến khi 
cho phép tạm dừng thực hiện nghĩa vụ). 
Các tài liệu về việc giải quyết tranh chấp của WTO (WT/DS) 
có thể tìm được và nhận biết như sau: 
WT/D§ số thứ tự/1 Yêu cầu tham vẫn 
WT/DS số thứ tự /## Yêu cầu về thành lập Ban Hội thẩm, yêu 
cầu về trọng tài, báo cáo hiện trạng, 
thông báo về khiếu kiện, quyết định của 
trọng tài theo Điều 21.3(C) của DSU, v.v.. 
WT/D§ số thứ tự/R/ Báo cáo của Ban Hội thẩm 


THÔNG TIN BỘ ao DU 


CỦA WTO 


chấp: 
Cổng giải quyết tranh chấp 


Báo cáo của Ban Hội thẩm 
và Cơ quan phúc thẩm 
Văn bản (các hiệp định 
của WTO) 

Các báo cáo của 

Ban Hội thẩm GATT 

Các tài liệu chính thức 
của WTO 


WT/DS số thứ tự/RW Báo cáo của Ban Hội thẩm về xem xét 
sự phù hợp theo Điều 21.5 của DSU 

WT/DS số thứ tựAB/R Báo cáo của Cơ quan Phúc thẩm 

WT/DS số thứ tự/AB/RW Báo cáo của Cơ quan Phúc thẩm về 
việc xem xét sự phù hợp theo Điều 
21.5 của DSU 

WT/DS số thứtựARB Quyết định của trọng tài theo Điều 
22.6 của DSU 

WT/DSOV/M Cập nhật các vụ giải quyết tranh 
chấp của WTO. 


THÔNG TIN VÀ TÀI LIỆU TRÊN TRANG MẠNG 


Các tài liệu nêu trên có thể truy cập trên mạng của WTO. Các 
địa chỉ sau đây liên quan trực tiếp đến hệ thống giải quyết tranh 


http:/www.wto.org/english/ 
tratop_e/dispu_e//disput_e.htm 
http://www.wto.org/english/ 
tratop_@/dispu_e/disput, status_e.htm 
http://www.wto.org/english/ 
docs_e/legal/legal_e_htm 
http://www.wto.org/english/ 
tratop_e/dispu_e/gt47ds_e.htm 
http://docsonline.wto.org/ 
gen_home.asp 


Cơ sở dữ liệu trực tuyến của WTO (http:/docsonline.wto.org) 
cho phép người sử dụng tra cứu tất cả các tài liệu của WTO. 
Người tra cứu có thể sử dụng các ký biệu, số thứ tự, từ khoá của 
các tài liệu hay theo ngày tháng. 


‹ TAY VỀ HỆ THỐNG GIẢI QUYẾT TRANH CHẮP CỦA WTO 


SÁCH THAM KHẢO 


Bản đầu tiên của cuốn Thư mục Phân tích! WTO mới được xuất 
bản gần đây. Thư mục Phân tích WTO bao gồm các trích đoạn từ 
các tài liệu liên quan đến việc áp dụng các hiệp định của WTO và 
sự phát triển các quy định của WTO. Cuốn sách này cũng bao 
gồm các chương của Thoả thuận, trong đó có các trích đoạn của 
các báo cáo của Ban Hội thẩm và Cơ quan Phúc thẩm liên quan 
đến các điều khoản khác nhau của DSU. 


Về thực tiễn giải quyết tranh chấp theo GATT 1947, cuốn Thư 
mục Phân tích của GATT” vẫn có giá trị tham khảo. 


LIÊN HỆ VỚI WTO 


Tại Ban Thư ký WTO, Ban Pháp luật phụ trách hệ thống giải 
quyết tranh chấp. Các tranh chấp theo Hiệp định về chống bán 
phá giá và Hiệp định về trợ cấp và các biện pháp đối kháng do 
Ban Quy tắc” phụ trách. Cơ quan Phúc thẩm, nơi chịu trách 
nhiệm xem xét kháng nghị các báo cáo của Ban Hội thẩm, có Ban 
thư ký” riêng của mình. Có thể liên hệ với các ban này như sau: 


Ban Pháp luật: ĐT: (+413⁄{0) 22 739 52 48 
Fax: (+41)/(0) 22 739 57 88 
Ban Quy tắc: ĐT: (+41)⁄(0) 22 739 51 09 


Fax: (+41)⁄0) 22 739 55 05 
Ban Thư ký Cơ quan ĐT: (+413⁄0) 22 739 51 30 


1. Thư mục phân tích của WTO: hướng dẫn luật uà thực tiễn của WTO, xuất 
bản lần thứ nhất (2003) (WTO AnaiyHcal Index: Guide to WTO Lai and 
Practiee, 1st edition 2003). 

2. WTO, Thư mục phân tích: hướng dẫn luột uà thực tần của GATT, cuỗn 
1 và 2, (xuất bản lần 6, 1995) (Worid Trade Organization, Analyfical Index: 
Guide to WTO Lau and Practice, Vols. 1 and 2, 6st edition 1995). 

3. Xem phần trên về Hỗ trợ và mặt hành chính và pháp lý cho Ban Hội thẩm 


tại tr.60, 
4. Xem phần trên về Cơ quan Phúc thẩm tại tr.61. 
THÔNG TIN BỒ SUNG Ko 


Phúc thẩm: 

Ban Thông tin và 
Quan hệ với các 
cơ quan báo chí: 
Bộ phận xuất bản 
của WTO: 


Fax: (+41)/0) 22 739 57 86 

ĐT: (+41)⁄(0) 22 739 50 07 /51 90 

Fax: (+41)⁄0) 22 739 54 58 

#-mail: enquiries@wto.org 

ĐT: (+41)(0) 22 739 52 08 /ã3 08 
Fax (+4l)(0) 22 739 57 92 
E-mail: publications@wto.org 


Địa chỉ gửi thư của WTO: 154 đường Lausanne, 1211 Geneva 21, 


8witzerland 


SỐ TAY VỀ HỆ THỐNG GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP CỦA WTO 


PHỤ LỤC 
VĂN KIỆN PHÁP LÝ 


Các điều khoản về tham vấn và giải quyết tranh chấp 
trong các hiệp định GATT 1994, GATS và TRIPS 


HIÊ P ĐỊNH CHUNG VỀ THUẾ QUAN VẢ THƯƠNG MAI 
NĂM 1994 


Điều XXII 
Tham uấn 


1. Mỗi bên ký kết sẽ quan tâm xem xét những vấn đề có thể 
được một bên ký kết khác đưa ra mà có thể ảnh hưởng đến việc 
thực thi Hiệp định này và sẽ dành các khả năng thích ứng để 
tham vấn giải quyết các vấn đề đó. 

2. Theo yêu cầu của một bên ký kết, các bên ký kết sẽ có thể 
tiễn hành tham vấn với một hay nhiều bên ký kết về một vấn 


đề, tham vấn sẽ được tiên hành theo phương thức đã nêu tại 
Khoản 1. 


Điều XXII 
Sự uô hiệu hóa hay ui phạm cam kết 
1. Trong trường hợp một bên ký kết nhận thấy một lợi li: thu 
được một cách trực tiếp hay gián tiếp từ Hiệp định này bị vô hiệu 


hay vi phạm và việc thực hiện một trong các mục tiêu của Hiệp 
định vì thế bị trở ngại là kết quả của VIỆC: 


a. một bên ký kết không hoàn thành các nghĩa vụ đã cam 
kết trong khuôn khổ Hiệp định này; hoặc 


b. một bên ký kết khác áp dụng một biện pháp nào đó, dù 


PHÙ LỤC: VĂN KIỆN PHÁP LÝ 


biện pháp này có trái với quy định của Hiệp định này hay 
không; 
e. sự tồn tại của một tình huông bất kỳ nào khác. 


để có thể giải quyết thỏa đáng vấn đề, bên ký kết đó có thể nêu 
vấn đề hay đề nghị bằng văn bản với bên kia hay với (các) bên 
ký kết khác được coi là có liên quan. Khi được yêu cầu như vậy 
mọi bên ký kết sẽ quan tâm xem xét những vấn đề đã được 
nêu lên. 

2. Nếu trong thời hạn hợp lý các bên liên quan vẫn không 
giải quyết được thỏa đáng hoặc trong trường hợp khó khăn 
thuộc diện đã nêu tại mục (c› Khoản đầu của Điều này, có thế 
nêu vấn đề ra trước các bên ký kết. Các bên sẽ tiến hành ngay 
việc điều tra về mọi vấn đề đặt ra cho các bên và tùy trường 
hợp sẽ đề xuất quy tắc giải quyết với các bên ký kết được các 
bên coi là bên gây ra hay sẽ nghị sự về vấn đề đó. Khi thấy 
cần thiết, các bên ký kết có thể tham vấn với một số bên ký 
kết, Ủy ban Kinh tế và xã hội của Liên hợp quốc và bất kỳ tổ 
chức liên chính phủ thích hợp nào khác. Nếu các bên thấy 
rằng tình huống đã đủ nghiêm trọng đòi hỏi phải có biện pháp 
cần thiết, các bên có thể cho phép một hay nhiều bên ký kết 
ngừng việc cho bất kỳ một bên ký kết nào được hưởng các 
nhân nhượng hay ngừng thực hiện nghĩa vụ thuộc Hiệp định 
này với các bên đó mà các bên coi là có lý, phù hợp với hoàn 
cảnh. Khi thực sự có sự ngừng áp dụng nhân nhượng hay 
thực hiện nghĩa vụ với một bên ký kết, trong thời hạn 60 ngày 
kể từ khi việc ngừng có hiệu lực, bên ký kết có quyền thông 
báo bằng văn bản cho Thư ký điều hành" của các bên ký kết 
ý định từ bò Hiệp định. Sự từ bỏ đó có hiệu lực sau 60 ngày 
kể từ ngày Thư ký điều hành của các bên ký kết nhận được 
thông báo nói trên. 


1. (Ghi chú theo nguyên bản) Theo Quyết định ngày 23-3-1965, CÁC BÊN 
KÝ KẾT đã nhất trí thay đổi tên gọi chức danh người đứng đầu Ban Thư ký 
GATT từ "Thư ký điều hành" thành "Tổng giám đấc". 


P.. TAY VỀ HỆ THÔNG GIẢI QUYẾT THANH CHẮP CỦA WTO 


HIỆP ĐỊNH CHUNG VỀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 


Điều XXI 
Tham uấn 


1. _ Các thành viên phải xem xét một cách cảm thông và tạo 
điều kiện đầy đủ cho quá trình tham vấn có Sự kháng nghị của 
bất kỳ một thành viên nào khác về bất kỳ vấn đề Bì tác động tới 
việc thực thi Hiệp định này. Thỏa thuận về giải quyết tranh chấp 
(DSU) sẽ được áp dụng cho những tham vấn nêu trên. 


2. Hội đồng Thương mại dịch vụ hoặc Cơ quan Giải quyết 
tranh chấp (DSB), khi được một thành viên yêu cầu, có thể tham 
vấn với bất kỳ một hay nhiều thành viên về các vấn đề chưa thể 
tìm ra giải pháp thỏa đáng thông qua tham vấn theo quy định 
của Khoản 1. 

3... Các thành viên không thể viện dẫn Điều XVII, dù là theo 
Điều này hay Điều XXIII, đối với một biện pháp được một thành 
viên khác áp dụng trong khuôn khố hiệp định quốc tế giữa họ về 
tránh đánh thuế hai lần. Trong trường hợp các thành viên không 
nhất trí rằng liệu biện pháp đó có thuộc diện điều chỉnh của hiệp 
định về tránh đánh thuế hai lần giữa họ hay không, các bên có 
thể đưa vấn đề ra giải quyết tại Hội đồng Thương mại dịch vụ”. 
Hội đồng sẽ đưa vấn đề ra trọng tài giải quyết. Quyết định của 
trọng tài là cñung thẩm và ràng buộc các thành viên. 


Điều XXIII 
Giải quyết tranh chấp uà thị hành quyêt định 


1. Nếu một thành viên cho rằng bất kỳ thành viên nào khác 
không tiến hành nghĩa vụ hoặc các cam kết cụ thể theo Hiệp định 
này, thành viên đó, với mục đích đạt được một giải pháp hai bên 
cùng nhất trí, có thể đưa vấn đề ra DSB. 


2. Nếu xét thấy tình huồng đã nghiêm trọng tới mức cần có 


2. (Ghi chú theo nguyên bản) Liên quan đến các hiệp định về chống đánh 
thuế hai lần tồn tại đến ngày Hiệp định WTO có hiệu lực, vấn đề này có thể 
đưa ra giải quyết trước Hội đồng Thương mại dịch vụ chỉ trong trường hợp có 
sự đồng thuận của cả hai bên đối với Hiệp định đó. 


PHỤ LỤC: VĂN KIỆN PHÁP LÝ 


một hành động, DSB có thể cho phép (các) thành viên đình chỉ 
việc thực thi những nghĩa vụ và cam kết cụ thể theo quy định tại 
Điều 22 của DSU. - 

3. Nếu bất kỳ một thành viên nào cho rằng bắt kỳ lợi ích nào 
mà mình có thể được hưởng một cách hợp lý từ những cam kết cụ 
thể của một thành viên khác theo Phần II của Hiệp định này đã 
bị triệt tiêu hay suy giảm mà nguyên nhân là do việc áp đụng bất 
kỳ biện pháp nào dù không trái với các quy định của Hiệp định 
này, thì thành viên đó có thế khiếu nại lên DSB. Nếu D8B xác 
định rằng biện pháp đó đã triệt tiêu hoặc làm suy giảm quyền lợi 
như đã trình bày, thì thành viên bị thiệt hại đó có quyền được 
hưởng sự điều chỉnh thoả đáng trên cơ sở Khoản 2 Điều XXII, Sự 
điều chỉnh đó có thể bao gồm cả việc sửa đối hoặc rút lại biện pháp 
đó. Trong trường hợp không đạt được thỏa thuận giữa các thành 
ị viên liên quan, Điều 22 của DSU sẽ được áp dụng. 


Ị HIỆP ĐỊNH VỀ CÁC KHÍA CANH LIÊN QUAN ĐẾN 
Ì THƯƠNG MAI CA QUYÊN SỞ HÚU TRÍ TUỆ 


Điều 64 
Giải quyết tranh chấp 


1. Các quy định tại Điều XXII và Điều XXII của GATT 1994 
được chỉ tiết hóa và áp dụng trong DSU phải được áp dụng đối 
với việc thương lượng và giải quyết tranh chấp theo Hiệp định 
này, nếu không có quy định cụ thể khác trong Hiệp định này. 

2. Trong thời hạn năm năm kế từ ngày Hiệp định WTO bắt đầu 
có hiệu lực, không được áp dụng các mục 1®) và 1 (e) Điều XXIII 
của GATT 1994 để giải quyết các tranh chấp theo Hiệp định này. 
3. Trong suốt thời hạn được quy định tại Khoản 2, Hội đồng 
TRIPS phải nghiên cứu phạm vi và thể thức đơn kiện thuộc loại 
quy định tại các mục 1(a) và 1(b) Điều XXIII của GATT nộp theo 
Hiệp định này, và đề xuất ý kiến để Hội nghị Bộ trưởng thông 
qua. Hội nghị Bộ trưởng chỉ được ra quyết định thông qua ý kiến 
đề xuất đó hoặc quyết định kéo dài thời hạn nêu tại Khoản 2 trên 
cơ sở đồng thuận, và ý kiến đề xuất đã được thông qua phải có 
hiệu lực đối với tất cả các thành viên mà không phải qua bất kỳ 
một thủ tục chấp nhận nào khác. 


SỐ TAY VỀ HỆ THÓNG GIẢI QUYẾT TRANH CHẮP CỦA WTO 


Thoả thuận về các quy tắc và thủ tục 
điều chỉnh việc giải quyết tranh chấp (DSU) 


Các thành uiên nhất trí như sau: 


Điều 1 
Phạm u¡ điều chỉnh uà áp dụng 


1. Các quy tắc và thủ tục của Thỏa thuận này phải được áp 
dụng cho những tranh chấp được đưa ra theo các quy định về 
tham vấn và giải quyết tranh chấp của những hiệp định được 
liệt kê trong Phụ lục 1 của Thỏa thuận này (trong Thỏa thuận 
này được gọi là những “Hiệp định được điều chỉnh/có liên 
quan”). Những quy tắc và thủ tục của Thỏa thuận này cũng 
được áp dụng cho việc tham vấn và giải quyết tranh chấp giữa 
các thành viên về quyền và nghĩa vụ của họ theo các quy định 
của Hiệp định thành lập Tổ chức Thương mại thế giới (trong 
thỏa thuận này gọi là “Hiệp định WTO”) và của Thỏa thuận 
này được xem xét riêng hoặc cùng với bất cứ hiệp định có liên 
quan nào khác. 

2. Các quy tắc và thủ tục của Thỏa thuận này phải được áp 
dụng với điều kiện phải tuân theo những quy tắc và thủ tục đặc 
biệt hoặc bổ sung về giải quyết tranh chấp được ghi trong các 
Hiệp định được điều chỉnh được nêu trong Phụ lục 2 của Thỏa 
thuận này. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa các quy tắc 
và thủ tục của Thỏa thuận này và những quy tắc và thủ tục đặc 
biệt hoặc bổ sung trong Phụ lục 3, các quy định trong Phụ lục 
phải được ưu tiên áp dụng. Đôi với những tranh chấp liên quan 
đến những quy tắc và thủ tục của hai hay nhiều hiệp định có 
liên quan, nếu có mâu thuẫn giữa những quy tắc và thủ tục đặc 
biệt hoặc bổ sung trong những hiệp định có liên quan đang 
được xem xét đó, và khi các bên tranh chấp không thỏa thuận 
được với nhau về các quy tắc và thủ tục trong vòng 20 ngày kể 
từ khi thành lập Ban Hội thẩm, thì trong vòng 10 ngày kế từ 
ngày nhận được yêu cầu của một trong hai bên, Chủ tịch của 


PHÙ LỤC: VĂN KIỆN PHÁP LÝ | 


Cơ quan Giải quyết tranh chấp quy định tại Khoản 1 Điều 2 
(trong Thỏa thuận này được gọi là “DSB”), sau khi tham vấn 
với các bên tranh chấp, phải quyết định những quy tắc và thủ 
tục nào phải tuân theo. Chủ tịch phải quyết định theo nguyên 
tắc những quy tắc và thủ tục đặc biệt hoặc bổ sung cần phải 
được sử dụng khi có thể, và những quy tắc và thủ tục được nêu 
trong Thỏa thuận này cần được sử dụng ở mức cần thiết để 
tránh xảy ra mâu thuẫn. 


Điều 2 
Quản lý 


1. Cơ quan Giải quyết tranh chấp được thành lập theo Thỏa 
thuận này để quản lý những quy tắc và thủ tục của Thòa thuận 
này và các điều khoản về tham vấn và giải quyết tranh chấp của 
các hiệp định có liên quan, trừ khi trong hiệp định có liên quan 
có quy định khác. Theo đó DSB phải có thẩm quyền thành lập 
Ban Hội thẩm, thông qua các báo cáo của Ban Hội thẩm và Cơ 
quan Phúc thẩm, duy trì giám sát việc thực hiện các phán quyết 
và khuyến nghị, cho phép tạm hoãn việc thi hành những nhượng 
bộ và nghĩa vụ khác theo các hiệp định có liên quan. Đối với 
những tranh chấp phát sinh từ một hiệp định nhiều bên, thì khái 
niệm thành viên chỉ nói đến các nước thành viên các hiệp định 
nhiều bên liên quan. Khi DSB áp dụng những điều khoản giải 
quyết tranh chấp của một hiệp định nhiều bên với một số thành 
viên thì chỉ những thành viên là các bên của hiệp định này mới 
có thể tham gia vào các quyết định hoặc hoạt động do DSB đưa 
ra liên quan tới tranh chấp đó. 


2. DSB phải thông báo với các hội đồng và ủy ban có liên 
quan của WTO về bất kỳ những diễn biển nào của tranh chấp 
liên quan đến các quy định của các hiệp định có liên quan 
tương ứng. 

3. DSB phải họp khi cần thiết nhằm thực hiện các chức năng 
của mình trong thời hạn được nêu ra trong Thỏa thuận này. 


io SỐ TAY VỀ HỆ THỐNG GIẢI QUYẾT TRANH CHẮP GÚA WTO 


4. Khi những quy tắc và thủ tục của Thỏa thuận này quy 
định DSB ra quyết định thì DSB phải ra quyết định trên cơ sở 
đồng thuận". 


Điều 3 
Các quy định chung 


1. Các thành viên khẳng định việc tuân theo những nguyên tắc 
giải quyết tranh chấp được áp dụng theo Điều XXII và XXII của 
GATT 1947, và những quy tắc và thủ tục được tiếp tục sửa đổi 
trong Thủa thuận này. 

2. Hệ thống giải quyết tranh chấp của WTO là một nhân tổ 
trung tâm trong việc tạo ra sự an toàn và khả năng dự đoán 
trước cho hệ thống thương mại đa phương. Các thành viên thừa 
nhận rằng hệ thống này ra đời nhằm bảo toàn các quyền và 
nghĩa vụ của các thành viên theo các hiệp định có liên quan và 
nhằm làm rõ những điều khoản hiện hành của những hiệp định 
đó trên cơ sở phù hợp với các quy tắc tập quán giải thích công 
pháp quốc tế. Các khuyến nghị và phán quyết của DSB không 
được làm tăng hoặc giảm các quyền và nghĩa vụ được quy định 
trong các hiệp định có liên quan. 

3. Việc giải quyết nhanh chóng tình huống khi có một thành 
viên cho rằng các lợi ích trực tiếp hay gián tiếp của mình có được 
theo những hiệp định có hên quan đang bị xâm hại do những 
biện pháp của một thành viên khác thực hiện là vấn đề có ý 
nghĩa thiết yếu đối với việc thực hiện có hiệu quả chức năng của 
WTO và duy trì sự cân bằng thích hợp giữa các quyền và nghĩa 
vụ của các thành viên. 

4. Các khuyến nghị hay phán quyết của DSB đưa ra phải nhằm 
đạt được mục đích giải quyết thỏa đáng vấn đề đặt ra phù hợp 
với các quyền và nghĩa vụ theo các quy định của Thỏa thuận này 
và của các hiệp định có liên quan. 


1. (Ghỉ chú theo nguyên bản) DSB phải được coi là đã quyết định đồng 
thuận về vấn đề được đệ trình lên DSB để xem xét, nêu không có thành viên 
nào tại cuộc họp của DSB quyết định về vấn đề này chính thức phản đối quyết 
định đã được đề xuất. 


PHỤ LỤC: VĂN KIỆN PHÁP LÝ 


5. Tất cả các giải pháp cho các vấn đề chính thức được nêu ra 
theo các quy định về tham vấn và giải quyết tranh chấp của các 
hiệp định có liên quan, bao gồm cả những quyết định của trọng 
tài, phải phù hợp với những hiệp định này và không được triệt 
tiêu hay làm suy giảm lợi ích mà bất cứ thành viên nào cũng có 
quyền được có theo những hiệp định đó, hoặc không được ngăn 
cản việc đạt được bất cứ mục tiêu nào của những hiệp định này. 


6. Những giải pháp được các bên chấp thuận để giải quyết 
những vấn đề chính thức được nêu ra theo những điều khoản về 
tham vấn và giải quyết tranh chấp của những hiệp định có liên 
quan phải được thông báo cho DSB và những ủy ban, hội đồng 
liên quan — nơi mà bất cứ thành viên nào cũng có thể nêu ra 
quan điểm liên quan đến vấn đề đá. 

7. . Trước khi khởi kiện, thành viên phải tự xem xét, đánh giá là 
liệu việ¿ khiếu kiện theo những thủ tục này có kết quả không. 
Mục đích của cơ chế giải quyết tranh chấp là để bảo đảm có một 
giải pháp tích cực đối với vụ tranh chấp. Một giải pháp mà các 
bên tranh chấp có thế chấp nhận được và phù hợp với các hiệp 
định có liên quan thì rõ ràng cần được ưu tiên. Nếu không đạt 
được một giải pháp mà các bên tranh chấp cùng nhất trí, thì mục 
tiêu số một của cơ chề giải quyết tranh chấp là phải bảo đảm việc 
rút lại những biện pháp có liên quan, nễu những biện pháp này 
bị phán quyết là không phù hợp với những quy định trong bất kỳ 
hiệp định có liên quan nào. Các quy định về bồi thường chỉ nên 
được sử dụng khi việc rút lại ngay lập tức các biện pháp trên là 
không thực tế và chỉ được sử dụng như là một biện pháp tạm 
thời trong khi chưa có việc rút lại biện pháp không phù hợp với 
hiệp định có liên quan. Biện pháp cuối cùng mà Thỏa thuận này 
quy định cho thành viên đã khởi kiện theo các thủ tục giải quyết 
tranh chấp là khả năng đình chỉ việc áp dụng các nhượng bộ hay 
các nghĩa vụ khác theo các hiệp định có liên quan trên cơ sở có 
sự phân biệt đối xử đối với thành viên khác, với điều kiện được 
DSB cho phép thực hiện những biện pháp như vậy. 

6. Trong trường hợp có sự vi phạm nghĩa vụ được giả định theo 
quy định của một hiệp định có liên quan, thì vụ kiện phải được 


E.: TAY VỀ HỆ THỐNG GIẢI QUYẾT TRANH CHẮP CỦA WTO 


coi là có chứng cứ ban đầu rõ ràng về việc triệt tiêu hoặc xâm hại. 
Điều này có nghĩa là theo nguyên tắc suy đoán thông thường là 
việc vi phạm các quy định có tác động tiêu cực tới các thành viên 
khác là các bên của hiệp định có liên quan, và trong trường hợp 
này thì vấn đề sẽ phải tùy thuộc vào việc biện luận, phản ứng 
của thành viên bị kiện. 


9, Những quy định của Thỏa thuận này không làm phương hại 
đến quyền của các thành viên muốn có sự giải thích đủ thẩm 
quyền về các điều khoản của hiệp định có liên quan thông qua 
việc ra quyêt định theo Tiệp định WTO hoặc một hiệp định có 
liên quan là một hiệp định nhiều bên. 

10. Các bên hiểu rằng yêu cầu hòa giải và việc sử đụng các thủ 
tục giải quyết tranh chấp không được nhằm mục đích hoặc được 
xem là những hành vi gây bất đồng, và nếu có tranh chấp phát 
sinh, tất cả thành viên phải tham gia một cách thiện chí vào 
những thủ tục này để nỗ lực giải quyết tranh chấp. Đồng thời, 
các đơn kiện và đơn kháng kiện về những vấn đề khác nhau thì 
không nên gắn với nhau. 

11. Thỏa thuận này chỉ được áp dụng với những yêu cầu tham vấn 
mới theo các điều khoản tham vấn của các hiệp định có liên quan 
được đưa ra vào ngày hoặc sau ngày Hiệp định WTO có hiệu lực. 
Đôi với các tranh chấp mà yêu cầu tham vấn theo GATT 1947 hoặc 
theo các hiệp định trước đây của các hiệp định có liên quan được 
đưa ra trước ngày Hiệp định WTO có hiệu lực, thì các quy tắc và 
thủ tục giải quyết tranh chấp tương ứng có hiệu lực ngay trước 
ngày Hiệp định WTO có hiệu lực phải tiếp tục được áp dụng?. 

12. Mặc dù đã có quy định của Khoản 11, nhưng nêu một đơn 
kiện dựa trên bất kỳ một hiệp định có liên quan nào được một 
thành viên đang phát triển khởi kiện chắng lại một thành viên 
phát triển, thì nguyên đơn có quyền viện đẫn, như một biện pháp 
thay thế cho các quy định của Điều 4, 5, 6 và 12 của Thỏa thuận 


2. (Ghi chú theo nguyên bản) Khoản này cũng sẽ được áp dụng cho các 
tranh chấp mà các báo cáo của Ban Hội thẩm chưa được thông qua hoặc chưa 


được thực hiện đầy đủ. 
PHỤ LỤC: VĂN KIỆN PHÁP L ñ›: 


214 


này, các điều khoản tương ứng của Quyết định ngày 5-4-1966 
(BISD 148/18), trừ khi Ban Hội thẩm cho rằng thời hạn quy định 
trong Khoản 7 của Quyết định đó không đủ để đưa ra báo cáo của 
mình và khi có sự đồng ý của bên nguyên đơn thì thời hạn đó có 
thể được kéo dài. Trong trường hợp có sự khác biệt giữa các quy 
tắc và thủ tục của Điều 4, 5, 6 và 12 của Thỏa thuận này và các 
quy tắc và thủ tục tương ứng của quyết định đó thì các quy tắc 
và thủ bục của quyết định phải được ưu tiên áp dụng. 


Điều 4 
Tham uốn 


1. Các thành viên khẳng định quyết tâm của mình nhằm tăng 
cường và nâng cao hiệu quả của các thủ tục tham vấn được các 
thành viên sử dụng. 

2. Mọi thành viên cam kết dành những cân nhắc thiện chí và 
tạo cơ hội thoả đáng cho việc tham vấn về bất kỳ ý kiến nào đo 
một thành viên khác đưa ra có liên quan đến những biện pháp 
ảnh hưởng tới hoạt động của bất cứ hiệp định có liên quan nào 
được thực hiện trên lãnh thổ của thành viên này”. 

3. Nếu có yêu cầu tham vấn được đưa ra theo quy định của 
hiệp định có liên quan, thành viên được yêu cầu, trừ khi có thỏa 
thuận khác, phải trả lời yêu cầu này trong vòng 10 ngày sau 
ngày nhận được yêu cầu và phải tham gia vào tham vấn một 
cách thiện chí trong thời hạn không quá 30 ngày sau ngày nhận 
được yêu cầu để cô gắng đạt được giải pháp thỏa đáng cho các 
bên. Nếu thành viên này không trả lời trong thời hạn 10 ngày 
sau ngày nhận được yêu cầu, hoặc không tham gia tham vấn 
trong thời hạn không quá 30 ngày, hoặc sau một thời hạn khác 
được các bên thỏa thuận kế từ ngày nhận được yêu cầu, thì 


3. (Ghi chú theo nguyên bản) Nếu các quy định của bất kỳ hiệp định có liên 
quan nào về những biện pháp được thực hiện bởi chính quyền địa phương hay 
khu vực hoặc các cơ quan có thẩm quyền trong phạm vi lãnh thổ của một thành 
viên có quy định khác với những quy định nêu trong Khoản này thì những quy 
định của hiệp định có liên quan đó phải được ưu tiên áp dụng. 


SỐ TAY VỀ HỆ THỐNG GIẢI QUYẾT TRANH CHẮP CỦA WTO 


thành viên đã yêu cầu tham vấn có thể trực tiếp yêu cầu thành 
lập Ban Hội thẩm. 

4. Tất cả những yêu cầu tham vấn như vậy phải được thành 
viên yêu cầu tham vấn thông báo cho DSB và các hội đồng và ủy 
ban liên quan. Bất cứ yêu cầu tham vấn nào cũng phải được đệ 
trình lên bằng văn bản và đưa ra lý đo yêu cầu, kế cả việc chỉ ra 
biện pháp có vấn đề và cơ sở pháp lý cho việc khiêu kiện. 

5. Trong quá trình tham vấn theo quy định của một hiệp định 
có liên quan, trước khi phải sử dụng đến biện pháp tiếp theo của 
Thỏa thuận này, các thành viên cần phải cô gắng điều chỉnh vấn 
đề một cách thoả đáng. 

6... Quá trình tham vấn phải được giữ bí mật, và không được gây 
phương hại đến các quyền của bất kỳ thành viên nào trong bất 
kỳ một quy trình tố tụng tiếp theo nào. 

7. Nếu tham vấn không giải quyết được tranh chấp trong vòng 
60 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu tham vấn, bên nguyên 
đơn có thể yêu cầu thành lập Ban Hội thẩm. Bên nguyên đơn cô 
thể yêu cầu thành lập Ban Hội thẩm trong thời hạn 60 ngày nói 
trên nêu các bên tham vấn cùng cho rằng việc tham vấn đã 
không giải quyết được tranh chấp. 

8. Trong trường hợp khẩn cấp, kể cả những trường hợp có liên 
quan đến hàng hoá dễ hỏng, các thành viên phải tiến hành tham 
vấn trong khoảng thời gian không quá 10 ngày sau khi nhận 
được yêu cầu. Nếu việc tham vấn đã không giải quyết được tranh 
chấp trong thời hạn 20 ngày sau ngày nhận được yêu cầu, bên 
nguyên đơn có thể yêu cầu thành lập Ban Hội thẩm. 

9. Trong trường hợp khẩn cấp, kể cả trường hợp liên quan đến 
hàng hóa dễ hỏng, các bên có tranh chấp, Ban Hội thẩm và Cơ 
quan Phúc thẩm phải dùng mọi nỗ lực để đẩy nhanh quá trình 
giải quyết tranh chấp đến mức độ tối đa có thể. 

10. Trong khi tham vấn, các thành viên phải đặc biệt chú ý đến 
những vấn đề cụ thể và quyền lợi của các thành viên là các nước 
đang phát triển. 

11. Khi một thành viên ngoài các thành viên tham vấn cho rằng 


PHỤ LỤC: VĂN KIỆN PHÁP LÝ 


họ có lợi ích thương mại đáng kế trong quá trình tham vấn đang 
được tiến hành phù hợp với Khoản 1 Điều XXH của GATT 1994, 
Khoản 1 Điều XXII của GATS, hoặc các điều khoản tương ứng 
trong các hiệp định có liên quan khác” thì thành viên này có thể 
thông báo cho các thành viên tham vấn và DSB về nguyện vọng 
muốn được tham gia vào tham vấn trong vòng 10 ngày sau ngày 
nhận được yêu cầu tham vấn theo Điều vừa nêu. Thành viên đó 
phải được tham gia vào việc tham vấn với điều kiện là thành viên 
nhận được yêu cầu tham vấn đồng ý rằng lập luận về lợi ích đáng 
kể đó là có căn cứ. Trong trường hợp đó, các thành viên phải 
thông báo cho DSB, Nếu yêu cầu tham gia tham vấn không được 
chấp nhận, thì thành viên muôn tham gia này phải được tự do 
yêu cầu tham vấn theo Khoản 1 Điều XXII hoặc Khoản 1 Điều 
XXIH của GATT 1994, Khoản 1 Điều XXII hoặc Khoản 1 Điều 
XXIH của GATS, hoặc những điều khoản tương ứng trong các 
hiệp định có liên quan khác. 


Điều 5 
Môi giới, Hòa giải uà Trung gian 


1. Môi giới, hòa giải và trung gian là những thủ tục được tiến 
hành tự nguyện, nếu các bên tranh chấp đồng ý như vậy. 


4. (Ghi chú theo nguyên bản) Các điều khoản tham vấn tương ứng trong các 
hiệp định có liên quan được liệt kê dưới đây: 

Hiệp định về nông nghiệp, Điều 19; Hiệp định về việc áp dụng các biện pháp 
kiểm dịch động thực vật, Khoăn 1 của Điều 11; Hiệp định về hàng đệt và may 
mặc, Khoản 4 của Điều 8; Hiệp định về các hàng rào kỹ thuật đối với thương 
mại, Khoản 1 của Điều 14; Hiệp định về các biện pháp đầu tư liên quan đến 
thương mại, Điều 8; Hiệp định về việc thực thi Điều VI của GATT 1947, Khoản 
2 của Điêu 19; Hiệp định về giám định hàng hoá trước khi xếp hàng, Điều 7; 
Hiệp định về quy tắc xuất xứ, Điều 7; Hiệp định về thủ tục cấp phép nhập 
khẩu, Điều 6; Hiệp định về trợ cấp và các biện pháp đối kháng, Điều 30; Hiệp 
định về tự vệ, Điều 14; Hiệp định về các khía cạnh liên quan đến thương mại 
của quyền sở hữu trí tuệ, Điều 64.1; và bất cứ điều khoản tham vần nào tương 
ứng trong các hiệp định thương mại nhiều bén của một số thành viên như được 
các cơ quan cô thẩm quyền của mỗi hiệp định quyết định và như được thông 
báo cho DSB. 


SỐ TAY VỀ HỆ THỐNG GIẢI QUYẾT THANH CHẮP CỦA WTO 


2. Việc môi giới, hòa giải và trung gian, và đặc biệt là quan 
điểm của các bên tranh chấp trong việc này phải được giữ bí mật 
và không làm phương hại đến quyên của bất cứ bên nào trong 
những bước tô tụng tiếp theo những thủ tục này. 

3. Bất cứ bên tranh chấp nào đều có thể yêu cầu môi giới, hòa 
giải hoặc trung gian vào bất cứ lúc nào. Những thủ tục này có 
thể được bắt đầu và chấm dứt vào bất kỳ thời điểm nào. Một khi 
những thủ tục này đã chấm dứt, bên nguyên đơn có thể yêu cầu 
thành lập Ban Hội thẩm. 

4. Khi thủ tục môi giới, hòa giải hoặc trung gian được tiến 
hành trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu tham 
vấn, bên nguyên đơn phải cho phép một thời hạn là 60 ngày kế 
từ ngày nhận được yêu cầu tham vấn trước khi yêu cầu thành 
lập Ban Hội thẩm. Bên nguyên đơn có thể yêu cầu thành lập Ban 
Hội thẩm trong thời hạn 60 ngày này, nêu các bên có tranh chấp 
cùng cho rằng môi giới, hoà giải hoặc trung gian đã không thế 
giải quyết được tranh chấp. 


5. Nếu các bên tranh chấp đồng ý, thì thủ tục môi giới, hòa giải 
hoặc trung gian có thể được tiếp tục ngay cả khi Ban Hội thẩm 
tiến hành tổ tụng. 

6. Tổng giám đốc với quyền hạn đương nhiên của mình, có thể 
đề xuất việc môi giới, hòa giải hoặc trung gian nhằm giúp các 
thành viên giải quyết tranh chấp. 


Điều 6 
Thành lập Ban Hội thẩm 


1.. Nếu bên nguyên đơn có yêu cầu, một Ban Hội thẩm phải được 
thành lập chậm nhất là tại cuộc họp của DSB tiếp theo cuộc họp 
mà tại đó yêu cầu này lần đầu tiên được đưa ra như một mục của 
chương trình nghị sự DSB, trừ khi tại cuộc họp đó DSB quyết 
định trên cơ sở đồng thuận không thành lập Ban Hội thẩm”. 


ð. (Ghí chú theo nguyên bản) Nếu bên nguyên đơn có yêu cầu, một cuộc họp 


DBB phải được tổ chức với mục đích này trong vùng 1ð ngày kế từ khi nhận 
được yêu câu,với điều kiện là phải thông báo cuộc hợp trước 10 ngày, 


PHỤ LỤC: VĂN KIỆN PHÁP LÝ 


2. Yêu cầu thành lập Ban Hội thẩm phải được làm bằng văn 
bản. Văn bản yêu cầu này phải chỉ ra là việc tham vấn đã được 
tiên hành hay chưa, xác định rõ các biện pháp cụ thể đang được 
bàn cãi và cung cấp tóm tắt cơ sở pháp lý của đơn kiện đủ để 
trình bày các vấn đề một cách rõ ràng. Trong trường hợp bên 
nộp đơn yêu cầu thành lập Ban Hội thẩm với các điều kiện 
khác với các điều khoản tham chiếu chuẩn, thì văn bản yêu cầu 
này phải kèm theo bản đề xuất về các điều khoản tham chiếu 
đặc biệt. 


Điều 7 
Các điều khoản tham chiếu của Ban Hội Yhểm 


1. Ban Hội thẩm có các điều khoản tham chiếu sau đây, trừ khi 
các bên tranh chấp có thỏa thuận khác trong vòng 20 ngày kế từ 
ngày thành lập Ban Hội thẩm: 
“Xem xét, trên cơ sở các điều khoản có liên quan (tên của 
(các) hiệp định có liên quan do các bên tranh chấp trích dẫn), 
vấn đề được đưa ra DSB bởi (tên của một bên) trong văn 
bản... và đưa ra những ý kiến nhận xét, kết luận giúp DSB 
đưa ra các khuyến nghị hoặc các phán quyết được quy định 
trong (các) hiệp định có liên quan đó.” 
2. Ban Hội thẩm phải xử lý các điều khoắn liên quan trong bất 
kỳ hiệp định có liên quan nào hoặc các hiệp định được các bên 
tranh chấp dẫn chiếu tới. 
3. Khi thành lập Ban Hội thẩm, DSB có thế ủy quyền cho 
Chủ tịch DSB soạn thảo các điều khoản tham chiếu của Ban 
Hội thấm, kết hợp tham vấn với các bên tranh chấp, nhưng 
phải bảo đám tuân theo Khoản 1. Các điều khoản tham chiếu 
được soạn thảo như vậy phải được gửi tới tất cả các thành 
viên. Nếu các điều khoản tham chiếu được thoả thuận không 
phải là các điều khoản tham chiếu chuẩn, thì bất kỳ thành 
viên nào cũng có thể nêu vấn đề liên quan đến các điều khoản 
đó với DSB. 


SỐ TAY VỀ HỆ THÓNG GIẢI QUYẾT TRANH CHẮP CỦA WTO 


Điều 8 
_ Thành phần Ban Hội thẩm 


1. Ban hội thẩm phải được cấu thành bởi những cá nhân có 
năng lực tốt thuộc tổ chức chính phủ và/hoặc phi chính phủ, kế 
cả những người đã làm việc hoặc trình vụ kiện ra Ban Hội thẩm, 
làm đại diện của một thành viên hoặc của một bên ký kết GATT 
1947, hoặc đại diện tại hội đồng hay ủy ban của bất cứ hiệp định 
có liên quan nào hoặc hiệp định nào trước đó, hoặc đã từng làm 
việc trong Ban Thư ký, đã từng giảng dạy hoặc viết sách, báo 
được đăng về luật thương mại quốc tế hoặc chính sách thương 
mại quốc tế, hoặc đã từng là quan chức cao cấp về chính sách 
thương mại của một thành viên. 
9. Các thành viên Ban Hội thẩm cần phải được chọn lựa với 
mục đích bảo đảm sự độc lập của các hội thẩm viên, có kiến thức 
đa dạng ở mức đủ và có phạm vi kinh nghiệm công tác rộng. 
3. Công dân của các nước mà Chính phủ đang” là các bên tranh 
chấp hoặc là bên thứ ba được quy định ở Khoản 2 Điều 10 sẽ 
không được cử tham gia Ban Hội thẩm của vụ việc liên quan đó, 
trừ khi các bên tham gia tranh chấp thöa thuận khác. 
4. Đề hỗ trợ việc lựa chọn thành viên Ban Hội thẩm, Ban Thư 
ký sẽ xây dựng danh mục đề cử các cá nhân thuộc các tỗ chức chính 
phủ và phi chính phủ đủ tiêu chuẩn đã được nêu tại Khoản 1, và từ 
danh sách này các thành viên Ban Hội thẩm sẽ được lựa chọn 
một cách thích hợp. Danh sách đó phải bao gồm cả bảng phân 
công các hội thẩm viên phi chính phủ được lập ngày 30-11-1984 
(BISD 318/9), những bảng phân công và danh sách đề cử khác 
được lập theo bất cứ hiệp định có liên quan nào, và phải giữ lại 
tên của những người trong các bảng phân công và đanh sách đề 
cử này vào thời điểm Hiệp định WTO có hiệu lực. Các thành viên 
có thể định kỳ đề xuất tên của các cá nhân thuộc các tổ chức 
6. (Ghi chú theo nguyên bản) Trong trường hợp liên mính thuế quan hoặc 
các thị trường chung là các bên trong tranh chấp thì quy định này phải áp dụng 


cho công dân của tất cả các nước thuộc liên minh thuế quan hoặc các thị trường 
chung đó. 


PHỤ LỤC: VĂN KIỆN PHÁP LÝ 


220 


chính phủ và phi chính phủ để đưa vào danh sách đề cử, cung 
cấp các thông tin liên quan đến kiến thức của họ về thương mại 
quốc tế, về những lĩnh vực hoặc nội dung của các hiệp định có 
liên quan, tên của những người này sẽ được đưa bổ sung vào 
danh sách sau khi có sự chấp thuận của DSB. Đối với mỗi cá 
nhân trong danh sách, danh sách phải chỉ rõ phạm vi kinh 
nghiệm hay chuyên môn cụ thể của mỗi cá nhân trong những 
lĩnh vực hoặc nội dung của các hiệp định có liên quan. 

5. Ban Hội thẩm phải gồm ba hội thẩm viên, trừ khi các bên 
tranh chấp đồng ý một Ban Hội thẩm gồm năm hội thẩm viên 
trong vòng 10 ngày kế từ ngày thành lập Ban Hội thẩm. Các 
thành viên phải nhanh chóng được thông báo về thành phần của 
Ban Hội thẩm. 

6. Ban Thư ký phải đề xuất việc bổ nhiệm Ban Hội thẩm với các 
bên có tranh chấp. Các bên tranh chấp không được phản đối việc 
bổ nhiệm, trừ khi có những lý do bắt buộc. 

7.. Nếu trong vòng 20 ngày sau ngày thành lập Ban Hội thẩm 
mà không có sự nhất trí về thành viên Ban Hội thẩm, theo yêu 
cầu của bất cứ bên nào, Tổng giám đốc sau khi tham vấn với Chủ 
tịch DSB và Chủ tịch của hội đồng hay ủy ban liên quan phải 
quyết định thành phần Ban Hội thẩm bằng việc bố nhiệm các hội 
thẩm viên từ những người mà Tổng giám đốc coi là thích hợp 
nhất theo đúng bất kỳ quy tắc hoặc thủ tục đặc biệt hoặc bổ sung 
có liên quan nào của những hiệp định có liên quan đang được áp 
dụng cho tranh chấp đó, sau khi tham vấn với các bên tranh 
chấp. Chủ tịch của DSB phải thông báo cho các thành viên về 
thành phần Ban Hội thẩm đã được thành lập như vậy không quá 
10 ngày kể từ ngày Chủ tịch nhận được yêu cầu. 

8. Các thành viên phải cam kết, như một quy tắc chung, cho 
phép nhân viên của mình làm hội thẩm viên, 

9. Các hội thẩm viên phải làm việc với tư cách cá nhân của 
mình và không phải là đại điện của chính phủ và cũng không 
phải là đại điện của một tổ chức nào. Vì thế các thành viên phải 
không được đưa ra chỉ thị hay tìm cách gây ảnh hưởng đối với họ 
về những vấn đề được đưa ra trước Ban Hội thẩm. 


SỐ TAY VỀ HỆ THÓNG GIẢI QUYẾT THANH CHẮP CỦA WTO 


10. Khi một tranh chấp xảy ra giữa một thành viên phát triển và 
một thành viên đang phát triển, nếu có yêu cầu của thành viên 
đang phát triển, thì Ban Hội thẩm phải có ít nhất một hội thẩm 
viên từ một thành viên đang phát triển. 

11. Các chỉ phí cho hội thẩm viên, kế cả chỉ phí đi lại và ăn ở, 
phải được thanh toán từ ngân sách của WTO theo mức được Đại 
hội đồng thông qua trên cơ sở các khuyến nghị của Ủy ban về các 
vấn đề Ngân sách, Tài chính và Quản trị. 


Điều 9 
Thủ tục dối uới đơn kiện có nhiều nguyên đơn 


1. Khi có hai hoặc nhiều thành viên yêu cầu thành lập Ban Hội 
thẩm để giải quyết cùng một vấn đề thì một Ban Hội thẩm duy 
nhất có thể được thành lập để xem xét những đơn kiện này có 
tính đến quyền của tất cả các thành viên có ñên quan. Một Ban 
Hội thẩm duy nhất cần phải được thành lập để xem xét những 
đơn kiện như vậy nêu khả thị. 

2. Ban Hội thẩm duy nhất này phải tiến hành việc xem xét và 
đệ trình ý kiến lên DSB theo cách thức bảo đảm các quyền của 
các bên tham gia tranh chấp không bị suy giảm so với trường hợp 
yêu cầu thành lập các Ban Hội thẩm riêng lẻ để xem xét các đơn 
kiện. Nếu một trong các bên tranh chấp yêu cầu thì Ban Hội 
thẩm phải đệ trình các bản báo cáo riêng lẻ về tranh chấp có liên 
quan. Các văn bản đệ trình của mỗi nguyên đơn phải được cung 
cấp cho các nguyên đơn khác và mỗi nguyên đơn phải có quyền 
có mặt khi bất cứ một nguyên đơn nào khác trình bày quan điểm 
với Ban Hội thẩm. 


3. Nếu có hai hoặc nhiều Ban Hội thẩm được thành lập để xem 
xét các đơn kiện liên quan đến cùng một vấn đề thì phái cô gắng 
tới mức cao nhất có thể để chọn cùng các hội thẩm viên chung 
cho các Ban Hội thẩm riêng lẻ và phải sắp xếp thời gian biểu cho 
thủ tục tố tụng của Ban Hội thẩm trong những tranh chấp này 
được hài hoà. 


PHỤ LỤC: VĂN KIỆN PHÁP LÝ 


Điều 10 
Các bên thứ ba 


1. Quyền lợi của các bên tranh chấp và của các thành viên khác 
theo một hiệp định có liên quan về nội dung tranh chấp phải 
được cân nhắc đầy đủ trong quá trình tố tụng tại Ban Hội thẩm. 
2. Bất cứ thành viên nào có quyền lợi đáng kể đối với một vấn 
đề được Ban Hội thẩm xem xét và đã thông báo quyền lợi của 
mình cho DSB (trong Thỏa thuận này gọi là “bên thứ ba”) đều 
phải có cơ hội được trình bày vấn đề cho Ban Hội thẩm và được 
trình văn bản cho Ban Hội thẩm. Những văn bản đệ trình này 
cũng phải được gửi cho các bên tranh chấp và phải được phản 
ánh trong bản báo cáo của Ban Hội thẩm. 

3. Các bên thứ ba phải được nhận văn bản đệ trình của các bên 
tranh chấp cho phiên họp đầu tiên của Ban Hội thẩm. 

4. Nếu một bên thứ ba cho rằng một biện pháp là đối tượng của 
việc giải quyết tại Ban Hội thẩm đã triệt tiêu hoặc làm phương 
hại đến quyền lợi của bên đó theo bất cứ hiệp định có liên quan 
nào, thì thành viên đó có thể sử dụng thủ tục giải quyết tranh 
chấp thông thường theo bản Thỏa thuận này. Tranh chấp như 
vậy phải được chuyển cho Ban Hội thẩm ban đầu nếu có thể. 


Điều II 
Chức năng của Ban Hội thẩm 


Chức năng của Ban Hội thẩm là giúp DSB hoàn thành trách 
nhiệm theo Thỏa thuận này và các hiệp định có liên quan. Do đó, 
Ban Hội thẩm cần phải đánh giá một cách khách quan về các vấn 
đề đặt ra cho mình, gồm cả việc đánh giá khách quan các tình 
tiêt của vụ việc và khả năng áp dụng và sự phù hợp với các hiệp 
định có liên quan, và đưa ra những nhận xét, kết luận khác có 
thể giúp DSB trong việc đưa ra các khuyến nghị hoặc các phán 
quyết được quy định trong các hiệp định có liên quan. Ban Hội 
thẩm cần phải đều đặn tham vấn với các bên tranh chấp và tạo 
cho họ những cơ hội thích hợp để đưa ra một giải pháp thỏa đáng 
đối với các bên. 


SỐ TAY VỀ HỆ THÔNG GIẢI QUYẾT TRANH CHẮP CỦA WTO 


Điều 12 
Quy trình tô tụng của Ban Hội thẩm 


1. Ban Hội thẩm tuân theo Quy trình tác nghiệp ở Phụ lục 3, 
trừ khi Ban Hội thẩm quyết định khác sau khi tham vấn các bên 
tranh chấp. 

2. Quy trình của Ban Hội thẩm phải có sự linh hoạt đầy đủ để 
bảo đảm cho các báo cáo của Ban Hội thẩm có chất lượng cao mà 
lại không làm chậm quá trình tố tụng tại Ban Hội thẩm một cách 
không cần thiết. 


3. Sau khi tham vấn với các bên tranh chấp, các hội thẩm viên, 
trong thời hạn càng sớm càng tốt và bất kỳ khi nào có thể trong 
vòng một tuần sau khi thành phần và các điều khoản tham chiếu 
của Ban Hội thẩm đã được thông qua, phải ấn định thời gian 
biểu cho quá trình tố tụng tại Ban Hội thẩm, có tính đến các quy 
định của Khoản 9 Điều 4 nếu có liên quan. 

4. Trong khi xác định thời gian biểu cho quá trình tố tụng tại 
Ban Hội thẩm, Ban Hội thẩm phải tạo đủ thời gian cho các bên 
tranh chấp chuẩn bị các văn bản đệ trình của họ. 

5ð. Ban Hội thẩm phải định ra các thời hạn chính xác cho các 
bên đệ trình văn bản và các bên phải tôn trọng các thời hạn này. 
6. Mỗi bên tranh chấp nộp lưu chiểu các văn bản đệ trình của 
mình cho Ban Thư ký để Ban Thư ký chuyển ngay cho Ban Hội 
thẩm, các bên khác và các bên tranh chấp. Bên nguyên đơn phải 
đệ trình văn bản đầu tiên trước văn bản đệ trình đầu tiên của 
bên bị đơn, trừ khi Ban Hội thẩm quyết định, khi xác định thời 
gian biểu như được nêu tại Khoản 3, sau khi tham vấn với các 
bên tranh chấp, rằng các bên phải đệ trình văn bản đầu tiên 
cùng một lúc. Khi đưa ra lịch theo thứ tự trước sau cho việc nộp 
các bản đệ trình đầu tiên, Ban Hội thẩm phải xây dựng một 
khoảng thời gian cụ thể cho việc tiếp nhận bản đệ trình của bên 
bị đơn. Bất cứ bản đệ trình nào bằng văn bản sau đó đều phải 
được đệ trình đồng thời. 


7... Khi các bên tranh chấp không tìm ra được một giải pháp thỏa 
đáng cho cả hai bên, thì Ban Hội thẩm phải đệ trình bản ý kiến 


PHỤ LỤC: VĂN KIÊN PHÁP LÝ 


của mình dưới dạng báo cáo bằng văn bản lên DSB. Trong trường 
hợp như vậy, bản báo cáo của Ban Hội thẩm phải đưa ra các ý 
kiến về các tình tiết, về khả năng áp dụng các điều khoản liên 
quan và lý lẽ đằng sau bất cứ kết luận và khuyến nghị nào được 
đưa ra. Nếu tranh chấp được giải quyết bằng hoà giải, thì bản 
báo cáo của Ban Hội thẩm phải được hạn chế ở mức mô tả ngắn 
gọn về vụ việc này và báo cáo rằng đã đạt được một giải pháp. 
8. Để những thủ tục này có hiệu quả hơn, khoảng thời gian mà 
Ban Hội thẩm phải tiến hành xem xét, từ ngày thành phần và 
các điều khoản tham chiếu của Ban Hội thẩm được thống nhất 
cho tới ngày bản báo cáo cuỗi cùng được chuyển tới các bên tranh 
chấp, theo quy định chung, phải không quá sáu tháng. Trong 
trường hợp khẩn cấp, kế cả những trường hợp liên quan đến 
hàng dễ hỏng, Ban Hội thẩm phải cô gắng đưa ra bản báo cáo của 
mình cho các bên tranh chấp trong vòng 3 tháng. 

9. Khi Ban Hội thẩm cho rằng không thể đưa ra bản báo cáo 
trong vòng sáu tháng hoặc trong vòng ba tháng trong các trường 
hợp khẩn cấp, Ban Hội thẩm phải thông báo cho DSB bằng văn 
bản về lý do trì hoãn cùng với khoảng thời gian dự kiến Ban Hội 
thẩm sẽ đưa ra báo cáo. Không trường hợp nào được phép có thời 
hạn vượt quá chín tháng kế từ khi thành lập Ban Hội thẩm tới 
khi gửi các báo cáo cho các thành viên. 

10. Trong khuôn khổ tham vấn liên quan đến biện pháp do một 
thành viên đang phát triển tiến hành, các bên có thể đồng ý kéo 
dài thời gian được quy định trong Khoản 7 và 8 của Điều 4. Sau 
khi hết thời hạn liên quan, nêu các bên tham vấn không thể đồng 
ý rằng việc tham vấn đã kết thúc, Chủ tịch DSB phải quyết định, 
sau khi tham vấn với các bên, liệu xem có kéo dài thời hạn liên 
quan hay không, và nếu có, thì kéo đài bao lâu. Thêm vào đó, 
trong khi xem xét một đơn kiện đối với một thành viên đang phát 
triển, Ban Hội thẩm phải tạo đủ thời gian cho thành viên đang 
phát triển chuẩn bị và trình bày lập luận của mình. Các quy định 
ở Khoản 1 Điều 20 và Khoản 4 Điều 21 không bị ảnh hưởng bởi 
bắt kỳ hành động nào theo Khoản này. 


11. Khi một hoặc nhiều bên là nước đang phát triển thành viên, 


sai SỐ TAY VỀ HỆ THÓNG GIẢI QUYẾT TRANH CHẮP CỦA WTO 


báo cáo của Ban Hội thẩm phải chỉ ra một cách rõ ràng hình thức 
xem xét các điều khoản đãi ngộ đặc biệt và khác biệt cho các 
thành viên đang phát triển như là một phần của những hiệp 
định có hên quan và được các nước đang phát triển nêu lên trong 
quá trình giải quyết tranh chấp. 

12. Ban hội thẩm có thể tạm ngừng công việc bất cứ lúc nào theo 
yêu cầu của bên nguyên đơn trong một thời hạn không quá 12 
tháng. Trong trường hợp tạm ngừng như vậy, các thời hạn được 
nêu tại Khoản 8 và 9 của Điều này, Khoản 1 của Điều 20, và 
Khoản 4 của Điều 21 phải được kéo dài một khoảng thời gian 
bằng thời gian công việc đó bị tạm ngừng. Nếu công việc của Ban 
Hội thẩm bị tạm ngừng hơn 12 tháng, thì thẩm quyền thành lập 
Ban Hội thẩm hết hiệu lực. 


Điều 13 


Quyền tìm biếm thông tin 


1. Mỗi Ban Hội thẩm đều có quyền tìm kiếm thông tin và tư 
vấn kỹ thuật từ bất cứ cá nhân hoặc cơ quan nào mà Ban Hội 
thẩm coi là phù hợp. Tuy nhiên, trước khi một Ban Hội thẩm tìm 
kiếm thông tìn hoặc tư vấn từ bất kỳ cá nhân hoặc cơ quan nào 
trong phạm vi quyền hạn của một thành viên, Ban Hội thẩm 
phải thông báo cho các cơ quan có thẩm quyền của thành viên đó. 
Thành viên cần trả lời nhanh và đầy đủ bất cứ yêu cầu nào của 
Ban Hội thẩm đổi với những thông tin được Ban Hội thẩm thấy 
là cần thiết và thích hợp. Các thông tin mật được cung cấp phải 
không được tiết lộ trừ khi có sự cho phép chính thức của tổ chức, 
cá nhân và nhà chức trách của thành viên cung cấp thông tin đó. 
2... Ban Hội thẩm có thể tìm kiếm thông tin từ bất kỳ nguồn nào 
có liên quan và có thể tham vấn chuyên gia để nhận được những 
ý kiến về những khía cạnh nhất định của vấn đề. Đối với các vấn 
đề tình tiết có liên quan đến các vấn đề khoa học, hoặc kỹ thuật 
do một bên tranh chấp nêu ra, thì Ban Hội thẩm có thể yêu cầu 
báo cáo tư vấn bằng văn bản của nhóm chuyên gia thẩm định. 
Quy tắc thành lập nhóm này và các thủ tục làm việc của nhóm 
đó được nêu trong Phụ lục 4. 


PHỤ LỤC: VĂN KIỆN PHÁP LÝ 


Điều 14 
Tính bảo mật 


1. Việc nghị án của Ban Hội thẩm phải được giữ bí mật. 

2. Các bản báo cáo của Ban Hội thẩm được soạn thảo không có 
sự hiện diện của các bên tranh chấp mà dựa trên cơ sở các thông 
tin đã được cung cấp và các ý kiến đã được đưa ra, 

3. Các ý kiến của cá nhân hội thẩm viên được trình bày trong 
bản báo cáo của Ban Hội thẩm phải không được ghi tên người 
phát biểu ý kiến đó. 


Điều 15 
Giai đoạn rò soát giữa hỳ 


1. Tiếp theo việc xem xét các văn bản đệ trình ý kiến và các lập 
luận miệng, Ban Hội thẩm phải chuyển các phần mô tả (các tình 
tiết và lập luận) của bản dự thảo báo cáo của mình cho các bên 
tranh chấp. Trong thời hạn do Ban Hội thẩm định ra, các bên 
phải đệ trình các ý kiến của mình bằng văn bản. 

2. Sau khi hết thời hạn được định ra để tiếp nhận các ý kiến của 
các bên tranh chấp, Ban Hội thẩm phải đưa ra một bản báo cáo 
giữa kỳ cho các bên, bao gồm cả các phần mô tả, các ý kiến và các 
kết luận của Ban Hội thẩm. Trong thời hạn được Ban Hội thẩm 
đặt ra, một bên có thể đệ trình một văn bản yêu cầu Ban Hội 
thẩm xem xét lại những khía cạnh chính xác của bản báo cáo 
giữa kỳ trước khi chuyển bản báo cáo cuối cùng tới các thành 
viên. Theo yêu cầu của một bên, Ban Hội thẩm phải tổ chức thêm 
cuộc họp với các bên về những vấn đề đã được nêu trong các bản 
ý kiến. Nếu không nhận được bản ý kiến nào của các bên trong 
thời hạn đã định cho việc có ý kiến đó, thì bản báo cáo giữa kỳ 
phải được coi là bản báo cáo cuối cùng của Ban Hội thẩm và phải 
nhanh chóng được chuyến tới các thành viên. 


3. Các kết luận trong bản báo cáo cuối cùng của Ban Hội thẩm 
phải nêu các nội dung thảo luận về những lập luận được đưa ra tại 
giai đoạn rà soát giữa kỳ. Giai đoạn rà soát giữa kỳ phải được thực 
hiện trong khoảng thời gian được đưa ra trong Khoản 8 Điều 12. 


9 Xế. số £ 2 « 4£ * 
SỐ TAY vÈ HỆ THÔNG GIẢI QUYET TRANH CHẤP CUA WTO 


Điều 16 
Thông qua báo cáo của Ban Hội thẩm 
1. Nhằm có đủ thời gian để các thành viên xem xét các báo cáo 
của Ban Hội thẩm, các báo cáo sẽ không được trình DSB xem xét 


thông qua trong vòng 20 ngày sau ngày báo cáo đã được chuyển 
tới các thành viên. 


2. Các thành viên có phản đối về bản báo cáo của Ban Hội thẩm 
phải nộp văn bản giải thích lý do phản đối của mình tới DSB ít 
nhất 10 ngày trước phiên họp của DSB xem xét báo cáo của Ban 
Hội thẩm. 

3. Các bên tranh chấp có quyền tham gìa đầy đủ vào việc DSB 
xem xét báo cáo của Ban Hội thẩm, và các quan điểm của họ 
được ghi lại đầy đủ. 

4. Trong vòng 60 ngày sau ngày chuyến báo cáo của Ban Hội 
thẩm tới các thành viên, báo cáo này phải được thông qua tại 
phiên họp DSB”, trừ khi một bên tranh chấp chính thức thông 
báo cho DSB về quyết định kháng cáo của mình hoặc DSB quyết 
định trên cơ sở đồng thuận không thông qua bản báo cáo này. 
Nêu một bên đã thông báo quyết định kháng cáo của mình, thì 
DSB sẽ không xem xét thông qua bản báo cáo của Ban Hội thẩm 
lập cho tới khi hoàn thành việc phúc thẩm. Thủ tục thông qua 
này không làm phương hại tới quyền của các thành viên được thể 
hiện quan điểm của mình về bản báo cáo của Ban Hội thẩm. 


Điều 17 ¬ 
Xét xử phúc thẩm 
Cơ quan Phúc thẩm thường trực 


1. Một Cơ quan Phúc thẩm thường trực phải được DSB thành 
lập. Cơ quan Phúc thẩm này xem xét kháng cáo về các vụ việc 
của Ban Hội thẩm. Cơ quan này phải bao gồm bảy người, mỗi 


7. Nếu cuộc họp của DSB không được dự định tổ chức trong giai đoạn này 
tại thời điểm mà cho phép có thể đáp ứng được những yêu cầu của Khoản 1 và 
4 của Điều 16, thì một cuậc họp DSB phải được tổ chức với mục đích này. 


PHÙ LỤC: VĂN KIỆN PHÁP LÝ zar 


một vụ việc phải do ba người trong số đó xét xử. Những người 
làm việc ở Cơ quan Phúc thẩm phải làm việc luân phiên. Việc 
luân phiên như vậy phải được xác định trong văn bản về Quy 
trình tác nghiệp của Cơ quan Phúc thẩm. 

2. DSB phải chỉ định người làm việc ở Cơ quan Phúc thẩm cho 
nhiệm kỳ bốn năm, và mỗi người có thể được tái bổ nhiệm một 
lần. Tuy nhiên, nhiệm kỳ của ba trong sô bảy người được bổ 
nhiệm ngay sau khi Hiệp định WTO có hiệu lực phải hết hạn sau 
hai năm, được xác định bằng việc bắt thăm. Chỗ khuyết, nếu có, 
phải được bổ sung. Người được bổ nhiệm thay thế một người mà 
nhiệm kỳ chưa hêt sẽ giữ vị trí đó trong thời gian nhiệm kỳ còn 
lại của người tiền nhiệm. 

3. Cơ quan Phúc thẩm phải bao gồm những người có uy tín đã 
được công nhận, với kinh nghiệm chuyên môn đã được chứng 
minh về pháp luật, thương mại quốc tế và những nội dung của 
các hiệp định có liên quan nói chung. Họ phải không được gắn 
kết vớt chính phủ nào. Cơ cấu thành viên của Cơ quan Phúc 
thẩm phải phản ánh rộng rãi cơ cấu thành viên trong WTO. Tất 
cả những người làm việc tại Cơ quan Phúc thẩm phải sẵn sàng 
làm việc bất cứ lúc nào và chỉ được thông báo ngắn, phải cập 
nhật theo kịp các hoạt động giải quyết tranh chấp và các hoạt 
động có liên quan khác của WTO. Họ không được tham gia vào 
việc xem xét các tranh chấp khi có thể tạo ra xung đột quyền lợi 
trực tiếp hay gián tiếp. 

4. Chỉ các bên có tranh chấp, chứ không phải các bên thứ ba, 
mới có quyền kháng cáo báo cáo của Ban Hội thẩm. Các bên thứ 
ba đã thông báo cho DSB về lợi ích đáng kể đối với vấn đề theo 
Khoản 2 Điều 10 có thể đệ trình văn bản cho Cơ quan Phúc thẩm 
và phải được tạo cơ hội trình bày với Cơ quan Phúc thẩm. 

5... Như một quy tắc chung, việc giải quyết phải không được quá 
60 ngày kể từ ngày một bên tranh chấp chính thức thông báo 
quyết định kháng cáo của mình tới ngày Cơ quan Phúc thẩm 
chuyển báo cáo của mình. Khi xác định thời gian biểu của mình, 
Cơ quan Phúc thẩm phải cân nhắc các quy định của Khoản 9 
Điều 4, nếu có liên quan. Khi Cơ quan Phúc thẩm thấy mình 


„5E TAY VỀ HỆ THỐNG GIẢI QUYẾT TRANH CHẮP CỦA WTO 


không thể đưa ra báo cáo trong vòng 60 ngày, Cơ quan này phải 
thông báo cho DSB bằng văn bản lý do trì hoãn cùng với khoảng 
thời gian dự kiến phải đệ trình báo cáo. Trong mọi trường hợp 
việc giải quyết cũng không được vượt quá 90 ngày. 


6. Kháng cáo chỉ được giới hạn trong những vấn đề về pháp lý 
được đề cập trong báo cáo của Ban Hội thẩm và những giải thích 
pháp luật của Ban Hội thẩm. 

7. Cơ quan Phúc thẩm phải được cung cấp những hỗ trợ pháp 
lý và hành chính thích hợp theo yêu cầu. 

8. Chỉ phí cho những người làm việc ở Cơ quan Phúc thẩm, bao 
gồm cả chỉ phí ởi lại và ăn ở, phải được thanh toán từ ngân sách 
của WTO theo mức được Đại hội đồng thông qua trên cơ sở các 
khuyến nghị của Uỷ ban về các vấn đề Ngân sách, Tài chính và 
Quản trị. 


Thủ tục Xét xử Phúc thẩm 


9. Quy trình tác nghiệp phải được Cơ quan Phúc thẩm xây 
dựng, có tham vấn với Chủ tịch DSB và Tổng giám đốc, và được 
thông báo cho các thành viên để cung cấp thông tin. 

10. Quá trình tố tụng của Cơ quan Phúc thẩm phải được giữ kín. 
Các báo cáo của Cơ quan Phúc thẩm phải được soạn thảo không 
có sự tham gia của các bên tranh chấp và dựa trên cơ sở các 
thông tin được cung cấp và các ý kiến được đưa ra. 

11. Các ý kiến của cáe cá nhân làm việc tại Cơ quan Phúc thẩm 
được nêu tại báo cáo của Cơ quan Phúc thẩm phải không được 
ghi tên người phát biểu ý kiến đó. 

12. Cơ quan Phúc thẩm phải đề cập giải quyết từng vấn đề được 
nêu ra theo Khoản 6 trong suốt quá trình tố tụng phúc thẩm. 
13. Cơ quan Phúc thẩm có thể giữ nguyên, sửa đổi hoặc quyết 
định ngược lại các ý kiến và kết luận của Ban Hội thẩm. 


Thông qua các báo cáo của Cơ quan Phúc thẩm 


14. Báo cáo của Cơ quan Phúc thẩm phải được DSB thông qua 
và được các bên tranh chấp chấp nhận vô điều kiện trừ khi DSB 


PHÙ LỤC: VĂN KIỆN PHÁP L 1 


quyết định trên cơ sở đồng thuận không thông qua báo cáo của 
Cơ quan Phúc thẩm trong vòng 30 ngày sau khi báo cáo đó được 
chuyển tới các thành viên”. Thủ tục thông qua này không làm 
phương hại đến quyền thế hiện quan điểm về bản báo cáo của Cơ 
quan Phúc thẩm của các thành viên. 


Điều 18 


Liên lạc uới Ban Hội thẩm hoặc Cơ quan Phúc thẩm 


1. Không bên nào được liên hệ riêng lẻ với Ban Hội thẩm hoặc 
Cơ quan Phúc thẩm về các vấn đề đang được Ban Hội thẩm hoặc 
Cơ quan Phúc thẩm xem xét. 

9. Các văn bản trình lên Ban Hội thẩm hoặc Cơ quan Phúc 
thẩm phải được giữ bí mật, nhưng phải được cung cấp cho các 
bên tranh chấp. Không có điều nào trong Thỏa thuận này ngăn 
cản bên tranh chấp công bồ quan điểm của mình cho công chúng. 
Các thành viên phải giữ bí mật thông tin được thành viên khác 
đệ trình cho Ban Hội thẩm hoặc Cơ quan Phúc thẩm, khi thành 
viên khác đó chỉ ra rằng đấy là thông tin mật. Một bên tranh 
chấp, theo yêu cầu của một thành viên, phải cung cấp bản tóm 
tắt thông tin không có tính mật về các văn bản đệ trình mà có 
thể được công bỗ cho công chúng. 


Điều 19 
Các khuyên nghị của Ban Hội thẩm uà Cơ quan Phúc thẩm 


1. Khi một Ban Hội thẩm hoặc Cơ quan Phúc thẩm kết luận 
rằng một biện pháp nào đó là không phù hợp với hiệp định có liên 
quan thì Ban Hội thẩm hoặc Cơ quan Phúc thẩm khuyến nghị 
rằng thành viên có liên quan” phải đưa ra các biện pháp cho phù 


8. (Ghi chú theo nguyên bản) Nếu cuộc họp của DSB không được dự định tổ 
chức trong giai đoạn này, một cuộc họp DSB như vậy phải được tổ chức với mục 
đích này, 

9, (Ghi chú theo nguyên bản) "Thành viên liên quan" là bên tranh chấp mà 
các khuyến nghì của Ban Hội thẩm hoặc Cơ quan Phúc thẩm nhằm vào. 


0| SỐ TAY VỀ HỆ THỐNG GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP CỦA WTO 


hợp với Hiệp định này'°. Cùng với các khuyên nghị đó, Ban Hội 
thẩm hoặc Cơ quan Phúc thẩm có thể đề xuất các cách mà theo 
đó thành viên có liên quan có thể thực hiện các khuyến nghị. 

2. Theo Khoản 2 của Điều 3, trong các kết luận và khuyến nghị 
của mình, Ban Hội thẩm và Cơ quan Phúc thẩm không thể thêm 
vào hay làm giảm bớt đi các quyền và nghĩa vụ được quy định 
trong các hiệp định có liên quan. 


Điều 20 
Thời hạn ra quyết định của Cơ quan Giải quyết tranh chấp 


Trừ khi các bên tranh chấp có thỏa thuận khác, thời hạn tính từ 
ngày DSB thành lập Ban Hội thẩm tới ngày DSB xem xét báo cáo 
của Ban Hội thẩm hoặc của Cơ quan Phúc thẩm để thông qua, 
như là quy tắc chung, phải không quá chín tháng nếu báo cáo 
của Ban Hội thẩm không bị kháng cáo, hoặc 12 tháng nếu báo 
cáo bị kháng cáo. Nêu Ban Hội thẩm hoặc Cơ quan Phúc thẩm 
kéo đài thời hạn đưa ra báo cáo của mình, theo Khoản 9 của Điều 
12 hay Khoản ð của Điều 17, thì thời gian kéo dài phải được tính 
thêm vào thời hạn trên. 


Điều 91 


Giám sát thực hiện các khuyên nghị uà phán quyết 


1. Việc tuân thủ ngay lập tức những khuyến nghị hoặc phán 
quyết của DSB là điều thiết yếu nhằm bảo đảm việc giải quyết 
hữu hiệu tranh chấp vì lợi ích của tất cả các thành viên. 

2. Cần đặc biệt chú ý đến các vấn đề lợi ích của các thành viên 
là các nước đang phát triển liên quan đến các biện pháp là đối 
tượng của việc giải quyết tranh chấp. 

3. Tại cuộc họp của DSB được tố chức trong vòng 30 ngày”! sau 


10. (Ghí chú theo nguyên bản) Đối với các khuyến nghị trong. các trường 
hợp không liên quan đến việc vi phạro GATT 1994 hay bất cứ hiệp định có liên 
quan nào khác, xem Điều 26. 

11. (Ghi chú theo nguyên bản) Nêu cuộc họp của DSB không được dự định 
tổ chức trong giai đoạn này, một cuộc họp DSB như vậy phải được tổ chứ với 
mục đích này. 


PHỤ LỤC: VĂN KIỆN PHÁP LÝ 


ngày thông qua báo cáo của Ban Hội thẩm hoặc Cơ quan Phúc 
thẩm, thành viên liên quan phải thông báo cho DSB về các dự 
định của mình đối với việc thực hiện các khuyến nghị và phán 
quyết của DSB. Nếu không thể thực hiện được việc tuân theo 
ngay lập tức các khuyến nghị và phán quyết thì thành viên liên 
quan phải có một khoảng thời gian hợp lý để thực hiện. Khoảng 
thời gian hợp lý phải là: 

(a) khoảng thời gian do thành viên có liên quan đề xuất, 
với điều kiện là thời hạn đó được DSB thông qua; hoặc, 
nêu không được thông qua như vậy, thì là 

(b) _ khoảng thời gian được các bên tranh chấp thôa thuận 
trong vòng 4ð ngày sau ngày thông qua các khuyến 
nghị và phán quyết; hoặc, nếu không đạt được thòa 
thuận như vậy giữa các bên, thì là 

(c) _ khoảng thời gian được xác định thông qua quyết định 
trọng tài có giá trị ràng buộc trong vòng 90 ngày sau 
ngày thông qua các khuyến nghị và phán quyêt'?. 
Trong tô tụng trọng tài như vậy thì một hướng dẫn đối 
với trọng tài viên” là khoảng thời gian hợp lý để thực 
hiện các khuyến nghị và phán quyết của Ban Hội thẩm 
hay Cơ quan Phúc thẩm, không được vượt quá 15 
tháng kể từ ngày thông qua báo cáo của Ban Hội thẩm 
hoặc của Cơ quan Phúc thẩm. Tuy nhiên, thời gian đó 
có thể dài hoặc ngắn hơn, tùy thuộc vào các trường hợp 
cụ thể. 

4. Trừ khi Ban Hội thẩm hoặc Cơ quan Phúc thẩm kéo đài thời 
hạn đưa ra báo cáo của mình theo Khoản 9 của Điều 19, hay 
Khoản 5 của Điều 17, thì thời hạn kể từ ngày DSB thành lập Ban 
Hội thẩm cho tới ngày quyết định thời hạn hợp lý phải không 
vượt quá 15 tháng, trừ khi các bên tranh chấp có thỏa thuận 


12. (Ghi chú theo nguyên bản) Nếu các bên không thể đồng ý về trọng tài 
viên trong vòng 10 ngày kể từ khi đưa vấn đề này ra trọng tài, thì một trọng tài 
viên được Tổng giám đốc chỉ định trong vòng 10 ngày, sau khi tham vấn các bên. 

13. (Ghi chú theo nguyên bản) Thuật ngữ "trọng tài viên" phải được hiểu 
là nói tới một cá nhân hoặc một nhóm người. 


SỐ TAY VỀ HỆ THÓNG GIẢI QUYÊT TRANH CHẮP CỦA WTO 


khác. Khi Ban Hội thẩm hoặc Cơ quan Phúc thẩm kéo dài thời 
hạn đưa ra báo cáo của mình, thì thời gian kéo dài phải được 
cộng vào thời hạn 15 tháng; với điều kiện là tổng số thời gian 
không vượt quá 18 tháng, trừ khi các bên tranh chấp thỏa thuận 
là có các tình huống ngoại lệ. 

5. Khi có bát đồng về sự tồn tại hay sự phù hợp với một hiệp 
định có liên quan của các biện pháp được thực hiện để thi hành 
các khuyến nghị và phán quyết, thì tranh chấp như vậy phải 
được quyết định thông qua các thủ tục giải quyết tranh chấp, 
gồm cả việc sử dụng Ban Hội thẩm ban đầu, nếu có thể. Ban Hội 
thẩm phải chuyển báo cáo của mình trong vòng 90 ngày sau ngày 
vấn đề này được đưa ra Ban Hội thẩm. Khi Ban Hội thẩm cho 
rằng không thể hoàn thành báo cáo trong thời hạn đó, Ban Hội 
thẩm phải thông báo cho DSB bằng văn bản về lý đo trì hoãn này 
và khoảng thời gian dự kiến phải đệ trình báo cáo. 


6. DSB phải duy trì giám sát việc thực hiện các khuyến nghị 
hoặc phán quyết đã được thông qua. Vấn đề thực hiện các 
khuyến nghị hoặc phán quyết có thể được bất cứ thành viên nào 
đặt ra tại DSB vào bất cứ thời điểm nào sau khi được thông qua. 
Trừ khi DSB quyết định khác, vấn đề thực hiện các khuyến nghị 
hoặc phán quyết phải được đưa vào chương trình nghị sự của 
DSB sau sáu tháng kể từ ngày thời hạn hợp lý theo Khoản 3 
được ấn định và phải nằm trong chương trình nghị sự của DSB 
cho tới khi vấn đề được giải quyết. Ít nhất là 10 ngày trước mỗi 
cuộc họp như vậy của DSB, thành viên liên quan phải cung cấp 
cho DSB bản báo cáo bằng văn bản về tiến triển của việc thực 
hiện các khuyến nghị hoặc phán quyết này. 


7. Nêu vấn đề được thành viên đang phát triển đưa ra, thì 
DSB phải xem xét để có hành động tiếp theo thích hợp với các 
tình tiết. 

8. Nêu tranh chấp do thành viên đang phát triển đưa ra, thì khi 
cân nhắc biện pháp thích hợp có thể được áp dụng, DSB phải cân 
nhắc không chỉ phạm vi áp dụng về thương mại của các biện, 
pháp bị khiếu nại, mà còn cả những ảnh hưởng của chúng tới 
nền kinh tế của các thành viên đang phát triển có liên quan. 


PHỤ LỤC: VĂN KIỆN ca L DỤ 


Điều 39 


Bồi thường uà tạm hoãn thị hành các nhượng bộ 


1. Việc bồi thường và tạm hoãn thi hành các nhượng bộ hoặc 
những nghĩa vụ khác là những biện pháp tạm thời được đưa ra 
trong trường hợp các khuyên nghị và phán quyết không được 
thực hiện trong khoảng thời gian hợp lý. Tuy nhiên, việc bồi 
thường hay tạm hoãn thi hành các nhượng bộ hoặc những nghĩa 
vụ nào khác không được là các biện pháp ưu tiên hơn so với việc 
thực hiện đầy đủ khuyến nghị để có biện pháp phù hợp với các 
hiệp định có liên quan. Việc bồi thường là tự nguyện, nếu được 
đưa ra thì phải phù hợp với các hiệp định có liên quan. 

2. Nếu thành viên liên quan không làm cho biện pháp bị quyết 
định là không phù hợp trở thành phù hợp với hiệp định có liên 
quan hoặc bằng cách khác tuân thủ theo những khuyến nghị và 
phán quyết trong khoảng thời gian hợp lý được xác định phù hợp 
với Khoản 3 của Điều 91, thì thành viên đó phải, nêu được yêu 
cầu như vậy và không được chậm hơn ngày hết hạn của khoảng 
thời gian hợp lý, tiến hành đàm phán với bất cứ bên nào đang sử 
dụng thủ tục giải quyết tranh chấp, nhằm đưa ra việc bồi thường 
thỏa đáng đối với cả hai bên. Nếu không thỏa thuận được biện 
pháp bồi thường thôa đáng nào trong vòng 20 ngày sau ngày hết 
hạn thời hạn hợp lý, thì bất cứ bên nào đã đề nghị sử dụng các 
thủ tục giải quyết tranh chấp cũng có thể yêu cầu DSB cho phép 
tạm hoãn áp dụng đối với thành viên Hên quan những nhượng 
bộ hoặc những nghĩa vụ khác theo các hiệp định có liên quan. 

3. Khi xem xét để tạm hoãn áp dụng nhượng bộ hoặc các nghĩa 
vụ khác, thì bên nguyên đơn phải áp dụng những nguyên tắc và 
thủ tục sau: 

(a) nguyên tắc chung là bên nguyên đơn cần trước tiên 
tạm hoãn thi hành những nhượng bộ hoặc những 
nghĩa vụ khác đối với càng (những) lĩnh vực mà Ban 
Hội thẩm hoặc Cơ quan Phúc thẩm đã xác định là có 
vị phạm hoặc làm triệt tiêu hoặc gây phương hại; 

(b) nếu bên đó cho rằng việc tạm hoãn thi hành các 
nhượng bộ hoặc các nghĩa vụ khác là không thực tế 


bài SỐ TAY VỀ HỆ THỐNG GIẢI QUYẾT THANH CHẮP CỦA WTO 


(c) 


(d) 


(e) 


( 


hoặc không hiệu quả đôi với cùng (những) lĩnh vực đó, 
thì bên đô có thể tạm hoãn thi hành những nhượng bộ 
hoặc những nghĩa vụ khác trong những lĩnh vực của 
cùng một hiệp định; 
nếu bên đó cho rằng việc tạm hoãn thì hành các 
nhượng bộ hoặc các nghĩa vụ khác là không thực tế 
hoặc không hiệu quả đối với những lĩnh vực khác 
trong cùng hiệp định và những tình huống đủ nghiêm 
trọng, thì bên đó có thể tìm kiếm việc tạm hoãn thi 
hành nhượng bộ hoặc những nghĩa vụ khác theo một 
hiệp định có liên quan khác; 

khí áp dụng những nguyên tắc trên, bên đó phải cân 

nhắc: 

() thương mại trong lĩnh vực hay theo hiệp định mà 
Ban Hội thẩm hoặc Cơ quan Phúc thẩm đã quyết 
định là có vi phạm hoặc làm triệt tiêu hoặc gây 
phương hại, và tầm quan trọng của lĩnh vực 
thương mại này đối với bên đó; 

(ii) những nhân tổ kinh tế lớn hơn liên quan đến việc 
triệt tiêu hoặc gây phương hại và những hậu quả 
kinh tế lớn hơn của việc tạm hoãn thi hành các 
nhượng bộ hoặc những nghĩa vụ khác; 

nêu bên đó quyết định yêu cầu cho phép tạm hoãn áp 

dụng nhượng bộ hoặc những nghĩa vụ khác theo các 

tiết (b) hoặc (e), thì bên đó phải nêu lý do cho yêu cầu 
của mình. Cùng thời gian khi yêu cầu được chuyển tới 

DSB, thì yêu cầu cũng phải được chuyển tới các hội 

đồng có liên quan và cả tới các cơ quan chuyên ngành 

có liên quan trong trường hợp yêu cầu này phù hợp với 

tiết (b); 

trong khoản này, thuật ngữ "lĩnh vực” có nghĩa là: 

()_ đối với hàng hóa, tất cả hàng hóa 


(i) đối với dịch vụ, mệt ngành chính như được xác 


PHỤ LỤC: VĂN KIỆN PHÁP LÝ 


định trong "Danh mục Phân loại lĩnh vực địch vụ” 
hiện hành'*: 

(ii đối với quyền sở hữu trí tuệ có liên quan đến 
thương mại, mỗi loại quyền sở hữu trí tuệ thuộc 
phạm vị Mục 1, hoặc Mục 2, hoặc Mục 3, hoặc Mục 
4, hoặc Mục 5, hoặc Mục 6, hoặc Mục 7 của Phần 
II, hoặc những nghĩa vụ thuộc Phần III, hoặc 
Phần IV của Hiệp định TRIPS; 

(g) trong khoản này, thuật ngữ "hiệp định" có nghĩa là: 

() đối với hàng hóa, tất cả những hiệp định được liệt 
kê trong Phụ lục 1A của Hiệp định WTO được tính 
chung, cũng như các hiệp định nhiều bên giữa một 
số thành viên mà thành viên của những hiệp định 
này cũng là các bên có liên quan đến tranh chấp; 

(ii) đối với dịch vụ, là Hiệp định GATS; 

(ii) đối với quyền sở hữu trí tuệ, là Hiệp định TRIPS. 

4. Mức độ tạm hoãn thi hành những nhượng bộ hoặc những 
nghĩa vụ khác được DSB cho phép phải tương ứng với mức độ 
triệt tiêu hoặc thiệt hại. 

5. DSB không được cho phép tạm hoãn thì hành các nhượng bộ 
hoặc những nghĩa vụ khác nếu hiệp định có liên quan cấm việc 
tạm hoãn thi hành như vậy. 

6. Khi tình huống mô tả tại Khoản 2 xảy ra, theo yêu cầu, DSB 
phải cho phép tạm hoãn thi hành các nhượng bộ hoặc những 
nghĩa vụ khác trong vòng 30 ngày kể từ ngày thời hạn hợp lý 
kết thúc, trừ khi DSB có quyết định trên cơ sở đồng thuận từ 
chấi yêu cầu đó. Tuy nhiên, nếu thành viên có liên quan phản 
đối mức độ tạm hoãn được đề xuất, hoặc khiếu nại rằng những 
nguyên tắc và thủ tục nêu tại Khoản 3 chưa được tuân thủ khi 
bên nguyên đơn yêu cầu cho phép tạm hoãn nhượng bộ hoặc 
những nghĩa vụ khác theo Khoản 3(b) hoặc (e), thì vấn đề này 


14. (Ghi chú theo nguyên bản) Danh mục trong tài liệu MTN.GNS/W/120 
xác định 11 lĩnh vực. 


9 Xa } £ H „ 
số TAY VE HE THÔNG GIẢI QUYÉT TRANH CHẤP CỦA WTO 


phải được đưa ra trọng tài. Việc phân xử bằng trọng tài như vậy 
phải do Ban Hội thẩm ban đầu tiến hành, nếu các thành viên 
chấp nhận, hoặc do một trọng tài viên được Tổng giám đốc chỉ 
định và việc xét xử của trọng tài phải được hoàn tất trong vòng 
60 ngày sau ngày thời hạn hợp lý kết thúc. Nhượng bộ hoặc 
những nghĩa vụ khác phải không bị tạm hoãn trong quá trình 
phân xử của trọng tài. 

7. Trọng tài viên'” hoạt động theo Khoản 6 không xem xét bản 
chất của những nhượng bộ hoặc những nghĩa vụ khác bị tạm 
hoãn nhưng phải quyết định liệu mức tạm hoãn có tương ứng 
với mức triệt tiêu hay thiệt hại hay không. Trọng tài viên cũng 
có thể quyết định liệu đề xuất tạm hoãn những nhượng bộ hoặc 
các nghĩa vụ khác có được phép hay không theo hiệp định có liên 
quan. Tuy nhiên, nếu vấn đề được đưa ra trọng tài bao gồm cả 
khiếu nại rằng những nguyên tắc và thủ tục được nêu ra tại 
Khoản 3 chưa được tuân thủ, thì trọng tài viên phải xem xét 
khiêu nại đó. Trong trường hợp trọng tài viên xác định rằng 
những nguyên tắc và thủ tục đó chưa được tuân thủ thì bên 
nguyên đơn phải áp dụng chúng phù hợp với Khoản 3. Các bên 
phải chấp nhận quyết định của trọng tài là quyết định chung 
thẩm và các bên liên quan không được yêu cầu giải quyết bằng 
trọng tài lần thứ hai. DSB phải được thông báo nhanh chóng về 
quyết định của trọng tài và cho phép tạm hoãn nhượng bộ hoặc 
các nghĩa vụ khác, khi có yêu cầu, phù hợp với quyết định của 
trọng tài, trừ khi DSB quyết định trên cơ sở đồng thuận bác bỏ 
yêu cầu này. 

8. Việc tạm hoãn thi hành các nhượng bộ và các nghĩa vụ khác 
chỉ là tạm thời và chỉ được áp dụng cho tới khi biện pháp được 
coi là không phù hợp với hiệp định có liên quan được loại bỏ, hoặc 
thành viên phải thực hiện những khuyến nghị hoặc phán quyết 


15. (Ghí chú theo nguyên bản) Thuật ngữ "trọng tài viên" phải được hiểu 
là nói tới một cá nhân hoặc một nhám. 

16. (Ghi chú theo nguyên bản) Thuật ngữ "trọng tài viên" phải được hiểu 
là nói tới một cá nhân hoặc một nhóm hoặc các thành viên của Ban Hội thẩm 
ban đầu khi làm việc với tư cách trọng tài viên. 


PHỤ LỤC: VĂN KIỆN PHÁP LÝ lai 


đưa ra giải pháp đối với việc triệt tiêu hoặc làm phương hại đến 
lợi ích, hoặc đã đạt được một giải pháp thoả đáng cho cả hai bên. 
Theo Khoản 6 Điều 21, DSB phải tiếp tục duy trì giám sát việc 
thực hiện những khuyên nghị hoặc phán quyết đã được thông 
qua, kể cả những trường hợp trong đó đã thực hiện bồi thường 
hoặc các trường hợp trong đó các nhượng bộ hoặc các nghĩa vụ 
khác đã bị tạm hoãn, nhưng những khuyến nghị yêu cầu điều 
chỉnh một biện pháp cho phù hợp với những hiệp định có liên 
quan vẫn chưa được thực hiện. 

9. Các điều khoản về giải quyết tranh chấp tại các hiệp định có 
liên quan có thể được áp dụng đối với những biện pháp có ảnh 
hưởng đến việc tuân thủ những hiệp định này của các chính phủ 
hoặc các cơ quan có thẩm quyền địa phương hay khu vực trên 
lãnh thổ của một thành viên. Khi DSB phán quyết rằng một điều 
khoản của một hiệp định có liên quan chưa được tuân thủ, 
Thành viên có trách nhiệm đó phải thực hiện các biện pháp hợp 
lý có thể để bảo đảm việc tuân thủ của mình. Những quy định 
của các hiệp định có liên quan và Thoả thuận này liên quan tới 
việc bồi thường và tạm hoãn thi hành những nhượng bộ hay 
những nghĩa vụ khác phải được áp dụng trong trường hợp không 
thể bảo đảm việc tuân thủ này '”. 


Điều 23 
Tăng cường hệ thông đa biên 


1. Khi các thành viên muôn xử lý một việc vi phạm các nghĩa 
vụ hoặc việc làm triệt tiêu hay phương hại những lợi ích theo các 
hiệp định có liên quan hoặc gây trở ngại tới việc đạt được bất cứ 
mục tiêu nào của các hiệp định có liên quan, thì những thành 
viên này phải dựa vào và tuân thủ theo những quy tắc và thủ tục 
của Thoả thuận này. 


17. (Chỉ chú theo nguyên bản) Nếu các điều khoản của bất cứ hiệp định có 
liên quan nào về những biện pháp do chính quyền hoặc các cơ quan có thẩm 
quyền của địa phương hay vùng lãnh thổ của một thành viên có những điều 
khoản khác với những điều khoản trong khoản này, thì những điều khoản của 
những hiệp định có liên quan đó phải quyết định. 


SỐ TAY VỀ HỆ THỐNG GIẢI QUYẾT TRANH CHẮP CỦA WTO 


2. Trong những trường hợp như vậy, các thành viên phải: 

(a) không được đưa ra quyết định đem lại hệ quả là sự vi 
phạm đã xảy ra, lợi ích đã triệt tiêu hay bị giảm ởi hoặc 
việc đạt được bất kỳ mục đích nào của các hiệp định có 
liên quan đã bị cản trở, trừ khi thông qua việc sử dụng 
cơ chê giải quyết tranh chấp theo những quy tắc và thủ 
tục của Thoả thuận này, và phải đưa ra bất cứ quyết 
định nào phù hợp với những kết quả điều tra có trong 
báo cáo của Ban Hội thẩm hoặc Cơ quan Phúc thẩm được 
DSB thông qua, hoặc một quyết định của trọng tài được 
tuyên theo Thoả thuận này; 

(b) tuân theo những thủ tục được quy định tại Điều 21 để 
xác định khoảng thời gian hợp lý cho thành viên có liên 
quan thực thi những khuyến nghị và phán quyết; và 


(e) tuân theo những thủ tục được quy định tại Điều 22 để 
xác định mức độ tạm hoãn thi hành các nhượng bộ hoặc 
những nghĩa vụ khác và xin phép của DSB phù hợp với 
những thủ tục đó trước khi tạm hoãn thi hành những 
nhượng bộ hoặc những nghĩa vụ theo các hiệp định có 
liên quan nhằm đáp lại việc thành viên có liên quan 
không thực biện những khuyến nghị và phán quyết 
trong thời hạn hợp lý. 


Điều 24 
Thủ tục đặc biệt liên quan đến những thònh uiên 
hém phái triển 
1. Trong tất cả các giai đoạn xác định nguyên nhân của một vụ 
tranh chấp và xác định thủ tục giải quyết tranh chấp có liên 
quan đến thành viên kém phát triển, cần lưu ý đặc biệt đến tình 
hình đặc biệt của các thành viên kém phát triển. Theo tỉnh thần 
đó, các thành viên cần kiềm chế một cách thích hợp việc khởi 
kiện theo những thủ tục này về các vấn đề có liên quan đến các 
thành viên kém phát triển. Nếu phát hiện thấy có sự triệt tiêu 
hay làm phương hại đến lợi ích bắt nguồn từ biện pháp do thành 
viên kém phát triển thực hiện, các bên nguyên đơn cần phải 


PHỤ LỤC: VĂN KIỆN PHÁP LÝ 


¡ _ kiềm chế một cách thích hợp trong việc yêu câu bồi thường hoặc 
xin phép tạm hoãn thi hành các nhượng bộ hoặc những nghĩa vụ 
khác theo những thủ tục này. 

2. Trong những trường hợp giải quyết tranh chấp có liên quan 
đên thành viên kém phát triển, nêu không đạt được một giải 
pháp thỏa đáng trong quá trình tham vấn, Tổng giám đốc hoặc 
Chủ tịch DSB phải, theo yêu cầu của thành viên kém phát triển, 
đưa ra sáng kiên làm môi giới, trung gian và hòa giải để giúp các 
bên giải quyết tranh chấp trước khi có yêu cầu thành lập Ban 
Hội thẩm. Tổng giám đốc hoặc Chủ tịch DSB, khi thực hiện việc 
hỗ trợ nói trên, có thể tham khảo từ bất cứ nguồn nào được cho 
là thích hợp. 


Điều 95 
Trọng tài 


1. Việc giải quyết nhanh chóng bằng trọng tài trong khuôn khổ 
WTO với tư cách là những biện pháp thay thế của việc giải quyết 
tranh chấp có thể tạo thuận lợi cho việc giải quyết những tranh 
chấp nhất định có liên quan đến những vấn đề đã được cả hai 
bên cùng xác định rõ. 

2. Trừ trường hợp có quy định khác trong Thoả thuận này, việc 
sử dụng trọng tài phải theo thỏa thuận giữa hai bên và hai bên 
phải đồng ý với nhau về thủ tục tố tụng của trọng tài phải tuân 
thủ. Những thỏa thuận về sử dụng trọng tài phải được thông báo 
sớm cho tất cả các thành viên trước khi thực tế bắt đầu tiễn trình 
tố tụng của trọng tài. 

3. Các thành viên khác có thể trở thành một bên tham gia tố 
tụng của trọng tài chỉ khi có sự đồng ý của các bên là những bên 
đã đồng ý sử dụng trọng tài. Các bên tham gia tiến trình tô tụng 
này phải thoả thuận với nhau là tuân thủ phán quyết của trọng 
tài. Các phán quyết của trọng tài phải được thông báo cho DSB 
và hội đồng hoặc ủy ban của bất cứ hiệp định nào có liên quan, 
trong đó bất kỳ thành viên nào cũng có thế đưa thêm ý kiến có 
liên quan. 


SỐ TAY VỀ HỆ THỐNG GIẢI QUYẾT TRANH CHẮP CỦA WTO 


4. Điều 21 và 22 của Thoả thuận này phải được áp dụng tương 
ứng đổi với những phán quyết của trọng tài. 


Điều 26 


1. Khiếu biện không có uì phạm thuộc dạng 
được nêu trong Khoản 1(b) Điều XXHI của GATT 1994 


Trong các trường hợp khi các quy định tại Khoản 1(b) Điều XXII 
của GATT 1994 có thể được áp dụng cho một hiệp định có liên 
quan, Ban Hội thẩm hoặc Cơ quan Phúc thẩm chỉ có thể đưa ra 
các phán quyết và khuyến nghị khi một bên tranh chấp cho rằng 
lợi ích của họ trực tiếp hay gián tiếp có được theo hiệp định có 
liên quan đó đang bị triệt tiêu hoặc xâm hại, hoặc việc đạt được 
mục đích của hiệp định đó đang bị ngăn cần do việc một thành 
viên áp dụng bất kỳ biện pháp nào, bất kể biện pháp đó có mâu 
thuẫn với những quy định của hiệp định đó hay không. Khi và 
trong chừng mực bên đó và Ban Hội thẩm hoặc Cơ quan Phúc 
thẩm xác định rằng vụ kiện có liên quan đến một biện pháp mà 
không mâu thuẫn với các quy định của một hiệp định có liên 
quan nào mà Khoản 1b) Điều XXIII của GATT 1994 có thể được 
áp dụng, các thủ tục của Thoả thuận này phải được áp dụng với 
điều kiện tuân theo các quy định như sau: 


{a) bên nguyên đơn phải đưa ra bản giải trình chỉ tiết hỗ 
trợ cho bất cứ đơn kiện nào có liên quan đến một biện 
pháp không mâu thuẫn với hiệp định có liên quan; 

Œ) khi một biện pháp bị phát hiện là làm triệt tiêu hoặc 
làm phương hại đến lợi ích, hoặc cản trở việc đạt mục 
đích của hiệp định có liên quan nhưng không vi phạm 
hiệp định đó, thì khi đó không có nghĩa vụ phải loại bỏ 
biện pháp đó. Tuy nhiên, trong những trường hợp này, 
Ban Hội thẩm hoặc Cơ quan Phúc thẩm phải khuyến 
nghị thành viên có liên quan tìm kiếm sự điều chỉnh 
thỏa đáng cho cả đôi bên; 

(c) Mặc dù có những quy định tại Điều 21, việc xét xử của 
trọng tài được quy định tại Khoản 3 Điều 21, theo yêu 
cầu của bất cứ bên nào, có thể bao gồm cả việc xác định 


PHỤ LỤC: VĂN KIỆN PHÁP LÝ m 


mức độ lợi ích bị triệt tiêu hoặc phương hại, và cũng có 
thể đề xuất những cách thức và biện pháp nhằm đạt 
được sự điều chỉnh thỏa đáng cho cả đôi bên: những đề 
xuất như vậy phải không ràng buộc các bên tranh chấp; 

(d) Mặc đù có những quy định tại Khoản 1 Điều 22, việc 
bồi thường có thể là một phần của sự điều chỉnh thỏa 
đáng cho cả đôi bên như là giải pháp cuỗi cùng giải 
quyết tranh chấp. 


2. Khiêu kiện thuộc dạng được nêu tại 
Khoản 1(c) Điều XXII của GATT 1994 


Trong trường hợp các quy định tại Khoản 1(c) Điều XXII của 
GATT 1994 có thể được áp dụng cho một hiệp định có liên quan, 
Ban Hội thẩm chỉ có thể đưa ra các phán quyết và khuyên nghị 
khi một bên cho rằng lợi ích mà bên đó trực tiếp hay gián tiếp 
được hưởng theo hiệp định có liên quan đang bị triệt tiêu hay 
phương hại hay việc đạt được mục đích của hiệp định đang bị cản 
trở do có sự tồn tại của bất cứ tình huông nào khác với các tình 
huống mà những quy định tại Khoản 1(a) và (b) Điều XXIH của 
GATT 1994 có thể được áp dụng. Khi bên đó và Ban Hội thẩm xác 
định rằng vấn đề này thuộc phạm vi của Khoản này, thì các thủ 
tục của Thoả thuận này chỉ áp dụng cho tới thời điểm tô tụng, khi 
báo cáo của Ban Hội thẩm được chuyển đến các thành viên. Các 
quy tắc và thủ tục giải quyết tranh chấp trong Quyết định ngày 
12-4-1989 (BISD 36S/61-67) sẽ được áp dụng cho việc xem xét 
thông qua, việc giám sát và thực hiện những khuyên nghị và 
phán quyết. Những quy định dưới đây cũng phải được áp dụng: 

(a) bên nguyên đơn phải đưa ra bản giải trình chỉ tiết để hỗ 
trợ cho bất cứ lập luận nào được đưa ra đối với các vấn 
đề thuộc phạm vỉ của Khoản này, 

(Œb) trong các vụ kiện có liên quan đến những vấn đề thuộc 
phạm vi của Khoản này, nêu Ban Hội thẩm thấy vụ việc 
cũng liên quan đến các vấn đề giải quyết tranh chấp 
khác với các vấn đề thuộc phạm vi khoản này, Ban Hội 
thẩm phải chuyến lên DSB một bản báo cáo đề cập tất 


SỐ TAY VỀ HỆ THỐNG GIẢI QUYẾT TRANH CHẮP CỦA WTO 


cả các vận đề như vậy và một bản báo cáo riêng về 
những vấn đề thuộc phạm vi Khoản này. 


Điều 27 
Trách nhiệm của Ban Thư bý 


1. Ban Thư ký có trách nhiệm giúp Ban Hội thẩm, đặc biệt về 
các khía cạnh pháp lý, lịch sử và thủ tục của các vấn đề đang 
được xử lý, và hỗ trợ kỹ thuật cũng như công việc thư ký. 

2. Khi Ban Thư ký giúp các thành viên về giải quyết tranh 
chấp theo yêu cầu của họ, thì cũng cần cung cấp thêm tư vấn 
pháp lý và hỗ trợ về việc giải quyết tranh chấp cho các thành 
viên là các nước đang phát triển. Để đạt được điều này, Ban Thư 
ký phải cung cấp chuyên gia pháp lý có năng lực từ các cơ quan 
dịch vụ hợp tác kỹ thuật của WTO cho bất cứ thành viên nào là 
các nước đang phát triển nếu có yêu cầu. Chuyên gia này phải 
giúp thành viên là các nước đang phát triển theo cách thức bảo 
đảm tính khách quan của Ban Thư ký. 

3. Ban Thư ký phải tổ chức những khóa đào tạo đặc biệt cho các 
thành viên có quan tâm về những thủ tục và thực tế giải quyết 
tranh chấp nhằm tạo điều kiện cho các chuyên gia của các thành 
viên được cung cấp thông tin tốt hơn về lĩnh vực này. 


PHỤ LỤC 1 
CÁC HIỆP ĐỊNH THUÔC PHAM VI ĐIỀU CHỈNH CỦA 
THOA THUẬN (DSU) 

(A) Hiệp định Thành lập Tổ chức thương mại thể giới 
(B) Các hiệp định thương mại đa phương 

Phụ lục 1A: Các hiệp định đa biên về thương mại hàng hóa 

Phụ lục 1B: Hiệp định chung về thương mại dịch vụ 

Phụ lục 1C: Hiệp định về các khía cạnh liên quan đến 

thương mại của quyên sở hữu trí tuệ. 


PHỤ LỤC: VĂN KIỆN PHÁP LÝ lệ 


Phụ lục 2: Thoả thuận về các quy tắc và thủ tục điều 
chỉnh việc giải quyết tranh chấp. 
(C) Các hiệp định thương mại nhiều bên 
Phụ lục 4: Hiệp định về thương mại máy bay dân dụng 
Hiệp định về mua sắm chính phủ 
Hiệp định quấc tế về sữa 


Hiệp định quốc tế về thịt gia súc (Bovine Meat) 


Khả năng áp dụng Thoả thuận này cho các hiệp định thương mại 
nhiều bên tùy thuộc vào quyết định của các bên tham gia từng 
hiệp định, trong đó nêu rõ các điều kiện để áp dụng Thoả thuận 
này cho từng hiệp định riêng lẻ, bao gồm cả các quy tắc hoặc thủ 
tục đặc biệt hoặc bổ sung được đưa vào Phụ lục 2, và được thông 
báo cho DSB. 


PHỤ LỤC 2 


CÁC QUY TẮC VẢ THỦ TỤC ĐẶC BIỆT TRONG CÁC 
HIÊP ĐỊNH DO THOẢ THUÂN ĐIÊU CHỈNH 


Các quy tắc uè thủ tục của Hiệp định 

Hiệp định về các 

biện pháp kiểm dịch động thực vật 11.2 

Hiệp định về hàng đệt và may mặc 2.14, 2.21, 4.4, 5.2, 5.4, 
B.6, 6.9, 6.10, 6.11, 8.1 đến 
8.12 

Hiệp định về các hàng rào 14.2 đến 14.4, Phụ lục 2 

kỹ thuật đôi với thương mại 

Hiệp định về việc thực thi Điều VI 17.4 đến 17.7 


của GATTT 1994 
Hiệp định về việc thực thi Điều VII 19.3 đến 19.5, Phụ lục của 
GATT 1994 1.2, 3, 9, 21 


924 À2 £ + « 4 * 
số TAY VỀ HỆ THÔNG GIẢI QUYẾT TRANH CHÁP CUA WTO 


Hiệp định về trợ cấp và 4.2 đến 4.12, 6.6, 7.2 đến 


các biện pháp đối kháng 7.10, 8.5, chủ thích cuối 
trang 35, 24.4, 27.7, Phụ 
lục V 
Hiệp định chung về thương mại 
dịch vụ XXII:3, XXIII:3 
Phụ lục về địch vụ tài chính 4 
Phụ lục về địch vụ vận tải 4 
hàng không 


Quyết định về một số thủ tục 
giải quyết tranh chấp nhất định 
đối với GATS 1 đến 5 
Danh mục các quy tắc và thủ tục trong Phụ lục này bao gồm 
cả những điều khoản trong đó chỉ có một phần có nội dung 
liên quan. 

Các quy tắc hoặc thủ tục đặc biệt hoặc bổ sung trong các hiệp 
định thương mại nhiều bên được các cơ quan có thẩm quyền của 
mỗi hiệp định quyết định và được thông báo cho DSB, 


PHỤ LỤC 3 
THỦ TUC€ LẢM VIÊC 


1. Trong quá trình tô tụng, Ban Hội thẩm phải tuân thủ những 
quy định có liên quan của Thoả thuận này. Ngoài ra, những Thủ 
tục làm việc sau đây phải được áp dụng: 

2. Ban Hội thẩm phải họp kín. Các bên có tranh chấp, và 
những bên có quan tâm, chỉ có mặt tại các buổi họp khi được Ban 
Hội thẩm mời tham dự. 

3. Việc nghị án của Ban Hội thẩm và những tài liệu được đệ 
trình lên Ban phải được giữ bí mật. Không có phần nào trong 
Thoá thuận này ngăn cản một bên tranh chấp công bố cho công 
chúng quan điểm của mình. Các thành viên phải coi các thông tin 


PHÙ LỤC: VĂN KIỆN PHÁP LÝ 


do một thành viên cung cấp cho Ban Hội thẩm là thông tin bí 
mật, nêu thành viên này xác định rằng thông tin đó là bí mật. 
Khi một bên tranh chấp đệ trình lên Ban Hội thẩm một phiên 
bản mật của văn bản đệ trình, bên đó, theo yêu cầu của một 
thành viên, phải cung cấp một bản tóm tắt những thông tin chứa 
đựng trong bản đệ trình đó, nhưng không mang tính mật và có 
thể công bố công khai. 

4. Trước cuộc họp đầu tiên về nội dung giữa Ban Hội thẩm với 
các bên, các bên tranh chấp phải chuyến cho Ban Hội thẩm văn 
bản trình bày tình tiết của vụ kiện và những lập luận của mình. 
5. _ Tại cuộc họp đầu tiên về nội dung giữa Ban Hội thẩm với các 
bên, Ban Hội thẩm phải yêu cầu bên nguyên đơn trình bày vụ 
kiện của mình. Sau đó, trong cùng cuộc họp, bên bị khiếu kiện 
phải được yêu cầu trình bày quan điểm của mình. 

6. Tất cả các bên thứ ba đã thông báo có quan tâm đến vụ 
tranh chấp cho DSB phải được mời bằng văn bản để trình bày 
quan điểm của mình trong một phiên làm việc của cuộc họp đầu 
tiên về nội dung của Ban Hội thẩm được tổ chức riêng cho mục 
đích này. Tất cả các bên thứ ba này đều có thể có mặt trong suốt 
phiên làm việc đó. 

7... Những ý kiến phản bác chính thức phải được đưa ra tại cuộc 
họp về nội dung lần thứ hai của Ban Hội thẩm. Bên bị đơn có 
quyền phát biểu trước, sau đó tới bên nguyên đơn. Các bên phải 
đệ trình ý kiến phản bác bằng văn bản tới Ban Hội thẩm trước 
cuộc họp. 

8. Trong bất cứ thời điểm nào Ban Hội thẩm cũng có thể đưa 
ra câu hỏi với các bên và yêu cầu họ phải giải thích ngay trong 
cuộc họp với các bên hoặc bằng văn bản. 

9. Các bên tranh chấp và bên thứ ba được mời tới trình bày 
quan điểm theo quy định của Điều 10 phải cung cấp cho Ban Hội 
thẩm bản viết của những tuyên bố miệng của mình. 

10. Để bảo đảm hoàn toàn minh bạch, các bài trình bày, phản 
bác và tuyên bố được đề cập từ Khoản 5 đến 9 phải được đưa ra 
khi có mặt các bên. Hơn nữa, những văn bản đệ trình của mỗi 
bên, bao gồm bất kỳ những ý kiến nào về phần mô tả của bản báo 


4| SỐ TAY VỀ HỆ THỐNG GIẢI QUYẾT TRANH CHẮP CỦA WTO 


cáo và những câu trả lời cho những câu hỏi do Ban Hội thẩm đưa 
ra, phải được cung câp cho (các) bên khác. 
11. Các thủ tục bổ sung tuỳ theo từng Ban Hội thẩm cụ thể. 
12. Thời gian biểu dự kiên cho công việc của Ban Hội thẩm: 
(a) Nhận văn bản đệ trình lần đầu tiên của các bên: 
(1)Bên nguyên đơn: - 8-6 tuần 
(9) Bên bị đơn: - 9-3 tuần 
(bì Ngày, giờ và địa điểm của cuộc 
họp đầu tiên về nội dung với các bên; 


phiên làm việc với bên thứ ba: -1-2 tuần 
(c)_ Nhận văn bản phản bác của các bên: - 9-3 tuần 


(d) Ngày, giờ và địa điểm của cuộc 

họp lần thứ hai về nội dung với các bên:  -1-2tuần 
(e)_ Đưa ra phần mô tả của báo cáo 

cho các bên: - 9-4 tuần 
(› Nhận ý kiến của các bên về phần 

mô tả của báo cáo này: - 2 tuần 
(g) Đưa ra báo cáo tạm thời, bao gồm 

những nhận xét và kết luận cho các bên:  - 3-4 tuần 
(h) Thời hạn cuối cùng cho các bên 

đưa ra yêu cầu rà soát lại 

(các) phần của báo cáo: - 1 tuần 
Œ)_ Thời gian rà soát của Ban Hội thẩm, 

kế cả những cuộc họp bổ sung có thể 

với các bên: 


- 2 tuần 
{)_ Đưa ra báo cáo cuối cùng cho các : 
bên tranh châp: - 2 tuân 
(Œ)_ Lưu chuyển bản báo cáo cuối cùng 
này cho các thành viên: - 3 tuân 


Thời gian biểu nêu trên có thể thay đổi theo những điễn biên 
không thể lường trước được. Các cuộc họp bổ sung với các bên có 


thể được thu xếp theo yêu cầu. 
PHỤ LỤC: VĂN KIỆN PHÁP LÝ sớ| 


PHỤ LỤC 4 
CÁC NHỐM CHUYÊN GIA RÀ SOÁT 


Những quy tắc và thủ tục sau đây được áp dụng cho các nhóm 
chuyên gia rà soát được thành lập theo Khoản 2 của Điều 13. 

1. Các nhóm chuyên gia rà soát được đặt dưới quyền của Ban 
Hội thẩm. Điều khoản tham chiều và Thủ tục làm việc eụ thể của 
các nhóm này do Ban Hội thẩm quyết định, và các nhóm này 
phải báo cáo lên Ban Hội thẩm. 

2. Chỉ những người có vị trí chuyên môn và kinh nghiệm trong 
lĩnh vực đang có tranh chấp mới được tham gia vào các nhóm 
chuyên gia rà soát. 

3. Công dân của các bên tranh chấp không được làm việc trong 
bất cứ nhóm chuyên gia rà soát nào nếu không có thỏa thuận 
chung của các bên tranh chấp, trừ những trường hợp ngoại lệ khi 
Ban Hội thẩm cho rằng vì yêu cầu về trình độ chuyên môn khoa 
học chuyên sâu không thể làm khác được. Quan chức chính phủ 
của các bên tranh chấp không được làm việc trong các nhóm 
chuyên gia rà soát. Các thành viên của các nhóm chuyên gia rà 
soát làm việc với tư cách cá nhân và không phải là người đại diện 
cho chính phủ, hoặc bất cứ tổ chức nào khác. Vì thế, chính phủ 
hay các tổ chức không chỉ thị cho họ về những vấn đề đang được 
nhóm chuyên gia rà soát xem xét. 

4. Các nhóm chuyên gia rà soát có thể tham vấn và tìm kiếm 
thông tin và tư vấn kỹ thuật từ bất cứ nguồn nào họ cho là thích 
họp. Trước khi một nhóm chuyên gia rà soát tìm kiếm những 
thông tìn hoặc tư vấn như vậy từ một nguồn trong phạm vi 
thẩm quyền của một thành viên, nhóm phải thông báo cho chính 
phủ của thành viên đó. Các thành viên phải trả lời nhanh chóng 
và đầy đủ bất kỳ yêu cầu nào của nhóm chuyên gia rà soát về 
những thông tin mà nhóm chuyên gia rà soát cho là cần thiết và 
thích hợp. 

5. . Các bên tranh chấp được tiếp cận tất cà những thông tỉn có 
liên quan được cung cấp cho nhóm chuyên gia rà soát, trừ khi 


9 2, ” r4 L 
SỐ TAY VỀ HỆ THÔNG GIẢI QUYẾT TRANH CHẮP CỦA WTO 


thông tin có tính mật. Những thông tin bảo mật được cung cấp 
cho nhóm chuyên gia rà soát đó sẽ không được công bố nếu không 
có sự cho phép chính thức của chính phủ, tổ chức hay người cung 
cấp thông tin. Nếu nhóm chuyên gia rà soát yêu cầu cung cấp 
những thông tin như vậy, nhưng nhóm chuyên gìa rà soát chưa 
được phép công bồ những thông tìn này, thì một bản tóm tắt 
không bí mật những thông tin này phải được chính phủ, tổ chức 
hay cá nhân cung cấp những thông tin đó đưa ra. 

6... Nhóm chuyên gia rà soát phải đệ trình đự thảo báo cáo cho 
các bên tranh chấp để lấy ý kiến, và có tính đến các ý kiến đó, 
nếu thấy chúng thích hợp, trong bản báo cáo cuối cùng - bản báo 
cáo này phải được gửi cho các bên tranh chấp khi nó được trình 
lên Ban Hội thẩm. Bản báo cáo cuối cùng này của nhóm chuyên 
gia rà soát chỉ có giá trị tư vấn. 


PHỤ LỤC: VĂN KIỆN PHÁP L h-› 


Những thực tiễn của DSB 


TÁC NGHIỆP THỰC TẾ LIÊN QUAN ĐẾN THỦ TUC 
GIẢI QUYÊT TRANH CHẤP ĐƯỢC DSB THÔNG QUA 
NGÃY 6-6-1996. (WT/DSB/6) 


Vì mục đích sử dụng thực tế, các thực tiễn làm việc liên quan đến 
thủ tục giải quyết tranh chấp từ khi WTO có hiệu lực, được DSB 
thông qua, cũng được tập hợp trong tài liệu này. Các thực tiễn 
này liên quan đến: 
1. “Ngày công bổ” trong Thỏa thuận và các nguyên tắc bổ 
sung, đặc biệt khác. 
2. Tài liệu liên hệ theo quy định của DSU. 
3. Các thời hạn theo quy định của DSU và các hiệp định 
do DSU điều chỉnh. 
4. Thông báo về yêu cầu tham vấn. 


“NGÃẦY CÔNG BỐ ” TRONG D§U VẢ CÁC NGUYÊN TẮC 
BỐ SUNG, ĐẶC BIỆT KHÁC) 


Khi có nội dung nào liên quan đến thuật ngữ “ngày công bố” hoặc 
“công bố cho tất cả các thành viên” hoặc “công bố cho các thành 
viên” trong DSU và các nguyên tắc đặc biệt khác, ngày được sử 
dụng là ngày in trong văn kiện của WTO được công bố với sự bảo 
đâm của Ban Thư ký rằng ngày in trong văn kiện là ngày mà văn 
kiện này được gửi tới ô nhận tài liệu của các phái đoàn bằng cả 
ba ngôn ngữ làm việc chính thức. Thực tiễn này được áp dụng 
trên cơ sở thử nghiệm và được rà soát khi cần. 


Ấn» 


TẢI LIỆU LIÊN HỆ THEO DSU? 


Khi có yêu cầu theo quy định của DSU hoặc của các hiệp định do 
DSU điều chỉnh là các tài liệu liên hệ của các phái đoàn được gửi 


1. Xem Biên bản cuộc họp DSB ngày 29-3-1995 (WT/DSB/M/2). 
2. Xem Biên bản cuộc họp DSB ngày 31-5-1995 (WT/DSB/M9). 


B]- TAY VỀ HỆ THỐNG GIẢI QUYẾT TRANH CHẮP CỦA WTO 


tới Chủ tịch DSB, thì các tài liệu liên hệ đó luôn phải được gửi 
tới Ban Thư ký WTO và sao một bản gửi Chủ tịch DSB. Các 
thành viên được mời liên lạc với Phòng Hội đồng của Ban Thư ký 
WTO để thông báo đã gửi tài liệu liên hệ nhằm bảo đảm việc xử 
lý và công bề tài liệu được nhanh chóng. 

Gh¡ chú: Ngoài việc thông báo với DSB, Đơn kháng cáo phải 
được gửi tới Ban Thư ký của Cơ quan Phúc thẩm theo quy định 
của quy trình tác nghiệp về rà soát phúc thẩm (WT/AB/WP/I). 
Tất cả các tài liệu liên hệ khác gửi Cơ quan Phúc thẩm phải được 
gửi Ban Thư ký Cơ quan Phúc thẩm như quy định trong Quy 
trình tác nghiệp nêu trên. 


CÁC THỜI HAN THEO QUY ĐỊNH CỦA DềU 
VÀ CÁC HIỆP ĐỊNH DO D§U ĐIỀU CHỈNH? 


Theo quy định tại DSU cũng như các nguyên tắc và thủ tục bổ 
sung, đặc biệt, khi thời hạn, mà theo đó quy định một thành viên 
phải thực hiện việc liên lạc hoặc thực hiện biện pháp nhằm thực 
thi hay bảo lưu quyền của mình, hết hiệu lực vào ngày nghỉ của 
Ban Thư ký WTO thì hiện pháp hay việc liên lạc đó được coi là 
đã thực hiện vào ngày không làm việc đó nếu được báo tới Ban 
Thư ký vào ngày làm việc đầu tiên sau ngày hết hiệu lực của 
khung thời gian theo quy định”. 


THÔNG BÁO VỀ YÊU CẦU THAM VẤN” 


TẤt cả các yêu cầu tham vấn, theo quy định tại Điều 4.4 của 
DSU, mà các thành viên phải thông báo cho DSB cũng như các 
uỷ ban và hội đồng liên quan biết, phải được gửi cho Ban Thư ký 
(Phòng Hội đồng) trong đó nêu cụ thể các uÿ ban hoặc hội đồng 
nào họ muốn gửi thông báo tới. Sau đó Ban Thư ký sẽ lưu chuyển 
thông báo đó tới các cơ quan có liên quan. 


3. Xem Biên bản cuộc họp DSB ngày 27-9-1995 (WT/DSB/M/?). 

4. Tài liệu WT/DSB/W/10/Add nêu danh mục minh họa các điều khoắn của 
ĐSU liên quan đên khung thời gian và tài liệu WT/DSB/W/16 nêu những ngày 
nghỉ của WTO trong năm 1996. 

5. Xem Biên bản cuộc họp DSB ngày 19-7-1995 (WT/DSB/M%6). 


SƯÄN ,IÈn BUáez:¿: ER 
PHỤ LỤC: VĂN KIỆN PHÁP LÝ 


ĐIỀU 4.11 DSU - TRẢ LỞI CÁC YÊU GẦU ĐƯỢC 
THAM GIA CÁC CUỘC THAM VẤN ĐANG DIỄN RA 


THÔNG BÁẤO CỦA CHỦ TỊCH DSB (WT/DS200/13) 
NGẢY 3-8-2000 


Liên quan đến ý kiến về nhu cầu lưu chuyển không chỉ các yêu 
cầu tham vấn (Điều 4.3 của Thoả thuận), các yêu cầu được tham 
gia tham vấn (Điều 4.11 của DSU), mà cả các phản hồi khác 
nhau đối với các yêu cầu đó, tôi đã xem xét vấn đề và tư vấn cho 
Ban Thư ký rằng nên căn cứ vào tiền lệ, theo đó có thế lưu 
chuyển một Ghi chú chỉ rõ các thành viên đồng ý tham gia tham 
vấn theo Điều 4.11 của DSU, nếu thông tìn đó được cung cấp cho 
Ban Thư ký... 


52 SỐ TAY VỀ HỆ THỐNG GIẢI QUYẾT TRANH CHẮP CỦA WTO 


Ví dụ về Thủ tục làm việc của Ban Hội thẩm 


BẢO CÁO CỬỦA BAN HỘI THẤM, CÁC BIỆN PHÁP TỰ VỆ 
BẢO VỆ NGẢNH THÉP CỦA HOA KỲ, TÀI LIÊU SỐ 
WT/D§S248/R, WT/DS249/R, WT/DS251/R, WT/DS252/R, 
WT/DS253/R, WT/DS254/R, WT/DS258/R, WT/DS259/R, 

LƯU CHUYỂN NGÀY 11-7. 2003, ĐOAN 6.1 


1. Trong quá trình tô tụng, Ban Hội thẩm phải tuân thủ những 
quy định có liên quan của Thoả thuận này. Ngoài ra, những Thủ 
tục làm việc sau đây phải được áp dụng. 

2. Ban Hội thẩm phải họp kín. Các bên có tranh chấp, và 
những bên có quan tâm, chỉ có mặt tại các buổi họp khi được Ban 
Hội thẩm mời tham dự. 

3. Việc nghị án của Ban Hội thẩm và những tài liệu được đệ 
trình lên Ban phải được giữ bí mật. Không có phần nào trong 
Thoả thuận này ngăn cản một bên tranh chấp công bố cho công 
chúng quan điểm của mình. Các thành viên phải cơi các thông tin 
do một thành viên cung cấp cho Ban Hội thẩm là thông tin bí mật 
nêu thành viên này xác định rằng thông tin đó là bí mật. Khi một, 
bên tranh chấp đệ trình lên Ban Hội thẩm một phiên bản mật 
của văn bản đệ trình, bên đó, theo yêu cầu của một thành viên, 
phải cưng cấp một bản tóm tắt những thông tin chứa đựng trong 
bản đệ trình đó nhưng không mang tính mật và có thể công bố 
công khai. 

4. Trước cuộc họp đầu tiên về nội đung giữa Ban Hội thẩm với 
các bên, các bên tranh chấp phải chuyển cho Ban Hội thẩm văn 
bản trình bày tình tiết của vụ kiện và những lập luận của mình. 
Các bên thứ ba có thể chuyền cho Ban Hội thẩm ý kiến bằng văn 
bản sau khi văn bản đầu tiên của các bên đã được đệ trình. 


5, Trong vòng bảy ngày sau ngày đệ trình, các bên tranh chấp 
và bên thứ ba phải cung cấp cho Ban Hội thẩm bản tóm tắt các 
đệ trình của họ. Bản tóm tắt sẽ chỉ được sử dụng nhằm hỗ trợ 
Ban Hội thẩm dự thảo phần tình tiết thực tế và lập luận trong 
báo cáo của Ban Hội thẩm. Các bản tóm tắt này sẽ không thay 
thê đệ trình của các bên tranh chấp trong việc xem xét vụ kiện 


ĂN KIÊN pHápLy ĐẾP 
PHỤ LỤC: VĂN KIỆN PHÁP LÝ 


của Ban Hội thẩm dưới bắt cứ hình thức nào. Bản tóm tắt do mỗi 
bên cung cấp sẽ không đài quá 1ð trang và tóm tắt nội dung của 
các văn bản đã đệ trình. Liên quan đến bản tóm tắt của Hoa Kỳ, 
Hoa Kỳ được phép có thêm 1ð trang nữa để trình bày các vấn đề 
đã được nêu ra trong các báơ cáo của một hoặc nhiều bên khác có 
liên quan cụ thể đến các bên này và không liên quan đến các bên 
khác. Bản tóm tắt của bên thứ ba sẽ tóm tắt văn bản của họ và 
dài không quá năm trang. 

6. Tại cuộc họp đầu tiên về nội dung giữa Ban Hội thẩm với 
các bên, Ban Hội thẩm phải yêu cầu bên nguyên đơn trình bày 
vụ kiện của mình. Sau đó, trong cùng cuộc họp, Hoa Kỳ sẽ được 
yêu cầu trình bày quan điểm của mình. Các bên sau đó sẽ được 
dành cơ hội để đưa ra tuyên bố cuối cùng, bên nguyên đơn trình 
bày trước. 

7... Tất cả các bên thứ ba đã thông báo có quan tâm đến vụ tranh 
chấp cho DSB phải được mời bằng văn bản để trình bày quan 
điểm của mình trong một phiên làm việc của cuộc họp đầu tiên 
về nội dung của Ban Hội thẩm được tổ chức riêng nhằm mục đích 
này. Tát cả các bên thứ ba này đều có thể có mặt trong suốt phiên 
làm việc đó. 

8. Những ý kiến phản bác chính thức phải được đưa ra tại cuộc 
họp về nội dung lần thứ hai của Ban Hội thẩm. Hoa Kỳ có quyền 
phát biểu trước, sau đó tới bên nguyên đơn. Các bên phải đệ 
trình ý kiến phản bác và bản tóm tắt bằng văn bản tới Ban Hội 
thẩm trước cuộc họp. 

9. Trong bất cứ thời điểm nào Ban Hội thẩm cũng có thế đưa ra 
câu hỏi với các bên và yêu cầu họ phải giải thích ngay trong cuộc 
họp với các bên hoặc bằng văn bản. Văn bản trả lời các câu hỏi 
phải được đệ trình trước ngày cụ thể do Ban Hội thẩm xác định. 
Văn bản trả lời các câu hỏi sau cuộc họp đầu tiên phải được đệ 
trình trước ngày cụ thể do Ban Hội thẩm xác định. 

10. Bên tranh chấp có thể nêu yêu cầu được biết phán quyết sơ 
bộ không muộn hơn ngày đệ trình văn bản đầu tiên của mình cho 
Ban Hội thẩm. Nếu bên nguyên đơn yêu cầu như vậy, Hoa Kỳ sẽ 
đệ trình phản hồi của mình đối với yêu cầu đó trong văn bản đệ 


P:-: TAY VỀ HỆ THỐNG GIẢI QUYẾT TRANH CHẮP CỦA WTO 


trình đầu tiên. Nêu Hoa Kỳ yêu cầu như vậy, bên nguyên đơn sẽ 
đệ trình phản hồi của mình đối với yêu cầu đó trước cuộc họp đầu 
tiên về nội dung của Ban Hội thẩm, vào thời gian do Ban Hội 
thẩm quy định. Ngoại lệ đối với thủ tục này chỉ được chấp nhận 
nếu có lý do chính đáng. 

11. Các bên sẽ đệ trình tất cả chứng cứ thực tế cho Ban Hội 
thẩm không muộn hơn cuộc họp đầu tiên về nội dung, ngoại trừ 
các chứng cứ cần thiết cho mục đích phản biện, hoặc trả lời câu 
hỏi hoặc có lý do chính đáng. Trong mọi trường hợp, (các) bên 
khác sẽ được có thời gian để nêu ý kiến của mình, một cách 
thích hợp. 

12. Các bên tranh chấp có quyền quyết định thành phần đoàn 
đại diện của mình. Các bên có trách nhiệm đối với tất cả các 
thành viên trong đoàn đại điện của họ và bảo đảm rằng tất cả các 
thành viên hành động phù hợp với nguyên tắc của DSU và Thủ 
tục làm việc của Ban Hội thẩm này, đặc biệt liên quan đến tính 
bí mật của quá trình xét xử. 

13. Các bên tranh chấp và bất kỳ bên thứ ba nào được mời giải 
trình cũng phải cung cấp cho Ban Hội thẩm và các bên tranh 
chấp những phát biểu bằng lời đưới hình thức văn bản, tốt nhất 
là vào cuối cuộc họp hoặc bất cứ lúc nào không muộn hơn ngày 
hôm sau của cuộc họp. Các bên tranh chấp và các bên thứ ba 
được khuyến khích cung cấp cho Ban Hội thẩm và những người 
tham gia khác văn bản tạm thời những nội dung phát biểu ngay 
khi họ trình bày bằng lời. 

14. Để bảo đảm hoàn toàn mình bạch, các bài trình bày, phản 
bác và tuyên bố phải được đưa ra khi có mặt các bên. Hơn nữa, 
những văn bản đệ trình của mỗi bên, bao gồm những câu trả lời 
cho những câu hỏi do Ban Hội thẩm đưa ra, phải được cung cấp 
cho (các) bên khác. : 

15. Để tạo thuận lợi cho việc lưu giữ hồ sơ vụ kiện và bảo đảm 
sự rõ ràng của các giải trình, đặc biệt liên quan đến chứng cứ do 
các bên đưa ra, các bên phải đánh số các chứng cứ của họ trong 
suốt thời gian vụ kiện. Ví dụ, các chứng cứ do Hoa Kỳ đưa ra có 
thể được đánh số là USA-1, USA-2,... Nếu chứng cứ cuối cùng 


PHỤ LỤC: VĂN KIỆN PHÁP LÝ 5| 


256 


của đệ trình đầu tiên được đánh số USA-ð thì chứng cứ đầu tiên 
của đệ trình tiếp theo phải được đánh số USA-6. 

16. Sau khi đưa ra báo cáo tạm thời, các bên có một tuần để nộp 
yêu cầu bằng văn bản để xem xét lại các phần cụ thể của báo cáo 
tạm thời nêu ra - trừ khi Ban Hội thẩm có quyết định khác tại 
cuộc họp lần hai về nội dung của các bên và/hoặc yêu cầu có cuộc 
họp khác với Ban Hội thấm. Quyền yêu cầu cuộc họp như vậy 
phải được thực hiện không muộn hơn thời điểm đó. Sau khi nhận 
được bất cứ yêu cầu bằng văn bản nào về việc xem xét lại báo 
cáo, nếu không có yêu cầu tổ chức họp thêm với Ban Hội thẩm, 
trong vòng hai tuần, các bên phải nộp ý kiến bằng văn bản về yêu 
cầu xem xét lại báo cáo của (các) bên tranh chấp khác. Các ý kiến 
đó chỉ được tập trung đưa ra ý kiến về yêu cầu xem xét lại báo 
cáo của (các) bên tranh chấp khác. 

17. Các thủ tục sau đây liên quan đến nghĩa vụ cung cắp tài liệu 
sẽ phải tuân thủ: 

a. Mỗi bên phải trực tiếp đệ trình văn bản cho bên tranh chấp 
kia. Ngoài ra, mỗi bên phải gửi văn bản đệ trình đầu tiên cho bên 
thứ ba. Mỗi bên thứ ba phải đệ trình văn bản cho các bên tranh 
chấp và các bên thứ ba khác. Ngay khi đệ trình văn bản cho Ban 
Hội thẩm, các bên tranh chấp và các bên thứ ba phải khẳng định 
rằng đã cung cấp các văn bản theo đúng quy định, 

b. Các bên tranh chấp và các bên thứ ba phải đệ trình văn bản 
cho Cơ quan Đăng ký giải quyết tranh chấp vào 5h30 chiều ngày 
đến hạn và vào õh00 chiều nêu ngày đến hạn là thứ Sáu. Nếu vì 
lý do ngoại lệ không thể đệ trình văn bản theo đứng thời hạn quy 
định, các bên tranh chấp phái thỏa thuận với Thư ký của Ban 
Hội thẩm là cô Dariel De Sousa. Các bên tranh chấp và các bên 
thứ ba phải nộp 10 bản sao các văn bản nộp. Tất cả các bản sao 
này phải được nộp tại Cơ quan Đăng ký giải quyết tranh chấp 
cho ông Ferdinand Ferranco (Phòng số 3154). 

e. Mười bản sao của tất cả các văn bản đệ trình (bằng lời hoặc 
bằng văn bản), các chứng cứ và các tài liệu khác liên quan đến 
tranh chấp phải được nộp cho Ban Hội thẩm thông qua Ban Thư 
ký WTO, các tài liệu gốc được lưu tại Ban Thư ký. 


SỐ TAY VỀ HỆ THỐNG GIẢI QUYẾT TRANH CHẮP CỦA WTO 


d. Ngay khi nộp bản sao các văn bản đệ trình, các bên tranh 
chấp và các bên thứ ba phải nộp cho Ban Hội thẩm bản sao điện 
tử bằng đĩa mềm hoặc gửi kèm thư điện tử phù hợp với hệ thông 
phần mềm của Ban Thư ký (gửi thư điện tử cho Cơ quan Đăng 
ký giải quyết tranh chấp...., kèm theo một bản sao cho Thư ký 
của Ban Hội thẩm...). 


: VĂN KIÊN pHÁp: v Em 
PHỤ LỤC: VĂN KIỆN PHÁP LÝ 


Thủ tục làm việc của quá trình xét xử phúc thẩm 
NGÀY 1-5-2003 (WT/AB/WP/?7) 
Đựnh nghĩa 


1. Trong Thủ tục làm việc của quá trình xét xử phúc thẩm này: 

“nguyên kháng” (bên kháng cáo): 
bất cứ bên tranh chấp nào đã nộp đơn kháng cáo theo 
quy định tại Quy tắc 20 hoặc đã nộp đệ trình theo 
Khoản 1 của Quy tắc 23; 

“báo cáo phúc thẩm”: 
báo cáo của Cơ quan Phúc thẩm như được mô tả tại 
Điều 17 của DSU; 

“bên bị kháng”: 
bất cứ bên tranh chấp nào đã nộp đệ trình theo Quy tắc 
22 hoặc đoạn 3 của Quy tắc 23; 

“đồng thuận”: 
một quyết định được coi là được đưa ra trên cơ sở đồng 
thuận nêu không có thành viên nào chính thức phản 
đôi quyêt định đó; 

“các hiệp định được điều chỉnh ”: 
có nghĩa như cụm từ “các hiệp định được điều chỉnh 
(covered agreements)” được giải thích tại đoạn 1, Điều 
1 của DSU; 

“nhóm xét xử từng kháng cáo”: 
bao gồm ba thành viên được chọn vào Ban Hội thẩm 
của từng trường hợp kháng cáo theo quy định tại đoạn 
1, Điều 17 của DSU và đoạn 2 của Quy tắc 6; 

“tài liệu”: 
Đơn kháng cáo và văn bản đệ trình cũng như các tuyên 
bố bằng văn bản khác do các bên tham gia đưa ra; 


bi SỐ TAY VỀ HỆ THÓNG GIẢI QUYẾT TRANH CHẮP CỦA WTO 


“DSB': 
Cơ quan giải quyết tranh chấp được thành lập theo 
Điêu 2 của DSU; 

“DSU”: 
Thỏa thuận về nguyên tắc và thủ tục giải quyết tranh 
châp, cũng là Phụ lục 2 của Hiệp định WTO; 

“thành viên”: 
thành viên của Cơ quan Phúc thẩm do DSB chỉ định 
theo quy định tại Điêu 17 của DSU; 

“bên tham gia”: 


bất cứ bên tranh chấp nào đã nộp đơn kháng cáo theo 
Quy tắc 20 hoặc văn bản đệ trình theo Quy tắc 22 hoặc 
theo đoạn 1 hoặc 3 của Quy tắc 23; 

“bên tranh chấp”: 
bất cứ thành viên nào của WTO là bên nguyên đơn hay 
bị đơn trong tranh chấp của Ban Hội thẩm, không gồm 
bên thứ ba; 

“bằng chứng đã thực hiện nghĩa vụ”: 
thư hoặc thông báo bằng văn bản khác xác nhận một 
tài liệu đã được giao cho các bên tranh chấp, bên tham 
gia, bên thứ ba hoặc bên tham gia thứ ba theo đúng quy 
định; 

“Quy tắc”: 
Thủ tục làm uiệc của quá trình xét xử phúc thẩm này; 

“Quy tắc ứng xử”: 
Quy tắc ứng xử đối uới Thöa thuận uề các quy tắc uà thủ 
tục giải quyêt tranh chấp, cũng là Phụ lục II của các 
quy tắc này; 

“Hiệp định SCM"”: 
Hiệp định trợ cắp uò các biện pháp đối kháng, cũng là 
Phụ lục 1A của Hiệp định WTO; 

“Ban Thư ký”: 


PHỤ LỤC: VĂN KIEN PHÁP LY 


260 


Ban Thư ký Cơ quan Phúc thẩm; 

“địa chỉ thực hiện nghĩa vụ”: 
địa chỉ của bên tranh chấp, bên tham gia, bên thứ ba 
hoặc bên tham gia thứ ba được dùng trong quá trình 
giải quyết tranh chấp WTO, trừ phi bên tranh chấp, 
bên tham gia, bên thứ ba hoặc bên tham gia thứ ba chỉ 
rõ địa chỉ khác; 

“bên tham gia thứ ba”: 
bất cứ bên thứ ba nào đã nộp văn bản đệ trình theo Quy 
tắc 24(1); hoặc bất cứ bên thứ ba nào tham gia buổi 
chất vấn cho dù có phát biểu hay không tại buổi chất 
vân đó; 

“bên thứ ba”: 
bất cứ thành viên WTO nào đã thông báo cho DSB về 
việc họ có lợi ích thực sự đôi với vụ kiện trước Ban Hội 
thấm theo quy định tại đoạn 2 Điều 10 của DSU; 

“WTO”: 
Tổ chức Thương mại thế giới; 

“Hiệp định WTO”: 
Hiệp định Marrakesh thành lập Tổ chức Thương mại 
thê giới ký tại Marrakesh, Marôc ngày 15-4-1994; 

“thành viên WTO”: 
bất cứ quốc gia hay lãnh thổ hải quan nào có đầy đủ 
chủ quyền thực hiện quan hệ ngoại thương mà đã chấp 
nhận hoặc gia nhập WTO theo quy định tại Điều XI, 
XII hay XIV của Hiệp định WTO; và 

“Ban Thư ký WTO”: 
Ban Thư ký của Tổ chức Thương mại thế giới. 


SỐ TAY VỀ HỆ THÔNG GIẢI QUYẾT TRANH CHẮP CỦA WTO 


PHẦN I: THÀNH VIÊN 


Trách nhiệm và nghĩa vụ 


ó..1(1) 


(2) 


(3) 


Thành viên phải tuân thủ các điều khoản và điều kiện 
của DSU, các quy tắc này và bất kỳ quyết định nào của 
DB8B đối với Cơ quan Phúc thẩm, 

Trong suốt thời gian tham gia vụ kiện, thành viên không 
được nhận bắt cứ công việc hay thực hiện một hoạt động 
nghề nghiệp nào không đúng với trách nhiệm và nghĩa 
vụ của mình. 


Thành viên phải thực hiện công việc của mình mà không 
chấp nhận hay tìm kiếm chỉ dẫn từ bất cứ tố chức quôe 
tế, chính phủ hay phi chính phủ hay nguồn cá nhân nào. 
Thành viên phải luôn sẵn sàng và có mặt trong thời gian 
ngắn, để bảo đảm như vậy, thành viên phải thường 
xuyên thông tin cho Ban Thư ký biết mình ở đâu. 


Ra quyết định 


3. Œ) 


(2) 


“Theo đoạn 1, Điều 17 của DSU, các quyết định liên quan 
đến một kháng cáo phải do nhóm phụ trách kháng cáo 
đó đưa ra. Các quyết định khác sẽ do Cơ quan Phúc 
thẩm đưa ra. 


Cơ quan Phúc thẩm và các nhóm xét xử kháng cáo phải 
hết sức nỗ lực để bảo đảm các quyết định được đưa ra 
trên cơ sở đồng thuận. Tuy nhiên, khi một quyết định 
không thể đạt được thông qua đồng thuận, vẫn đề không 
nhất trí được phải được quyết định bởi đa số phiếu. 


Phối hợp với đồng nghiệp 


4. (1) 


(2) 


Để bảo đảm tính nhất quán và chặt chẽ trong quá trình 
ra quyết định cũng như tận dụng được kiến thức của các 
cá nhân và tập thể, các thành viên phải thường kỳ thảo 
luận về các vấn đề chính sách, thực tiễn và thủ tục. 


Các thành viên phải luôn luôn theo sát các hoạt động 


PHỤ LỤC: VĂN KIỆN PHÁP LÝ 


giải quyết tranh chấp và các hoạt động liên quan khác 
của WTO, cụ thể là mỗi thành viên phải được nhận tất 
cả các tài liệu được nộp trong các vụ kháng cáo; 

(3) Theo mục tiêu được nêu trong đoạn 1, nhóm xét xử một 
kháng cáo phải trao đổi ý kiến với các thành viên khác 
trước khi nhóm đó hoàn thành báo cáo phúc thẩm để 
chuyển tới các thành viên WTO. Đoạn này tuân theo quy 
định tại đoạn 2 và 3 của Quy tắc 11. 

(4) Không có điểm nào trong các quy tắc này can thiệp vào 
quyền tự do và tự chủ hoàn toàn của nhóm xét xử 
kháng cáo trong việc xem xét và quyết định về vụ 
kháng cáo được giao theo quy định tại đoạn 1, Điều 17 


của DS§U. 

Chủ tịch 

5. (1) Một Chủ tịch Cơ quan Phúc thẩm do các thành viên 
bầu ra. 


(2) Nhiệm kỳ của Chủ tịch Cơ quan Phúc thẩm là một năm. 
Các thành viên Cơ quan Phúc thẩm có thế quyết định 
gia hạn nhiệm kỳ thêm tối đa là một năm nữa. Tuy 
nhiên, để chức Chủ tịch có tính luân phiên, không thành 
viên nào giữ chức Chủ tịch quá hai nhiệm kỳ liên tục. 

(3) Chủ tịch phải chịu trách nhiệm về phương hướng làm 
việc tổng thể của Cơ quan Phúc thẩm, cụ thể, Chủ tịch 
có nghĩa vụ: 

(a) giám sát hoạt động nội bộ của Cơ quan Phúc 
thẩm; và 
(b) bất cứ nghĩa vụ nào khác khi các thành viên yêu cầu. 

(4) Khi Chủ tịch vắng mặt thường xuyên vì những lý do như 
ấm, chất, từ chức hoặc hết nhiệm kỳ, các thành viên sẽ 
bầu một Chủ tịch mới và Chủ tịch mới sẽ thực hiện một 
nhiệm kỳ đầy đủ theo quy định tại đoạn 3. 

(5) Nếu Chủ tịch vắng mặt tạm thời, Cơ quan Phúc thẩm 
phải ủy quyền cho một thành viên khác làm Chủ tịch 


E1. TAY VỀ HỆ THÓNG GIẢI QUYẾT TRANH CHẮP CỦA WTO 


tạm thời và thành viên đó sẽ tạm thời thực hiện tất cả 
các quyền, nghĩa vụ và chức năng của Chủ tịch cho đến 
khi Chủ tịch có thể đảm nhiệm công việc trở lại. 


Các nhóm xét xử 

6. (1) Theo quy định tại đoạn 1 Điều 17 của DSU, một nhóm 
xét xử gồm ba thành viên sẽ được thành lập để theo dõi 
và xét xử một kháng cáo. 

(2) Các thành viên của một nhóm phải được lựa chọn trên 
cơ sở luân phiên, có tính đến nguyên tắc lựa chọn ngẫu 
nhiên, không dự đoán trước và cơ hội đều cho tất cả 
thành viên, bất kế họ mang quốc tịch gì. 

(3) Một thành viên được chọn theo quy định tại đoạn 2 thuộc 
một nhóm xét xử phải làm việc cho nhóm đó, trừ khi: 
) Người này có lý do miễn tham gia nhóm theo Quy 

tắc 9 hoặc 10; 

(1) Người này đã thông báo cho Chủ tịch và Trưởng 
nhóm về việc không thể tham gia vì ốm hoặc vì 
những lý do nghiêm trọng khác theo Quy tắc 12; 
hoặc 

(1) Người này đã thông báo dự định từ chức của mình 
theo Quy tắc 14. 


Trưởng nhóm 
7. (1) Mỗi nhóm phải có một Trưởng nhóm do các thành viên 
của nhóm đó bầu ra. 
(2) Trách nhiệm của Trưởng nhóm là: 
(a) điều phối hoạt động chung của quá trình phúc thẩm; 
(b) chủ tọa tất cả các phiên xét xử và các cuộc họp liên 
quan đên vụ phúc thẩm đó; và 
(c) điều phối việc dự thảo báo cáo phúc thẩm. 
(3) Khi Trưởng nhóm không thể thực hiện nghĩa vụ của 
mình, các thành viên khác của nhóm đó và thành viên 


PHỤ LỤC: VĂN KIỆN PHÁP LÝ 


263 


được lựa chọn thay thế theo Quy tắc 13 phải bầu một 
trong số thành viên của họ thực hiện nhiệm vụ 
Trưởng nhóm. : 


Quy tắc ứng xử 

8. (1) Trên cơ sở tạm thời, Cơ quan Phúc thẩm thông qua các 
điều khoản của Quy tắc ứng xử theo thòa thuận uề quy 
tắc uà thủ tục giải quyết tranh chấp, nêu tại Phụ lục II 
của các Quy tắc này cho tới khi Quy tắc ứng xử được DSB 
thông qua. 

(2) Khi DSB thông qua Quy tắc ứng xử, Quy tắc đó sẽ được 
trực tiếp kết hợp và trở thành một phần của các Quy tắc 
này và thay thế Phụ lục II. 

9. (1) Khi đã nộp đơn kháng cáo, mỗi thành viên phải tuân 
theo các bước như quy định tại Điều VI:4() (1) của Phụ 
lục II và một thành viên có thể tham vấn với các thành 
viên khác trước khi điền vào mẫu thông báo 

(2) Khi có đơn kháng cáo, nhân viên của Ban Thư ký được 
chỉ định phụ trách vụ phúc thẩm đó phải tuân theo các 
bước như quy định tại Điều VI:4(Đ) (i1) của Phụ lục II 

(3) Khi thông tin đã được đệ trình theo Điều VI:4 (b) (ï) hoặc 
(11) của Phụ lục II, Cơ quan Phúc thẩm phải xem xét xem 
có cần hành động nào khác không. 

(4) Sau khi Cơ quan Phúc thẩm xem xét vấn đề theo quy 
định tại đoạn 3, thành viên hoặc nhân viên chuyên môn 
liên quan có thể được chỉ định tiếp tục hoặc chấm đứt 
hoạt động tại nhóm đó. 

10. (1) Khí một bên tham gia nộp bằng chứng về sự vi phạm rõ 
ràng theo Điều VHI của Phụ lục II, các bằng chứng đó 
phải được giữ bí mật và phải được xác nhận bằng các 
bản khai có tuyên thệ do những người có kiến thức thực 
sự về lĩnh vực đó ký hoặc có cơ sở để tin cậy về tính trung 
thực của các vấn đề nêu ra. 

(2) Bất kỳ bằng chứng nào được nộp theo Điều VIII:1 của 
Phụ lục II phải được nộp vào thời gian sớm nhất có thể, 


SỐ TAY VỀ HỆ THỐNG GIẢI QUYẾT TRANH CHẮP CỦA WTO 


11. 


(3) 


(4) 


(5) 


q) 


(2) 


(3) 


nghĩa là ngay sau khi bên tham gia đệ trình bằng chứng 
biết hoặc có thể biết về những chứng cứ. Trong mọi 
trường hợp không được nộp các chứng cứ đó sau khi báo 
cáo phúc thẩm đã được chuyển cho các thành viên WTO, 
Khi một bên tham gia không nộp các chứng cứ như vậy 
vào thời gian sớm nhất có thể, bên tham gia đó phải nộp 
một bản tường trình về lý đo tại sao không làm điều đó 
sớm hơn và Cơ quan Phúc thẩm có thể xem xét hoặc 
không xem xét một cách thích hợp các chứng cứ đó. 
Trong khi phải tuân thủ đầy đú các quy định tại đoạn 
5, Điều 17 của DSU, khi chứng cứ được nộp theo Điều 
VIII của Phụ lục HH, đơn kháng cáo sẽ bị hoãn trong 
vòng 1õ ngày hoặc cho tới khi thủ tục quy định tại Điều 
VIHII:14-16 của Phụ lục II hoàn thành, tày thời hạn nào 
đến trước. 

Theo thú tục quy định tại Điều VIII:14-16 của Phụ lục 
1I, Cơ quan Phúc thẩm có thể quyết định bác bỏ cáo buộc, 
miễn nhiệm thành viên hoặc nhân viên chuyên môn có 
liên quan khỏi nhóm xét xử hoặc đưa ra các yêu cầu 
tương tự khác mà Cơ quan Phúc thẩm cho rằng cần thiết 
theo quy định tại Điều VIII của Phụ lục II. 

Một thành viên đã nộp giải trình với thông tin kèm theo 
theo quy định tại Điều VI:4 (b) (ï) hoặc là đối tượng của 
bằng chứng vi phạm theo Điều VIH:1 của Phụ lục II 
không được tham gia vào bất cứ quyết định nào theo 
đoạn 4, Quy tắc 9 hoặc đoạn 5ð, Quy tắc 10. 

Một thành viên bị miễn tham gia nhóm xét xử theo đoạn 
4, Quy tắc 9 hoặc đoạn 5 Quy tắc 10 không được tham 
gia trao đối ý kiến trong quá trình xét xử vụ phúc thẩm 
đồ theo đoạn 3, Quy tắc 4. 

Một thành viên, đã từng tham gia một nhóm xét xử, và 
bị miễn nhiệm khỏi nhóm đó theo đoạn 4, Quy tắc 9 
không được tham gia trao đổi ý kiến trong quá trình xét 
xử vụ phúc thẩm đó theo đoạn 3, Quy tắc 4. 


PHỤ LỤC: VĂN KIỆN PHÁP LÝ m 


Không đủ khả năng 

12. (1) Một thành viên không thể tham gia một nhóm xét xử do 
bị ôm hoặc vì những lý do nghiêm trọng khác phải thông báo 
và giải thích lý do với Chủ tịch và Trưởng nhóm 
(2) Sau khi nhận được thông báo, Chủ tịch và Trưởng nhóm 
phải thông báo cho Cơ quan Phúc thẩm. 


Thay thế 

13. Khi một thành viên không thể tham gia một nhóm vì một lý 
do nào đó theo quy định tại đoạn 3, Quy tắc 6, một thành 
viên khác phải được lựa chọn theo quy định tại đoạn 3, Quy 
tắc 6 thay cho thành viên được lựa chọn ban đầu. 


Từ chức 

4. (1) Một thành viên có ý định từ chức phải thông báo ý định 
của mình bằng văn bản tới Chủ tịch Cơ quan Phúc 
thẩm, người sẽ thông báo ngay lập tức cho Chủ tịch 
DSBE, Tổng giám đốc WTO và các thành viên khác của 
Cơ quan Phúc thẩm. 

(2) Việc từ chức sẽ có hiệu lực sau 90 ngày kể từ ngày thông 

báo theo quy định tại đoạn 1, trừ phi DSB quyết định 

| khác sau khi tham vấn với Cơ quan Phúc thẩm. 


Chuyển tiếp 

1ð. Một người thôi làm thành viên của Cơ quan Phúc thẩm 
nêu được Cơ quan Phúc thẩm cho phép và đã thông báo 
cho DSB có thể hoàn thành các công việc liên quan đến 
kháng cáo mà người đó được giao khi còn là thành viên 
và người đó sẽ được tiếp tục coi là thành viên của Cơ 
quan Phúc thẩm chỉ nhằm mục đích đó. 


„9| SỐ TAY VỀ HỆ THỐNG GIẢI QUYẾT TRANH CHẮP CỦA WTO 


Các điều khoản chung 


16. (1) 


2) 


17. (1) 


(2) 


PHẦN II: QUY TRÌNH 


Để bảo đảm tính công bằng và thủ tục đúng trình tự khi 
xét xử một kháng cáo, khi vấn đề hiên quán đến thủ tục. 
được đặt ra mà không được các quy tắc này điều chỉnh, 
một. nhóm xét xử có thể thông qua một thủ tục hợp lý chỉ 
dành cho kháng cáo đó, miễn là không trái với DSU, với 
các quy tắc này và với các hiệp định được điều chỉnh 
khác. Khi một thủ tục như vậy được thông qua, nhóm 
xét xử đó phải lập tức thông báo cho các bên tranh chấp, 
bên tham gia, bên thứ ba và bên tham gia thứ ba cũng 
như các thành viên khác của Cơ quan Phúc thẩm. 
Trong các trường hợp ngoại lệ, khi việc tuân thủ chặt 
chẽ quy định thời gian trong quy tắc này dẫn đến sự 
không công băng, bên tranh chấp, bên tham gia, bên thứ 
ba và bên tham gia thứ ba có thể yêu cầu nhóm xét xử 
sửa đối thời gian quy định trong quy tắc này đối với việc 
nộp tài liệu hoặc thời gian quy định cho phiên đối chất. 
Khi một nhóm xét xử đồng ý với yêu cầu như vậy, mọi 
sửa đổi về mặt thời gian phải được thông báo cho bên 
tranh chấp, bên tham gia, bên thứ ba và bên tham gia 
thứ ba biết bằng một chương trình làm việc sửa đổi. 
Trừ phi DSB quyết định khác, bất cứ thời hạn nào 
được quy định trong DSU hoặc trong các điều khoản bổ 
sung hay đặc biệt của các hiệp định được Thoả thuận 
điều chỉnh hoặc trong quy tắc này, mà trong thời hạn 
đó một thành viên phải thực hiện một liên lạc hoặc 
biện pháp để thực hiện hoặc bảo lưu quyền của mình, 
thì ngày mà thời hạn bất đầu được tính sẽ được loại 
trừ, theo đoạn 2, và ngày cuối cùng của thời hạn sẽ 
được tính. 

Quyết định của DSB về “Việc kết thúc các thời hạn trong 
DSU” (WT/DSB/M/7) sẽ áp dụng cho các kháng cáo do 
các nhóm xét xử của Cơ quan Phúc thẩm xem xét. 


PHỤ LỤC: VĂN KIỆN PHÁP LÝ sa 


Tài liệu 


18. () 


(2) 


(3) 


(4) 


Không tài liệu nào được coi là đã nộp cho Cơ quan Phúc 
thẩm, trừ khi tài liệu đó được Ban Thư ký nhận trong 
thời hạn đề ra trong quy tắc này. 

Trừ quy định khác trong nguyên tắc này, các tài liệu do 

bên tranh chấp, bên tham gia, bên thứ ba và bên tham 

gia thứ ba nộp phải cung cấp cho bên tranh chấp, bên 
tham gia, bên thứ ba và bên tham gia khác. 

Bằng chứng thực hiện nghĩa vụ đối với bên tranh chấp, 

bên tham gia, bên thứ ba và bên tham gia khác sẽ được 

ghi hoặc được đóng gắn trên mỗi tài liệu nộp cho Ban 

Thư ký theo đoạn 1 trên đây. 

Một tài liệu phải được cung cấp bằng các phương tiện 

phân phát và liên lạc nhanh nhất có thể bao gồm: 

(a) gửi một bản sao theo địa chỉ đăng ký của bên tranh 
chấp, bên tham gia, bên thứ ba và bên tham gia thứ 
ba; hoặc 

(b) gửi một bản sao theo địa chỉ đăng ký của bên tranh 
chấp, bên tham gia, bên thứ ba và bên tham gia 
thứ ba bằng fax, chuyển phát nhanh hoặc dịch vụ 
thư tín. 


(ð) Với sự cho phép của nhóm xét xử, bên tham gia và bên 


tham gia thứ ba có thể sửa lỗi trình bày (elerical errors) 
trong các bản đệ trình. Việc này được thực hiện trong 
vòng ba ngày từ khi nộp bản đệ trình đầu tiên và bản 
sao của bản sửa đổi phải được nộp cho Ban Thư ký và 
các bên tranh chấp, bên tham gia, bên thứ ba và bên 
tham gia thứ ba khác. 


Liên lạc 


19. (1) 


Không một nhóm xét xử hoặc một thành viên nào của 
nhóm xét xử được gặp gỡ hay tiếp xúc với bên tranh 
chấp, bên tham gia, bên thứ ba và bên tham gia thứ ba 
nếu không có sự có mặt của các bên tranh chấp, bên 
tham gia, bên thứ ba và bên tham gia thứ ba khác. 


SỐ TAY VỀ HỆ THÓNG GIẢI QUYẾT TRANH CHẮP CỦA WTO 


(2) Không một thành viên nào của nhóm xét xử được thảo 
luận bất cứ khía cạnh nào của vấn đề trong kháng cáo 
với bất cứ bên tranh chấp, bên tham gia, bên thứ ba và 
bên tham gia thứ ba nào nếu không có mặt các thành 
viên khác của bộ phận đó. 

(3) Một thành viên không được chỉ định vào nhóm xét xử 
không được thảo luận bất cứ khía cạnh nào của vấn đề 
phúc thẩm với bất cứ bên tranh chấp, bên tham gia, bên 
thứ ba và bên tham gia thứ ba nào. 


Bắt đầu kháng cáo 
20. (1) Một kháng cáo sẽ bắt đầu bằng việc thông báo bằng văn 
bản cho DSB theo quy định tại đoạn 4 Điều 16 của DSU 
và đông thời nộp đơn kháng cáo cho Ban Thư ký. 
(2) Đơn kháng cáo bao gồm các thông tin sau: 
(a) tiêu đề báo cáo của Ban Hội thẩm bị kháng cáo; 
(b) tên nguyên kháng nộp đơn kháng cáo; 
(c) địa chỉ, số điện thoại, số fax của bên tranh chấp; 


(d) báo cáo tóm tắt vấn đề kháng cáo, bao gồm các cáo 
buộc về những sai sót về luật pháp trong báo cáo của 
Ban Hội thẩm và cách diễn giải về pháp lý của Ban 
Hội thẩm. 


Đệ trình của nguyên kháng 
21. (1) Nguyên kháng phải nộp cho Ban Thư ký văn bản trong 
vòng 1Ũ ngày sau ngày nộp đơn kháng cáo theo quy định 
tại đoạn 2 và gửi một bản sao cho các bên tranh chấp và 
bên thứ ba khác. l 
(2) Văn bản nêu tại đoạn 1 phải: 
(a) đề ngày và ký tên nguyên kháng: và 
(b) trình bày rõ 
@) lý do kháng cáo, gồm các cáo buộc về những sai 
sót về vẫn đề luật pháp trong báo cáo của Ban 
Hội thẩm và cách diễn giải về pháp lý của Ban 


PHỤ LỤC: VĂN KIỆN PHÁP LÝ 


Hội thẩm cũng như các lập luận pháp lý hỗ trợ 
các cáo buộc; ` 

(ii) các điều khoản trong các hiệp định có liên quan 
và các văn bản pháp lý khác được viện dẫn; và 


(ïii) bản chất các quyết định hoặc phán quyết muốn có 


Đệ trình của bị kháng 
22. (1) Bất cứ bên tranh chấp nào muốn trả lời các cáo buộc 
được nêu trong đệ trình của nguyên kháng theo Quy tắc 
21 có thể nộp cho Ban Thư ký văn bản trong vòng 25 
ngày sau ngày nộp đơn kháng cáo theo đoạn 2 và gửi 
một bản sao đệ trình cho nguyên kháng, các bên tranh 
chấp và bên thứ ba khác. 
(2) Văn bản đệ trình nêu tại đoạn 1 phải: 
(a) đề ngày và ký tên bị kháng; và 
(b) trình bày rõ 
() lập luận cụ thể phản đối các cáo buộc về những 
sai sốt của các vấn đề luật pháp trong báo cáo 
của Ban Hội thẩm và cách diễn giải về pháp lý 
của Ban Hội thẩm được nêu ra trong đệ trình 
của nguyên kháng cũng như các lập luận pháp 
lý hỗ trợ các lập luận; 
(ii) chấp nhận hoặc phản đối mỗi lập luận được nêu 
ra trong đệ trình của nguyên kháng; 
(ii) các điều khoản trong các hiệp định có liên quan 
và các văn bản pháp lý khác được viện dẫn; và 


(iv) bản chất của quyết định hoặc phán quyết muốn có. 


Kháng cáo nhiều bên 

23. (1) Trong vòng 15 ngày sau ngày nộp đơn kháng cáo, một 
bên tranh chấp không phải là nguyên kháng có thể tham 
gia kháng cáo đó hoặc kháng cáo trên cơ sử các sai sót bị 
cáo buộc về các vấn đề luật pháp trong báo cáo của Ban 
Hội thẩm và cách diễn giải về pháp lý của Ban Hội thẩm. 


| SỐ TAY VỀ HỆ THÓNG GIẢI QUYẾT TRANH CHẮP CỦA WTO 


(2) 


(3) 


(4) 


(B) 


Bên tham gia thứ ba 


24. (1U) 


(2) 


(8) 


(4) 


phát biểu hay không. 


Bất kỳ văn bản đệ trình nào theo đoạn 1 phải tuân theo 
mẫu quy định tại đoạn 2 Quy tắc 21. 

Nguyên kháng, bị kháng và bất cứ bên tranh chấp nào 
khác muốn trả lời các vấn đề nêu trong đệ trình theo 
đoạn 1 có thế nộp đệ trình bằng văn bản trong vòng 2B 
ngày sau ngày nộp đơn kháng cáo. Bất kỳ văn bản đệ 
trình nào như vậy phải theo mẫu quy định tại đoạn 2 
Quy tắc 22. 

Quy tắc này không ngăn cản bên tranh chấp đã nộp đệ 
trình theo Quy tắc 21 hoặc đoạn 1 của Quy tắc này thực 
hiện quyền kháng cáo theo đoạn 4 Điều 16 của DSU. 
Khi một bên tranh chấp chưa nộp đệ trình theo Quy tắc 
21 hoặc đoạn 1 của Quy tắc này thực hiện quyền kháng 
cáo như quy định trong đoạn 4, một nhóm xét xử sẽ xem 
xét kháng cáo. 


Bắt cứ bên thứ ba nào cũng có thể nộp đệ trình bằng văn 
bản nêu những chứng cứ và lập luận hỗ trợ lập trường 
của mình. Đệ trình như vậy phải được nộp trong vòng 25 
ngày sau ngày nộp đơn kháng cáo. 

Bên thứ ba không nộp đệ trình bằng văn bản phải thông 
báo cho Ban Thư ký bằng văn bản trong 25 ngày nếu 
muốn tham gia phiên đối chất và nếu tham gia thì có 


Các bên tham gia thứ ba được khuyến khích nộp đệ 
trình bằng văn bản để tạo điều kiện thuận lợi cho việc 
xem xét quan điểm của họ,khi xét xử phúc thẩm và để 
bên tham gia và bên tham gia thứ ba khác được nêu lập 
trường tại phiên đối chất. 

Bên thứ ba không nộp đệ trình bằng văn bản theo 
đoạn 1 boặc không thông báo cho Ban Thư ký theo đoạn 
2 có thế thông báo cho Ban Thư ký về ý định tham gia 
phiên đối chất và có thể yêu cầu được phát biểu tại đó. 


PHỤ LỤC: VĂN KIỆN PHÁP LÝ zm 


Các thông báo và yêu cầu này phải được thông báo cho 
Ban Thư ký bằng văn bản sớm nhất có thể. 


Chuyển giao biên bản 


25. (1) 


(2) 


Khi nhận được đơn kháng cáo, Tống giám đắc WTO sẽ 

chuyển cho Cơ quan Phúc thẩm hồ sơ đầy đủ của quá 

trình xét xử sơ thẩm. 

Hồ sơ đầy đủ của quá trình xét xử sơ thẩm bao gồm 

(nhưng không hạn chế): 

() văn bản đệ trình, văn bản phản biện, chứng cứ hỗ 
trợ kèm theo của các bên tranh chấp và bên thứ ba; 

(ii) các lập luận bằng văn bản nộp tại cuộc họp Ban Hội 
thẩm với các bên tranh chấp và bên thứ ba, biên 
bản của các cuộc họp của Ban Hội thẩm cũng như 
các câu trả lời cho các câu hỏi tại các cuộc họp đó; 

(ii) Thư từ liên quan đến quá trình xét xử sơ thẩm giữa 
Ban Hội thẩm và Ban Thư ký WTO với các bên 
tranh chấp và bên thứ ba; và 

v) mọi tài liệu đã nộp cho Ban Hội thẩm. 


Chương trình làm việc 


26. (1) 


2) 


(3) 


C2 


Sau khi bắt đầu kháng cáo, nhóm xét xử sẽ xây dựng 
một chương trình làm việc cho kháng cáo đó phù hợp với 
thời hạn quy định trong quy tắc này. 
Chương trình làm việc sẽ quy định rõ ngày nộp tài liệu 
và thời gian biểu cho hoạt động của nhóm, nếu có thể 
gồm cả ngày cho phiên chất vấn. 
Theo quy định tại đoạn 9 Điều 4 của DSU, đối với những 
kháng cáo khẩn cấp, bao gồm các kháng cáo liên quan 
đến hàng hóa mau hông, Cơ quan Phúc thẩm phải nỗ 
lực xét xử phúc thẩm nhanh nhất. Nhóm xét xử phải 
cân nhắc yêu tô này trong chương trình làm việc của các 
kháng cáo này. 
Ban Thư ký phải cung cấp bản sao chương trình làm việc 
cho nguyên kháng, các bên tranh chấp và bên thứ ba. 


SỐ TAY VỀ HỆ THỐNG GIẢI QUYẾT TRANH CHẮP CỦA WTO 


Phiên đối chất 

27. (1) Nhóm xét xử phải tổ chức phiên đối chất mà theo 
nguyên tắc chung phải được tổ chức 30 ngày sau ngày 
nộp Đơn kháng cáo. 

(3) Khi có thể theo chương trình làm việc hoặc vào thời gian 
sớm nhất có thể, Ban Thư ký phải thông báo cho tất cả 
các bên tranh chấp, bên tham gia, bên thứ ba và bên 
tham gia thứ ba thời gian đối chất. 

(8) (a) Bất cứ bên thứ ba nào đã nộp đệ trình theo Quy tắc 

24(1) hoặc thông báo cho Ban Thư ký theo Quy tắc 
24(2) có dự định, đều có thể tham gia buổi đối chất, 
phát biểu tại buổi đối chất và trả lời các câu hỏi đo 
Nhóm xét xử đó nêu ra. 

(b) Bất cứ bên thứ ba nào đã thông báo cho Ban Thư ký 
theo Quy tắc 24(4) dự định tham gia buổi đối chất 
đều có thể tham gia phiên đối chất. 

(e) Bất cứ bên thứ ba nào đã nêu yêu cầu theo Quy tắc 
24 (4) có thể phát biểu tại buổi đối chất và trả lời các 
câu hỏi đo Nhóm xét xử nêu ra nếu được Nhóm xét 
xử cho phép, trên cơ sở cân đối thời gian thích hợp 
cho cả quy trình. 

(4) Nếu cần, Trưởng Nhóm xét xử có thể giới hạn thời gian 
cho phần trình bày và lập luận tại phiên đối chất. 


Trả lời bằng văn bản 

28 (1) Trong quá trình xét xử phúc thẩm, đặc biệt là tại buổi 
đối chất, Nhóm xét xử phúc thẩm có thể trả lời các câu 
hôi bằng miệng hoặc bằng văn bản, hoặc yêu cầu các bên 
tham gia hoặc bên thứ ba gửi thêm bản ghi nhớ cũng 
như quy định cụ thế thời hạn các bên phải nộp câu trả 
lời bằng văn bản hoặc bản ghi nhớ. 

(2) Các câu hỏi, trả lời hay bản ghi nhớ đó phải được cung 
cấp cho các bên tham gia hoặc bên thứ ba trong vụ 
kháng cáo, những nguời được đành cơ hội để trả lời tất 
cả các vấn đề nêu ra. 


PHỤ LỤC: VĂN KIỆN PHÁP LÝ 


(3) Khi các câu hỏi hoặc yêu cầu cho bản ghi nhớ được đưa 
ra trước buối đối chất thì các câu hỏi hoặc yêu cầu đó 
cũng như các câu trả lời và bản ghi nhớ phải được cung 
cấp cho các bên thứ ba, những người được dành cơ hội 
để trả lời tất cả các vấn đề nêu ra. 


Vắng mặt tại phiên đối chất 

29. Khi một bên tham gia không đệ trình văn bản trong thời hạn 
quy định hoặc không tham gia phiên đối chất, thì sau khi 
nghe ý kiến của các bên tham gia, Nhóm xét xử có thể ra 
lệnh, kế cả bãi bỏ kháng cáo, nêu thấy thích hợp. 


Rút kháng cáo 

30. (1) Tại bất cứ thời điểm nào trong quá trình kháng cáo, 
nguyên kháng có thể rút đơn kháng cáo bằng việc thông 
báo cho Cơ quan Phúc thẩm và Cơ quan Phúc thẩm sẽ 
thông báo cho DSH. 

(2) Khi các bên tranh chấp đạt được giải pháp cho tranh 
chấp đang bị kháng cáo và đã được thông báo cho DSB 
theo quy định tại đoạn 6 Điều 3 của D§U thì việc đó 
cũng phải thông báo cho Cơ quan Phúc thẩm. 


Các trợ cấp bị cấm 

31.(1) Theo Điều 4 của Hiệp định SCM, các điều khoản chung 
của các quy tắc này áp dụng cho các kháng cáo liên quan 
đến báo cáo của Ban Hội thẩm về các trợ cấp bị cấm theo 
Phần II của Hiệp định SCM. 

(2) Quy trình tác nghiệp của một kháng cáo liên quan đến 

các trợ cấp bị cắm theo Phần II của Hiệp định SCM được 
liệt kê trong Phụ lục I của các quy tắc này. 


^^ ` £#«+ 
Hiệu lực và sửa đổi 


32.(1) Các quy tắc này sẽ có hiệu lực vào ngày 15-2-1996. 


zm| SỐ TAY VỀ HỆ THỐNG GIẢI QUYẾT THANH CHẮP CỦA WTO 


(2) Cơ quan Phúc thẩm có thể sửa đối các quy tắc này theo Ị 
thủ tục quy định tại đoạn 9 Điều 17 của DSU. 

(3) Khi có sửa đối đối với DSU hoặc đối với các nguyên tắc 
bổ sung và đặc biệt cũng như các thủ tục của các hiệp 
định có liên quan, Cơ quan Phúc thẩm sẽ xem xét sự cần 
thiết phải sửa đổi các quy tắc này. 


PHỤ LỤC I 


THỞI GIAN BIỂU CHO KHÁNG CÁO 


Các hkhúng Các kháng cáo nề 


cáo chung trợ cấp bị cắm 
Ngày Ngày 
Đơn kháng cáo! 0 0 
Đệ trình của nguyên kháng? 10 5 
Đệ trình của nguyên 
kháng khác 15 7 
Đệ trình của bị kháng * 25 12 
Đệ trình của (các) bên ` 
tham gia thứ ba5 25 12 
Thông báo của (các) bên 
tham gia thứ ba$ 25 12 
Đối chất? 30 15 
Chuyển Báo cáo Phúc thẩm 60-908 30-601 
Họp DSB thông qua báo cáo 90-12019 50-8011 
1. Nguyên tắc 20. 7. Nguyên tắc 27. 
2. Nguyên tắc 21. 8, Điều 17:5, DSU. 
3. Nguyên tắc 23(1). 9. Điều 4:9, Hiệp định SCM. 
4. Nguyên tắc 22 và 23 (3), 10 Điều 17:14, DSƯ. 
5. Nguyên tắc 24(1). 11, Điều 4:9, Hiệp định SCM. 
6 Nguyên tắc 24(2). 


PHỤ LỤC: VĂN KIỆN PHÁP LÝ 


t2 


76 


PHỤ LỤC 9 


QUY TẮC ỨÚNG XỬ THEO THỎA THUẬN VỀ CÁC 
QUY TẮC VẢ THỦ TỤC GIAI QUYẾT TRANH CHẤP 


DSB THÔNG QUA NGẢÃY 3-12-1996 (WT/DSB/RC/1) 


1. Lời nói đầu 
Các thành viên, 

Nhắc lại rằng vào ngày 15-4-1994 tại Marrakesh, các bộ 
trưởng đã thông qua một khung pháp lý rõ ràng hơn và mạnh mẽ 
hơn đối với các hoạt động thương mại quốc tế, gồm một cơ chế 
giải quyết tranh chấp hiệu quả và đáng tin cậy hơn; 

Thừa nhận tầm quan trọng của việc tuân thủ đầy đủ thỏa 
thuận về các quy tắc và thủ tục giải quyết tranh chấp (DSU) và 
các nguyên tắc quản lý tranh chấp quy định tại Điều XXII và 
XXIH của GATT 1947, được sửa đổi và cụ thể hóa bởi DSU; 

Khẳng định rằng việc thực hiện DSU sẽ được củng cố bởi các 
Quy tắc ứng xử nhằm bảo đảm tính tổng thế, công bằng và bí 
rhật của quá trình tố tụng theo DSU, do đó nâng cao lòng tin vào 
cơ chế giải quyết tranh chấp mới; 


Thiết lập các quy tắc ứng xử như sau: 
TI. Nguyên tắc chung 


1. Mỗi đối tượng được điều chỉnh bởi các nguyên tắc này 
(những người được định nghĩa tại đoạn 1 Chương IV dưới đây và 
sau đây được gọi là “đối tượng điều chỉnh”) phải độc lập và công 
bằng, phải tránh xung đột lợi ích trực tiếp hay gián tiếp và phải 
tôn trọng tính bí mật của thủ tục tổ tụng như quy định trong cơ 
chế giải quyết tranh chấp, thông qua việc tuân thủ các chuẩn 
mực ứng xử bảo đảm tính tổng thể và công bằng của cơ chế giải 
quyết tranh chấp. Các nguyên tắc này sẽ không thay đối quyền 
và nghĩa vụ của các thành viên theo Thoả thuận hay các nguyên 
tắc và thủ tục trong DSU dưới bất cứ hình thức nào. 


SỐ TAY VỀ HỆ THÓNG GIẢI QUYẾT TRANH CHẮP CỦA WTO 


HL. Tuân thủ nguyên tắc chung 


1. Để bảo đảm tuân thủ nguyên tắc chung của các quy tắc này, 
mỗi đối tượng điều chỉnh phải (1) tuân thủ chặt chẽ các điều 
khoản của DSU; (2) thông báo hiện trạng hoặc tiên triển của bất 
cứ lợi ích, quan hệ hay vấn đề nào mà đối tượng có thể biết và có 
thể bị ảnh hưởng; và (3) quan tâm thích đáng đến việc thực hiện 
nghĩa vụ của mình để hoàn thành các trách nhiệm kể trên, bao 
gồm cả việc tránh xung đột lợi ích trực tiếp hay gián tiếp trong 
vấn đề đang giải quyết. 

2. Theo nguyên tắc chung, mọi đối tượng điều chỉnh phải độc 
lập và công bằng cũng như phải bảo đảm tính bí mật. Ngoài Ta, 
đối tượng điều chỉnh chỉ xem xét các vấn đề được nêu ra, và cần 
hoàn thành trách nhiệm của mình, trong quá trình giải quyết 
tranh chấp và không được giao phó trách nhiệm này cho đối 
tượng khác. Đối tượng điều chỉnh không phải chịu bất cứ nghĩa 
vụ nào hoặc chấp nhận bất cứ lợi ích nào có thể can thiệp vào 
hoặc gây ra những nghi ngờ có cơ sở đối với việc thực hiện các 
nghĩa vụ giải quyết tranh chấp của đối tượng đó. 


TY. Phạm 0k 


1. Các quy tắc này áp dụng, như được quy định cụ thể trong 
văn bản này, cho các đối tượng sau thuộc: (a) Ban Hội thẩm; (b) 
Cơ quan Phúc thẩm thường trực; (c) trọng tài theo điều khoản 
trong Phụ lục “1a”; hoặc (đ) chuyên gia tham gia cơ chế giải quyết 
tranh chấp theo điều khoản trong Phụ lục “1b”. Các quy tắc này 
cũng sẽ áp dụng, như được quy định cụ thể trong văn bản này và 
các điều khoản có liên quan trong các quy chế nhân viên, cho các 
nhân viên của Ban Thư ký hỗ trợ cho Ban Hội thẩm quy định tại 
Điều 27.1 của DSU hay hỗ trợ thủ tục trọng tài quy định tại Phụ 
lục “1a”, cho Chủ tịch Cơ quan Giám sát đệt may (sau đây gọi tắt 
là TMB) và các thành viên khác của Ban Thư ký TMB hỗ trợ 
TMB trong việc đưa ra các khuyến nghị, phát hiện hay quan sát 
theo Hiệp định về hàng dệt và may mặc của WTO; và cho nhân 
viên hỗ trợ Cơ quan Phúc thẩm thường trực giúp đỡ pháp lý và 


PHỤ LỤC: VĂN KIỆN PHÁP LÝ mm 


278 


hành chính cho Cơ quan Phúc thẩm thường trực theo Điều 17.7 
của DSŨ (sau đây gọi là thành viên Ban Thư ký hoặc nhân viên 
hỗ trợ Cơ quan Phúc thẩm thường trực). Điều này phản ánh sự 
chấp nhận của những nhóm đối tượng trên với các chuẩn mực 
được xây dựng nhằm điều chỉnh hoạt động của các đối tượng 
được coi là công chức quốc tế cũng như nguyên tắc chung của các 
Quy tắc này. 

2. Việc áp dụng các quy tắc này không cản trở việc miễn trách 
nhiệm của Ban Thư ký trong việc trả lời các yêu cầu giúp đỡ và 
cung cấp thông tin của các thành viên. 

3. Các quy tắc này sẽ áp dụng cho các thành viên của TMB 
trong phạm vi quy định trong Phần V. 


V. Cơ quan Giám sát dệt may 


1. Các thành viên của TMB được miễn nhiệm trên cơ sở từng 
cá nhân theo yêu cầu của Điều 8.1 của Hiệp định về hàng dệt 
và may mặc như được cụ thể hóa trong quy trình tác nghiệp 
của TMB để bảo đảm tính tống thể và công bằng của quá trình 
tố tụng". 


VI. Những yêu cầu uề cung cắp thông tin 
của các đôi tượng điều chỉnh 


1. (a) Các đổi tượng ngay khi được yêu cầu tham gia Ban Hội 
thẩm, Cơ quan Phúc thẩm thường trực, trọng tài hay 


* (Ghi theo nguyên bản) Các Thủ tục làm việc này được TMB thóng qua 
ngày 26-7-1995 (G/T/MB/R/L) gần đây được ghi nhận tại đoạn 1.4: "Khi được 
miễn chức năng theo đoạn 1.1. trên đây, các thành viên TMB và người thay thế 
phải bảo đảm không chấp nhận hay hành động theo chỉ đạo của các chính phủ, 
không bị ảnh hưởng bởi bất cứ tổ chức nào hoặc các yêu tố khác. Họ không được 
tiết lộ cho Chủ tịch bất cứ thông tin nào có thế được coi là ngăn cản khả năng 
miễn chức năng trên cơ sở cá nhân. Nếu cú nghỉ ngờ nghiêm trọng nối lên trong 
quá trình xem xét của TMB về khả năng của một thành viên TMB hàn. động 
trên cơ sở cá nhân, chúng sẽ được gửi tới Chủ tịch. Chủ tịch sẽ xử lý vấn đề cụ 
thể nêu cần". 


SỐ TAY VỀ HỆ THÔNG GIẢI QUYẾT TRANH CHẮP CỦA WTO 


chuyên gia sẽ nhận của Ban Thư ký những quy tắc này, 
bao gồm một Danh mục Minh họa (Phụ lục 2) các ví dụ 
về các vấn đề cần công bó. 

(bì) Bất cứ thành viên nào của Ban Thư ký quy định tại 
đoạn IV:1, người có thể được yêu cầu hỗ trợ giải quyết 
tranh chấp, hay hỗ trợ Cơ quan Phúc thẩm thường trực, 
phải biết các Quy tắc này. 

2. Theo quy định chỉ tiết tại đoạn VI:4 đưới đây, tất cả các đối 
tượng điều chỉnh trong đoạn VI.1 (a) và VI.1(b) phải cung cấp các 
thông tin mà họ có thể biết theo một giả định hợp lý, vào thời 
điểm, theo nguyên tắc chung của Quy tắc này, có thể tác đông 
hoặc gây ra những nghí ngờ có cơ sở về tính độc lập và công bằng 
trong hoạt động của họ. Những tiết lộ này gồm các loại thông tìn 
được mô tả trong Danh mục Minh họa, nếu liên quan. 

3. Các yêu cầu cung cấp thông tin không bao gồm các thông tin 

về những vấn đề được coi là không quan trọng đối với quá trình 

xét xử. Việc cung cấp phải tính đến nhu cầu tôn trọng tính riêng 
tư cá nhân của những người thuộc điện điều chỉnh của các quy 
tắc này và không quá phiền hà về mặt hành chính khiến những 
người đủ tiêu chuẩn không thể tham gia Ban Hội thẩm, Cơ quan 

Phúc thẩm thường trực và các vai trò khác trong giải quyết 

tranh chấp. 

4. (a) TẤt cả các hội thẩm viên, trọng tài và chuyên gia, trước 
khi được bổ nhiệm, phải điền vào mẫu quy định tại Phụ 
lục 3 của các quy tắc này. Các bên tranh chấp phải cung 
cấp thông tin đó cho Chủ tịch DSB để các bên tham gia 
tranh chấp xem xét. 

(bì () Các đối tượng trong Cơ quan Phúc thẩm thường 
trực được chọn xét xử phúc thẩm một vụ sơ thẩm cụ 
thể trên nguyên tắc luân phiên phải rà soát lại phần 
mô tả tình hình trong báo cáo sơ thẩm và điền vào 
mẫu quy định tại Phụ lục 3. Các thông tin đó phải 
được cung cấp cho Cơ quan Phúc thẩm thường trực 
xem xét xem liệu thành viên liên quan có nên xét xử 
vụ kháng cáo cụ thể hay không. 


PHỤ LỤC: VĂN KIỆN PHÁP LÝ 


280 


(¡) Nhân viên hỗ trợ Cơ quan Phúc thẩm thường trực 
phải cung cấp bất cứ vấn đề nào liên quan tới Cơ 
quan Phúc thẩm thường trực để xem xét quyết định 
nhiệm vụ cụ thể cho nhân viên hỗ trợ đó trong vụ 
kháng cáo cụ thể. 

(c) Khi xem xét tham gia hỗ trợ một vụ tranh chấp, các 
thành viên của Ban Thư ký phải cung cấp thông tin cho 

Tổng giám đốc WTO theo quy định tại đoạn VI:2 và bất 

cứ thông tin liên quan nào khác theo quy định của Quy 

chế Nhân viên, bao gồm thông tin được mô tả trong phần 
chú thích**, 
5. Trong thời kỳ tranh chấp, mọi đôi tượng được điều chỉnh sẽ 
phải cung cấp bất kỳ thông tin mới nào quy định tại đoạn VI:2 
vào thời gian sớm nhất khi họ biết. 
6... Chủ tịch DSB, Ban Thư ký, các bên tranh chấp, các cá nhân 
khác liên quan đến cơ chế giải quyết tranh chấp phải bảo đảm 
tính bí mật của bất cứ thông tin nào được tiết lộ thông qua quá 
trình cung cấp thông tin này, thậm chí sau khi giai đoạn sơ thẩm 
và thủ tục thi hành sơ thẩm đã hoàn thành. 


** (Ghi theo nguyên bản) Trong khi chưa thông qua các Quy chế Nhân 
viên, các nhân viên của Ban Thư ký phải cung cấp thông tin cho Tổng giám đốc 
theo điều khoản dự thảo sau đây: 

"Khi có thể áp dụng đoạn VI:4(c) của Quy tắc ứng xử theo DSU, nhân 
viên của Ban Thư ký phải cung cấp thông tin theo yêu cầu cho Tổng 
giám đốc WTO theo quy định tại đoạn Vi:2 của các quy tắc này cũng 
như bất cứ thông tin nào liên quan đến sự tham gia của họ trong việc 
xem xét chính thức các biện pháp cụ thể trong vụ tranh chấp trước đó 
theo bắt cứ điều khoản nào của các Hiệp định WTO, kể cả tư vấn pháp 
lý chính thức theo Điều 27.2 của DSU, cũng như bắt cứ liên quan nào 
đến vụ tranh chấp với tư cách là nhân viên của một chính phủ thành 
viên của WTO trước khi gia nhập Ban Thư ký. 

Tổng giám đốc sẽ xem xét các thông tin đó để quyết định chỉ định 
Thành viên của Ban Thư ký hỗ trợ vụ tranh chấp. 

Khi Tổng giám đốc quyết định là khả năng xung đột lợi ích không 
đủ để không chỉ định một thành viên nào đó của Ban Thư ký hỗ trợ 
vụ tranh chấp, Tổng giám đốc sẽ thông báo Ban Hội thẩm quyết định 
của mình và các thông tin hỗ trợ liên quan". 


SỐ TAY VỀ HỆ THỐNG GIẢI QUYẾT TRANH CHẮP CỦA WTO 


VII. Títh bí mật 


1. Các đối tượng điều chỉnh phải bảo đảm tính bí mật của quá 
trình tranh tụng, giải quyết tranh chấp cũng như bất cứ thông 
tin nào được một bên tranh chấp cho là bí mật. Không đối tượng 
nào được sử dụng các thông tin đó để giành lấy lợi thế cá nhân 
hoặc lợi thế cho người khác. 

2. Trong quá trình xét xử, không đối tượng điều chỉnh nào 
được tiếp xúc với bên ngoài về các vấn đề đang xem xét. Theo 
đoạn VIT:1, không đối tượng điều chỉnh nào được tuyên bố về quá 
trình xét xử hay về các vấn đề trong vụ tranh chấp mà người đó 
tham gia cho tới khi báo cáo của Ban Hội thẩm hoặc Cơ quan 
Phúc thẩm thường trực không bị hạn chế tiếp cận nữa. 


VIIIL Thủ tục liên quan đên cung cắp thông tin tiếp sau 
cờ các o phạm màng tính oật chất 
(material oiolations) có thể 


1. Bất cứ bên tranh chấp nào có bằng chứng về các vi phạm 
mang tính vật chất đối với các nghĩa vụ bảo đảm tính độc lập, 
công bằng, bí mật hoặc tránh xung đột lợi ích trực tiếp hoặc gián 
tiếp của các đối tượng liên quan, có thể làm suy giảm tính độc 
lập, công bằng, bí mật của cơ chế giải quyết tranh chấp, phải đệ 
trình bí mật các chứng cứ đó sớm nhất có thể cho Chủ tịch DSB, 
Tổng giám đốc hoặc Cơ quan Phúc thẩm thường trực như quy 
định từ đoạn VIH:ð tới VIH:17 dưới đây đưới hình thức văn bản 
nêu chỉ tiết các tình tiết và bỗi cảnh có liên quan. Các thành viên 
khác sở hữu hoặc có thể có các chứng cứ như vậy có thể cung cấp 
cho các bên tranh chấp nhằm bảo đảm tính tổng thể và công 
bằng của cơ chế giải quyết tranh chấp. 

2. Khi chứng cứ được mô tả trong đoạn VIII:1 dựa trên cáo 
buộc một đối tượng liên quan không cung cấp thông tin thì việc 
không cung cấp thông tin ấy không đủ cơ sở để loại bỏ tư cách đối 
tượng đó, trừ khi có những bằng chứng vi phạm mang tính vật 
chất đối với các nghĩa vụ bảo đảm tính độc lập, công bằng, bí mật 
hoặc tránh xung đột lợi ích trực tiếp hoặc gián tiếp, và do vậy 


PHỤ LỤC: VĂN KIỆN PHÁP Ha 


tính độc lập, công bằng, bí mật của cơ chế giải quyết tranh chấp 
có thế bị suy giảm. 

3. Khi chứng cứ như vậy không được cung cấp trong thời gian 
sớm nhất có thể, bên đệ trình chứng cứ phải giải thích lý do tại 
sao không làm điều đó sớm hơn và lời giải thích này sẽ được xem 
xét theo thú tục quy định tại đoạn VIII:1. 

4. Sau khi đệ trình chứng cứ lên Chủ tịch DSB, Tổng giám đốc 
hoặc Cơ quan Phúc thẩm thường trực, các thủ tục quy định tại 
đoạn VIH:B tới VIII:17 phải được hoàn thành trong vòng lỗ ngày 
làm việc. 


Hội thấm uiên, Trọng tài uà Chuyên gia 


5. Nếu người liên quan là đối tượng của bằng chứng và là hội 
thấm viên, trọng tài hay chuyên gia, bên tranh chấp phải cung 
cấp bằng chứng đó cho Chủ tịch DSB. 

6. Sau khi nhận bằng chứng như quy định tại đoạn VIII:1 và 
VIII:2, Chủ tịch DSB phải cung cấp bằng chứng cho người là đối 
tượng của bằng chứng để họ xem xét. 

7... Sau khi đã tham vấn với đối tượng liên quan, nếu chưa giải 
quyết được vấn đề, Chủ tịch DSB phải cung cấp tất cả các bằng 
chứng cũng như mọi thông tin từ người liên quan cho các bên 
tranh chấp. Nếu người liên quan từ chức, Chủ tịch DSB sẽ thông 
báo cho các bên tranh chấp và cho các hội thẩm viên, trọng tài 
hay chuyên gia tùy trường hợp cụ thể. 

8. Trong mọi trường hợp, Chủ tịch DSB, sau khi tham vấn với 
Tổng giám đốc và một số chủ tịch các hội đồng liên quan và có đủ 
cơ hội để nghe các bên tranh chấp và người liên quan trình bày 
quan điểm, sẽ quyết định xem liệu có xảy ra sự vi phạm mang 
tính vật chất các nguyên tắc này như quy định tại đoạn VIH:1 và 
VIII:2 hay không. Khi các bên đồng ý là có vì phạm mang tính 
vật chất thì người liên quan sẽ bị loại để bảo đảm tính tổng thế 
của cơ chế giải quyết tranh chấp. 


9. Người là đối tượng của bằng chứng sẽ tiếp tục tham gia xem 


se SỐ TAY VỀ HỆ THÔNG GIẢI QUYẾT TRANH CHẮP CỦA WTO 


xét vụ tranh chấp trừ khi vi phạm mang tính vật chất được xác 
định là đã xảy ra, 
10. Chủ tịch DSB sau đó phải có hành động cần thiết chỉ định 
người là đối tượng của bằng chứng từ chức hoặc không tham gia 
vụ tranh chấp đó. 


Ban Thư ký 


11. Nếu người liên quan là đối tượng của bằng chứng và là 
thành viên của Ban Thư ký, bên tranh chấp chỉ cung cấp bằng 
chứng cho Tổng giám đốc WTO và Tổng giám đốc WTO sẽ cũng 
cấp bằng chứng cho người liên quan là đối tượng của bằng chứng 
và tiếp tục thông báo cho bên tranh chấp kia hoặc các bên tranh 
chấp và Ban Hội thẩm. 

12. Tổng giám đốc WTO phải có hành động thích hợp tuân thủ 
các Quy chế Nhân viên***, 

13. Tổng giám đốc WTO phải thông báo cho các bên tranh chấp, 
Ban Hội thẩm và Chủ tịch DSB quyết định của mình kèm theo 
các thông tin hỗ trợ có liên quan. 


Cơ quan Phúc thẩm thường trực 


14. Nếu người liên quan là đối tượng của bằng chứng và là 
thành viên của Cơ quan Phúc thẩm thường trực hoặc của ban hỗ 
trợ Cơ quan Phúc thẩm thường trực, bên tranh chấp sẽ cung cấp 
bằng chứng cho bên tranh chấp kia, sau đó cho Cơ quan Phúc 
thẩm thường trực. 


15. Sau khi nhận bằng chứng như quy định tại đoạn VII:1 và 


*** (Ghi trong nguyên bản) Trong khi thông qua các Quy chế Nhân viên, 
Tổng giám đốc phải hành động tuân thủ điều khoản dự thảo của các Quy chế 
Nhân viên: "Nếu đoạn VIII:11 của Nguyên tắc thực hiện của Thỏa thuận giải 
quyết tranh chấp bị hủy bỏ, Tống giám đốc phải tham vấn với người là đố: 
tượng của bằng chứng và Ban Hội thẩm, và nếu cân, thực hiện hành động kỷ 
luật thích hợp”. 


PHỤ LỤC: VĂN KIỆN PHÁP LÝ 


VIIL2, Cơ quan Phúc thẩm thường trực phải cung cấp bằng 
chứng cho người là đối tượng của bằng chứng để họ xem xét. 
16. Cơ quan Phúc thẩm thường trực phải có hành động thích 
hợp sau khi tạo cơ hội đủ để các bên tranh chấp và người liên 
quan trình bày quan điểm. 

17. Cơ quan Phúc thẩm thường trực phải thông báo cho các bên 
tranh chấp, Ban Hội thẩm và Chủ tịch DSB quyết định của mình 
kèm theo các thông tin hỗ trợ có liên quan. 

18. Sau khi hoàn thành các thủ tục quy định từ đoạn VIH:5 đến 
VIH:17, nếu việc chỉ định một người có liên quan không phải là 
thành viên của Cơ quan Phúc thẩm thường trực bị hủy bê hoặc 
người đó từ chức, việc bổ nhiệm người thay thế phải tuân thủ các 
thủ tục như bể nhiệm người đầu tiên nhưng thời hạn bằng một 
nửa so với quy định trong DSU. Thành viên của Cơ quan Phúc 
thẩm thường trực được lựa chọn thông qua luân phiên xét xử 
tranh chấp sẽ tự động là thành viên của Ban Hội thẩm. Ban Hội 
thẩm, các thành viên của Cơ quan Phúc thẩm Thường trực xét 
xử hay trọng tài có thể quyết định, sau khi tham vấn với các bên 
tranh chấp, về bất kỳ sửa đổi cần thiết nào trong chương trình 
làm việc hoặc thời gian biểu dự kiến của mình. 

19. Tất cả những người và thành viên liên quan phải giải quyết 
vấn đề liên quan đến những vi phạm mang tính vật chất đối với 
các quy tắc này một cách nhanh nhất có thể, tránh làm chậm quá 
trình xét xử theo quy định của Thoả thuận. 

20. Ngoại trừ khi đặc biệt cần thiết phải đưa ra quyết định, tất 
cả các thông tin liên quan và các vi phạm mang tính vật chất đôi 
với các quy tắc này phải được giữ bí mật. 


IS. Rà soát 


1. Các Quy tắc ứng xử này phải được rà soát trong vòng hai 
năm sau khi thông qua và DSB sẽ quyết định việc tiếp tục, sửa 
đổi hay chấm đứt các quy tắc này. 


SỐ TAY VỀ HỆ THÓNG GIẢI QUYẾT TRANH CHẮP CỦA WTO 


PHỤ LỤC 1A 


Hoạt động trọng tài sẽ tuân thủ các điều khoản sau: 
- Điều 21.3(c), 22.6 và 22.7; 26.1(c) và 2ð của DSU; 
- Điều 8.5 của Hiệp định SCM; 
- Điều XXI.3 và XXII.3 của Hiệp định chung về thương mại 
dịch vụ. 


PHỤ LỤC 1B 


Các chuyên gia tư vấn và cung cấp thông tin hoạt động tuân thủ 
các điều khoản sau: 
- Điều 13.1 và 18.2 của DSU; 
- Điều 4.5 của Hiệp định SCM; 
- Điều 11.2 của Hiệp định về các biện pháp kiếm dịch động 
thực vật; 
- Điều 14.2 và 14.3 của Hiệp định về các hàng rào kỹ thuật 
đối với thương mại. 


PHỤ LỤC 2 
DANH MUC MINH HQA CÁC THÔNG TIN CẲN CUNG CẤP 


Danh mục này gồm các uí dụ uề các loại thông tin mà một người 
được đề nghị hỗ trợ giải quyết một uụ tranh chấp cần cung cấp 
phù hợp uới các Quy tắc ứng xử theo Thôa thuận uề quy tắc uà 
thủ tục giải quyết tranh chấp 

Mọi người liên quan, như định nghĩa tại Phần IV:1 của Quy 

tắc ứng xử này có trách nhiệm cung cấp thông tin như quy định 
tại Phần VI:2, bao gồm: 

(a) lợi ích tài chính (ví dụ, đầu tư, cho vay, cổ phần, lãi, nợ); 
lợi ích kinh doanh (ví dụ, chức giám đốc hoặc thu nhập- 
theo hợp đồng); và các lợi ích tài sản liên quan đến tranh 
chấp; 

(b)_ lợi ích nghề nghiệp (ví dụ, quan hệ trước đây hay hiện tại 


PHỤ LỤC: VĂN KIỆN PHÁP LÝ 


với các khách hàng tư nhân, bất cứ lợi ích nào có thể có 
trong các vụ kiện trong nước và quốc tế, hệ quả của 
chúng, mà có thể liên quan đến các vấn đề giống với các 
vấn đề trong tranh chấp hiện nay); 

(c) các lợi ích hoạt động khác (ví dụ, tham gia tích cực vào 
các nhóm lợi ích hoặc các tổ chức có thể có chương trình 
nghị sự liên quan đến vấn đề tranh chấp); 

(d) các tuyên bố ý kiến cá nhân về các vấn đề có liên quan tới 
vấn đề tranh chấp (ví du, các tuyên bố, ấn phẩm); 

(e) lợi ích việc làm hoặc các lợi ích gia đình (ví dụ, khả năng 
cô lợi ích gián tiếp hoặc áp lực từ người chủ, hiệp hội kinh 
doanh hay các thành viên trong gia đình). 


PHỤ LỤC 3 


Mã số vụ tranh chấp: .................. 


MẪU CUNG CẤP THÔNG TIN CỦA WTO 


Tôi đã đọc Thỏa thuận về Quy tắc và thủ tục giải quyết tranh 
chấp và Quy tắc ứng xử DSU, tôi hiểu nghĩa vụ của mình, trong 
khi tham gia cơ chế giải quyết tranh chấp và cho tới khi DSB ra 
quyết định thông qua báo cáo liên quan đến vụ kiện hoặc biên 
bản giải quyết vụ kiện, phải cung cấp mọi thông tìn có thể ảnh 
hưởng tới sự độc lập và công bằng hoặc có thể gây ra những nghi 
ngờ có cơ sở đối với tính tổng thể và công bằng của việc giải quyết 
tranh chấp và tôn trọng nghĩa vụ của mình liên quan đến tính bí 
mật của vụ kiện giải quyết tranh chấp. 


Ký tên: Ngày: 


| SỐ TAY VỀ HỆ THỐNG GIẢI QUYẾT TRANH CHẮP CỦA WTO 


Thông báo của Tổng giám đốc về Điều 5 của DSU 
WT/DSB/25 ngày 17-7-2001 


ĐIỀU 5 CỦA DSU 
Thông báo của Tổng giám độc 


Thông tin ngày 13-7-2001 sau đây của Tổng giám đốc đã được 
gửi tới Chủ tịch DSB và đề nghị được phân phát để thông tin tới 
các nước thành viên. 


Thỏa thuận về giải quyết tranh chấp (DSU) được xem xét là một 
nhân tố quan trọng của hệ thông thương mại quốc tê. Nó tạo cơ 
hội cho các thành viên giải quyết tranh chấp trong điễn đàn đa 
phương. May mắn là, nhiều tranh chấp được đưa lên WTO đã 
được giải quyết thông qua đàm phán với các giải pháp thỏa mãn 
các bên. Tuy nhiên, nhiều tranh chấp vẫn đòi hôi phải thành lập 
Ban Hội thẩm và thủ tục tố tụng của Cơ quan Phúc thẩm. 

Tôi cho rằng các thành viên phải có được mọi cơ hội để giải 
quyết tranh chấp thông qua đàm phán bất cứ khi nào có thể. 
Điều 5 của DSU cho phép sử dụng môi giới, hòa giải và trung 
gian, nhưng Điều này chưa được sử dụng kế từ khi thành lập 
WTO. Theo tỉnh thần này, tôi mong muốn đề nghị các thành viên 
lưu ý tới thực tế rằng tôi sẵn sàng giúp đỡ theo quy đinh trong 
Điều 5.6. Đã đến lúc triển khai việc thực hiện quy định này. 


Có hai Phụ lục gắn kèm bức thư này nhằm trợ giúp các thành 
viên về vấn đề này. Phụ lục A là gồm các ghi chú về những nội 
dung cơ bản, Phụ lục B đưa ra một số thủ tục đơn giản để các 
thành viên sử dụng khi yêu cầu trợ giúp. 

Tôi mong muốn nhấn mạnh rằng những thủ tục này hoàn 
toàn nhằm giúp đỡ các thành viên giải quyết những khó khăn và 
không hạn chế quyền của họ theo Hiệp định. Tôi mong muốn bảo 
đảm với các thành viên rằng những thủ tục này dù thế nào cũng 
không hạn chế khả năng của tôi giúp đỡ các nước nhiều hơn nếu 
có đề nghị giúp đỡ. 


Tôi hy vọng sẽ được làm việc với các nước và hy vọng ghi chú 


PHỤ LỤC: VĂN KIỆN PHÁP LÝ bai 


này có ích đối với các thành viên muốn áp dụng quy định của 
Điều 5. 


PHÙ LỤC A 


Ghi chú cơ bản nè đề nghị môi giới, hòa giải uà trung 
gian theo Điều õ của DSU 


Điều 5 của DSU về môi giới, hòa giải và trung gian chưa bao giờ 
được sử dụng. Thủ tục tương tự trước đây của GATT cũng rất ít 
khi được sử dụng. Đặc biệt là, Điều 5.6 quy định rằng Tổng 
giám đốc có thể, với quyền hạn đương nhiên của mình, đề xuất 
môi "giới, hòa giải và trung gian cho các bên tranh chấp. Thẩm 
quyền này được coi như gắn liền với chức vụ đó dù không có quy 
định chỉ tiết hơn trong các quy định”. Do vậy, Tổng giám đốc 
không được trao thêm quyền mới nào theo quy định này, ngoài ra 
Tổng giám đốc có thế thực hiện quyền thông thường để trợ giúp 
các thành viên đàm phán và giải quyết các bất đồng”. 


Cơ sở lịch sử 


Thỏa thuận về giải quyết tranh chấp năm 1979 cho phép việc sử 
dụng môi giới để giải quyết tranh chấp. Đoạn 8 của DSU này quy 
định như sau: 


1. (Ghi chú theo nguyên bản) Chúng tôi không tính các hành động xảy ra 
theo quy định của Quyết định ngày 5-4-1966 (BISD 148/18). Những vấn đề này 
hiện nay được quy định theo Điều 3.12 của DSU và được thực hiện thay cho 
hành động theo Điều 4, 5, 6 và 12 của DSU. Quyết định năm 1966 quy định một 
số thủ tục cụ thể. 

2. (Ghi chú theo nguyên bản) Cuôn từ điển về luật lệ của Blaek đưa ra định 
nghĩa sau về quyền đương nhiên (ex øffieio: “Xuất phát từ chức uụ; do chức 0ụ; 
không cần bắt cứ sự cho phép hay phân công nào khác ngoài sự cho phép bắt 
nguồn từ uiệc nắm giữ một chức oụ cụ thể. Một quan chúc có thể thực thi những 
quyền lực không được trao cụ thể cho ông ta, nhưng nhất thiết phải được bao 
hàm trong chức uụ của ông ta; đó là quyền đương nhiên. Như uậy, một thẩm 
phán đương nhiên có quyền của một người bảo uệ hoà bùnh”. 

3. (Ghi chú theo nguyên bản) Điều này được phân biệt từ quy định về trọng tài 
chính thức trong Điều 25 theo cách thay thể đối với thủ tục giải quyết tranh chấp. 


za| SỐ TAY VỀ HỆ THỒNG GIẢI QUYẾT TRANH CHẮP CỦA WTO 


Nễu một tranh chấp không được giải quyết thông qua tham 
vấn, các bên ký kết liên quan có thể đề nghị một cơ quan 
hoặc cá nhân thích hợp giúp đỡ hòa giải sự khác biệt nối 
cộm giữa các bên. Nếu tranh chấp là một trường hợp mà 
một bên ký kết kém phát triển hơn khiếu nại nước phát 
triển thì nước kém phát triển hơn có thể đề nghị sự trợ 
giúp của Tổng giám đốc, người có thể tham vấn CHỦ TỊCH 
CÁC BÊN KÝ KẾT và Hội đồng”. 


Quy định này đã được viện dẫn nhưng không thành công trong 
cuộc tranh chấp giữa Mỹ và EC năm 1982 về đãi ngộ thuế quan 
của EC đôi với sản phẩm quả có múi. Cũng trong năm 1982, 
Tuyên bồ bộ trưởng có quy định như sau: 


Theo đoạn 8 của DSU, nếu một tranh chấp không được giải 
quyết thông qua tham vấn, bất kỳ một bên tranh chấp nào, 
với sự đồng ý của bên kia, có thể tìm kiêm sự trợ giúp của 
Tổng giám đốc hoặc của bất kỳ cá nhân hoặc nhóm cá nhân 
nào được Tổng giám đốc chỉ định. Quá trình hòa giải phải 
được tiên hành nhanh chóng và Tổng giám đốc phải thông 
báo cho Hội đồng về kết quả của quá trình hòa giải ... 


Từ năm 1987-1988, thủ tục này được Nhật Bản và EC sử dụng 
nhằm đưa ra giải pháp đối với tranh chấp liên quan tới việc định 
giá và tập quán buôn bán về đồng ở Nhật Bản. Tổng giám đốc chỉ 
định một đại điện riêng đưa ra báo cáo về tranh chấp. Ngoài ra, 
một chuyên gia bên ngoài khác đã được tuyến để hỗ trợ cho việc 
xây đựng phần mô tả thực tế của báo cáo. Tổng giám đốc đã thông 
báo tới các bên ký kết một báo cáo bao gồm kết quả điều tra thực 
tế ngắn gọn cũng như “ý kiến gợi ý” là EC và Nhật Bản nên tiến 
hành đàm phán bình đẳng, có đi có lại về một số dòng thuế nhất 
định của Nhật Bản như là một phần của Vòng Urugoay'. 


4. (Ghi chú theo nguyên bản) Thỏa thuận về Thông báo, Tham vấn, Giải 
quyết tranh chấp và Giám sát ngày 28-11-1979 (268/210). 

5. (Ghi chú theo nguyên bản) Tuyên bố bộ trưởng ngày 29-11-1982. Quyết 
định về giải quyết tranh chấp (298/13). 

6. (Ghi chú theo nguyên bản) Các biện pháp ảnh hưởng tới thị trường 
quặng và dung dịch đồng thế giới. Ghi chú của Tổng giám đốc (36/199). 


PHỤ LỤC: VĂN KIỆN PHÁP LÝ ao 


Năm 1988, Tổng giám đốc cho biết ông đã được đề nghị cung 
cấp trợ giúp cho Canađa và EC. Theo đề nghị của các bên, ông đã 
đưa ra ý kiến tư vấn đối với một câu hỏi nảy sinh trong quá trình 
đàm phán Điều XXIV liên quan đến câu hỏi về vấn đề nhượng bộ 
thuê của Bồ Đào Nha dành cho Canađa có bao gồm cá tuyết ướp 
muỗi hay không”. 

Đoạn D của Quyết định ngày 12-4-1989 về hoàn thiện quy tắc 
và thủ tục giải quyết tranh chấp của GATT (368/61) bổ sung quy 
định về đề nghị môi giới. Những quy định mới này cũng giống 
như Điều V hiện tại của DSU. Tương tự, việc chỉ định một đại 
diện riêng của Tổng giám đốc trong Quyết định năm 1982 đã bị 
bỏ qua. Không có báo cáo nào về việc sử dụng quy định này. 


Đề xuất hiện tại 


Tổng giám đốc cho rằng các thành viên nên cố gắng giải quyết 
tranh chấp càng nhiều càng tốt mà không cần tới thủ tục của 
Ban Hội thẩm và Cơ quan Phúc thẩm. Về vấn đề này, ông mong 
muốn các thành viên biết được thiện ý của ông muốn hỗ trợ tích 
cực để giải quyết tranh chấp thông qua việc sử dụng môi giới, 
hòa giải và trung gian. Không giống như Quyết định năm 1982, 
không có quy định rõ ràng về thẩm quyền bổ nhiệm cá nhân khác 
tiền hành thủ tục tố tụng. Thay vào đó, DSU quy định rằng điều 
này phải được xem xét như là một phần của quyền đương nhiên 
của Tổng giám đốc”. Do vậy, rõ ràng là Tổng giám đốc sẽ can 
thiệp sâu hơn vì quyền cụ thể này nảy sinh từ thẩm quyền của 
ông. Do đó, dự kiến là thủ tục tố tụng sẽ được Tổng giám đốc giải 
quyết trực tiếp, hoặc với sự nhất trí của các bên, một Phó tống 
giám đốc được chỉ định sẽ giải quyết. Cần thiết phải có quy định 
về sự trợ giúp từ Ban Thư ký hoặc các nhà tư vấn khác được 


7. (Ghi chú theo nguyên bản) C/M/225, trang 2 

8. (Ghi chú theo nguyên bản) Hiến nhiên là, do có thẩm quyền đương nhiên 
được sử dụng trong các trường hợp cụ thể, theo đó, Tổng giám đốc có thể đưa ra 
dịch vụ hỗ trợ giải quyết bắt đồng giữa các thành viên trong các trường hợp khác. 
Ngôn ngữ của Điều 5 cần phải xem như là hạn chế vai trò ở một nơi nào đó. 


SỐ TAY VỀ HỆ THÔNG GIẢI QUYẾT TRANH CHẮP CỦA WTO 


tuyển vì mục đích này, sau khi tham vấn với các bên. 

Một sự khác biệt khác nảy sinh do sự khác nhau đáng kể giữa 
hệ thống giải quyết tranh chấp của GATT và WTO. Quy định 
đồng thuận loại trừ (negative consensus) giúp bảo đảm việc tiếp 
cận hệ thống giải quyết tranh chấp cũng như việc áp dụng quá 
trình phúc thẩm giúp khẳng định sự nhất quán đã thay đổi cơ 
bản ý nghĩa của hệ thống giải quyết tranh chấp. Theo tỉnh thần 
thay đổi này, Tổng giám đốc không hy vọng đưa ra “ý kiến tư 
vấn”, mặc dù, nói chính xác thì tư vấn không chính thức và 
không mang tính pháp lý là cách tốt nhất để tìm ra giải pháp phù 
hợp. Kết luận pháp lý liên quan tới một tranh chấp cụ thể tất 
nhất nên được đưa ra trong quá trình giải quyết tranh chấp 
chính thức. Hơn nữa, thủ tục theo Điều 5 cần được xem như nỗ 
lực nhằm hỗ trợ việc đạt được giải pháp mà các bên cùng nhất 
trí. Cũng cần phải nhắc thêm rằng Điều 25 quy định về trọng tài 
và tống giám đốc không muốn vi phạm quy định của DSU. 

Theo tinh thần ở trên, Tổng giám đốc đề nghị đưa ra một số 
bước thủ tục mà các bên cần tiến hành khi yêu cầu thực hiện 
Điều 5 và những bước như vậy có thể dựa trên những xem xét 
sau đây: 


1. Đề nghị theo Điều 5 chỉ có thể được thực hiện sau khi 
bắt đầu tranh chấp chính thức theo đề nghị tham vẫn 
phù hợp với Điều 4 của DSU. Bản chất của đề nghị theo 
Điều 5 cần được quy định cụ thểŸ. 

2. Tổng giám đốc nên gặp các bên càng sớm càng tốt sau 
khi có đề nghị, để: (a) lắng nghe quan điểm của họ về 
tranh chấp; (b) đánh giá những nguồn lực mà ông có thể 
dành cho tiên trình nhằm đạt được giải pháp; và (e) 


9. (Ghi chú theo nguyên bản) Hỗ trợ, hòa giải và trung gian được xem như 
là ba mức khác nhau về sự tham gia của Tổng giám đốc với sự hỗ trợ hậu cần 
của Ban Thư ký, việc hòa giải liên quan tới sự tham gia trực tiếp trong đàm 
phán và trung gian, bao gồm khả năng đưa ra giải pháp thực tế nếu có khả 
năng. Sự linh hoạt được duy trì đối với việc thay đổi vai trò. 

10. (Ghi chú theo nguyên bản) Trong bắt kỳ trường hợp nào, điều này biến 
động dựa trên loại hình trợ giúp đề nghị. 


PHỤ LỤC: VĂN KIỆN PHÁP LÝ 


đưa ra đánh giá ban đầu nếu có thể. 

3. Tổng giám đốc có thể chỉ định Phó tổng giám đốc hỗ trợ 
và/hoặc hoạt động thay mặt mình. Trừ một số hạn chế 
các trường hợp môi giới, Tống giám đốc hoặc Phó tổng 
giám đốc được chỉ định phải có mặt tại cuộc họp được tổ 
chức theo quy trình. Do đây là việc thực hiện quyền 
đương nhiên, nên tránh việc có thêm đại diện ngoài cấp 
Phó tổng giám đắc. 

4. Tổng giám đốc có thể cung cấp nhân viên của Ban Thư 
ký để hỗ trợ quá trình nều thấy phù hợp. Cần quan tâm 
thỏa đáng đến việc bảo vệ nhân viên đó khỏi liên quan 
tới các thủ tục giải quyết tranh chấp chính thức nhằm 
bảo. đảm sự khách quan của Ban thư ký”. Trong phạm 
vi cần thiết, chuyên gia tư vấn bên ngoài có thể được sử 
dụng để hỗ trợ tiến trình. 

5. Tổng giám đốc và Phó tổng giám đốc không trực tiếp liên 
quan tới các vụ việc đang được Ban Hội thẩm và Cơ quan 
Phúc thẩm xem xét, do đó không cần có “bức tường 
lửa”'?, Đối với các nhân viên và người tư vấn khác, cần 
bảo đảm rằng họ không liên quan trực tiếp tới tranh 
chấp liên quan cả trước và sau khi áp dụng thủ tục của 
Điều 5. Điều này đã được quy định theo Quy tắc ứng xử 
và không cần có hành động thêm nào. 


PHỤ LỤC B 
Thủ tục đề nghị hành động theo Điều 5 của DSU 


1. Bất kế thời gian nào, sau khi yêu cầu tham vấn được đưa ra 
theo Điều 4 của DSU, bắt kỳ bên nào tham gia tranh chấp đều có 


11. (Ghi chú theo nguyên bản) Nhìn chung, nhân viên từ các phòng chịu 
trách nhiệm chính về giải quyết tranh chấp sẽ không liên quan tới thủ tục của 
Điều 5. 

12. (Ghi chú theo nguyên bản) Điều 8.7 của DSU quy định rằng Tổng giám 
đốc sẽ xác định thành phần của Ban Hội thẩm nếu được một trong các bên đề 
nghị. Nhìn chưng, vai trò này có vẻ không liên quan đến xung đột lợi ích cơ bản 
và trong bất kỳ trường hợp nào được quy định cụ thể cả trong Điều 5.6 và 8.7. 


PỊ- TAY VỀ HỆ THÓNG GIẢI QUYẾT TRANH CHẮP CỦA WTO 


thể đưa ra đề nghị với Tổng giám đốc để có môi giới, hòa giải và 
trung gian. 

2. Yêu cầu như vậy sẽ xác định đó là đề nghị về môi giới, hòa 
giải và/hoặc trung gian. Vai trò của Tổng giám đốc có thể thay đối 
trong quá trình nếu các bên đồng ý. Đề nghị như vậy cũng sẽ bao 
gồm bắt kỳ vấn đề nào cần xem xét, có thể bao gồm bất kỳ vấn 
đề nào hoặc tất cả các vấn đề trong đề nghị tham vấn. 

3. Tổng giám đốc sẽ gặp các bên trong vòng năm ngày để thảo 
luận các vấn đề đưa ra. Nếu tẤt cả các bên tranh chấp đồng ý, 
Tổng giám đốc sẽ đề nghị môi giới, hòa giải và/hoặc trung gian. 
Tổng giám đốc sẽ thu xếp các cuộc họp tiếp theo với các bên nếu 
cần thiết. 


4. Trong thời gian sớm nhất, Tổng giám đốc sẽ chỉ định cho các 
bên bất kỳ nhân viên nào của Ban Thư ký hoặc các chuyên gia 
tư vấn sẽ hỗ trợ Tổng giám đắc thực hiện các thủ tục, sau khi 
tham vần với các bên. 

5. Quá trình sẽ kết thúc theo đề nghị của bất kỳ bên tranh chấp 
nào, trừ trường hợp có hai hoặc nhiều hơn các bên khiếu kiện và 
ít nhất một bên khiếu kiện và bên bị khiếu kiện muốn tiếp tục 
quá trình. Trong tình huống này, Tống giám đốc sẽ tiếp tục nỗ lực 
đối với các bên còn lại. 

6. Một quá trình đã kết thúc có thể được khởi động lại vào bất 
kỳ lúc nào theo đề nghị của các bên. Việc xem xét các đoạn trước 
đây liên quan tới tình huồng của nhiều bên sẽ áp dụng theo các 
sửa đổi chỉ tiết. 

7. Thông tin một phía cũng được phép. Tất cả các thông tin 
được thực hiện trong quá trình này sẽ là mật và không được tiết 
lộ vào bát kỳ lúc nào, bao gồm trong bất kỳ thủ tục nào được thực 
hiện theo DSU. 

8. Sẽ không có sự tham gia của bên thứ ba trong quá trình này, 
trừ khi các bên tranh chấp cùng nhất trí. 


9. Nếu một giải pháp do các bên cùng thỏa thuận về tranh chấp 
đạt được theo Điều 5, DSB và các hội đồng, ủy ban liên quan sẽ 
được thông báo theo Điều 3.6. 


- VĂN KIÊN PuÁpLý PP 
PHỤ LỤC: VAN KIỆN PHÁP LY 


Quyết định năm 1966 


QUYẾT ĐỊNH NGẢY 5-4-1966 VỀ THỦ TUC 
THEO ĐIỀU XXIII (BISD 148/18) 


CÁC BÊN KÝ KẾT, 

Thừa nhận rằng việc giải quyết nhanh chóng tình trạng mà 
các bên ký kết cho rằng bất kỳ lợi ích nào phát sinh trực tiếp 
hoặc gián tiếp từ Hiệp định chung bị ảnh hưởng bởi các biện 
pháp do bên khác thực hiện, có ý nghĩa cơ bản đối với hiệu quả 
của Hiệp định chung và việc duy trì sự cân bằng giữa quyền lợi 
và nghĩa vụ của tất cả các bên ký kết; 

Thừa nhận thêm rằng tình trạng như vậy gây tổn hại nghiêm 
trọng đối với thương mại và phát triển kinh tê của các bên ký kết 
là nước kém phát triển; và 

Khẳng định quyết tâm tạo thuận lợi cho việc tìm ra giải pháp 
cho những tình trạng như vậy, đồng thời cân nhắc đầy đủ nhu 
cầu tự vệ cả thương mại hiện tại và tiềm năng của các bên ký kết 
là nước kém phát triển bị ảnh hưởng bởi các biện pháp như vậy; 

Quyết định rằng: 


1. Nếu việc tham vấn giữa các bên ký kết là một nước 
kém phát triển và một nước phát triển về bất kỳ vấn 
đề nào thuộc Khoản 1 của Điều XXIII không dẫn đến 
giải pháp thỏa mãn các bên, bên ký kết là nước kém 
phát triển khiếu nại về các biện pháp có thể nêu vấn 
đề, là chủ đề của các cuộc tham vấn, với Tổng giám đốc, 
người sau đó sẽ thực hiện thẩm quyền đương nhiên, 
thông qua môi giới nhằm tạo thuận lợi cho việc tìm ra 
một giải pháp. 

2. Để đạt được điều này, các bên ký kết liên quan sẽ 
nhanh chóng cung cấp tất cả các thông tin theo đề nghị 
của Tổng giám đốc. 

3. Nhận được thông tin này, Tổng giám đốc sẽ tham vấn với 
các bên ký kết liên quan và với các bên ký kết hoặc các 
tổ chức liên chính phủ khác nếu ông thấy phù hợp với 
mục tiêu thúc đấy một giải pháp cùng được chấp nhận. 


SỐ TAY VỀ HỆ THỐNG GIẢI QUYẾT TRANH CHẮP CỦA WTO 


Sau thời hạn hai tháng kể từ khi bắt đầu tham vần đã 
được nêu ở đoạn 3, nếu không đạt được giải pháp thỏa 
mãn chung, Tổng giám đốc, theo đề nghị của một trong 
các bên ký kết liên quan, sẽ nêu vấn đề với CÁC BÊN 
KÝ KẾT hoặc Hội đồng, trong đó báo cáo các biện pháp 
đã được ông thực hiện và các thông tin cơ sở. 

Khi nhận được báo cáo, CÁC BÊN KÝ KẾT hoặc Hội 
đồng sẽ ngay lập tức chỉ định một Ban Hội thẩm gồm 
các chuyên gia để kiểm tra vấn đề nhằm đưa ra giải 
pháp thích hợp. Các thành viên của Ban Hội thẩm sẽ 
làm việc với tư cách cá nhân và sẽ được bổ nhiệm để 
tham vấn với các bên ký kết liên quan, sau khi được các 
bên thông qua. 

Khi tiến hành kiểm tra và với tất cả các thông tin cơ sở, 
Ban Hội thẩm sẽ xem xét tất cả các tình huống và vẫn 
đề liên quan tới việc áp dụng các biện pháp bị khiếu nại 
và ảnh hưởng về thương mại và phát triển kinh tế đối 
với các bên ký kết bị ảnh hưởng. 


Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày vấn đề có liên quan 
được nêu ra, Ban Hội thẩm sẽ phải đệ trình kết quả 
điều tra và kiến nghị để CÁC BỀN KÝ KẾT hoặc Hội 
đồng xem xét và quyết định. Khi vấn đề này liên quan 
tới Hội đồng, theo Quy tắc 8 của Thủ tục giữa các phiên 
được CÁC BỀN KÝ KẾT thông qua tại phiên họp lần 
thứ 13, Hội đồng sẽ đưa ra kiến nghị trực tiếp tới các 
bên ký kết liên quan và đồng thời báo cáo với CÁC 
BÊN KÝ KẾT. 

Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày quyết định của CÁC 
BÊN KÝ KẾT hoặc Hội đồng được đưa ra quyết định, 
bên ký kết nhận được các khuyến nghị phải gửi tới 
CÁC BÊN KÝ KẾT hoặc Hội đồng thông tin về hành 
động do họ thực hiện theo quyết định trên. 


Nếu việc kiểm tra báo cáo này cho thấy bên ký kết là 
đối tượng của khuyên nghị không tuân thủ đầy đủ các 
kiến nghị liên quan của CÁC BÊN KÝ KẾT hoặc Hội 


PHỤ LỤC: VĂN KIỆN PHÁP LÝ >9] 


đồng, và bất kỳ lợi ích nào phát sinh trực tiếp hoặc 
gián tiếp theo Hiệp định chung tiếp tục bị làm mất 
hiệu lực hay xâm phạm, và tình hình đủ nghiêm trọng 
để biện minh cho việc áp dụng các biện pháp, CÁC 
BÊN KÝ KẾT có thể cho phép các bên ký kết bị ảnh 
hưởng hoặc các bên được đình chỉ áp dụng bất kỳ 
nhượng bộ nào hoặc nghĩa vụ nào khác theo Hiệp định 
chung, mà việc đình chỉ được xem xét có bảo đảm đối 
với các bên ký kết gây ra thiệt hại, có tính tới bối cảnh 
cụ thể. 

10. Trong trường hợp mà một kiến nghị đối với một nước 
phát triển của CÁC BÊN KÝ KẾT không được thực 
hiện trong giới hạn thời gian mô tả trong đoạn 8, CÁC 
BEN KY KET sẽ xem xét những biện pháp sẽ được áp 
dụng để giải quyết vấn đề, ngoài những biện pháp được 
nêu trong đoạn 9. 

11. Nếu việc tham vấn được tiến hành theo đoạn 2 của 
Điều XXXVII liên quan tới những hạn chế mà không 
được phép theo bất kỳ quy định nào trong Hiệp định 
chung, bất kỳ bên nào tham gia tham vấn, nễu không 
đạt được giải pháp thòa mãn các bên, có thể đề nghị 
việc tham vấn được tiễn hành bởi các bên ký kết theo 
đoạn 2 của Điều XXIII và phù hợp với thủ tục đưa ra 
trong quyết định hiện nay, điều này được hiểu là một 
tham vấn được tiên hành theo đoạn 2 của Điều XXXVII 
liên quan tới những hạn chế như vậy sẽ được CÁC 
BÊN KÝ KẾT xem xét như hoàn thành các điều kiện 
của đoạn 1 của Điều XXIII nếu các bên tham vấn nhất 
trí như vậy. 


| SỐ TAY VỀ HỆ THỐNG GIẢI QUYẾT TRANH CHẮP CỦA WTO 


Quyết định năm 1989 


QUYẾT ĐỊNH NGÀY 12-4-1989 vỀ CẢI TIẾN 
CÁC QUY TẮC VẢ THỦ TỤC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP 
CỦA GATT (BISD 368/61) 


Tiếp theo cuộc họp của Ủy ban Đàm phán thương mại ở cấp bộ 
trưởng vào tháng 12-1988 và cấp quan chức cao cấp vào tháng 
4-1989, CÁC BÊN KÝ KÊT Hiệp định chung về thuế quan và 
thương mại, 

Thông qua việc cải tiễn các quy tắc và thủ tục giải quyết tranh 
chấp của GATT đưa ra ở dưới đây và việc áp dụng chúng theo các 
cơ sở đưa ra trong Quyết định này: 


G. Thông qua báo cáo của Ban Hội thẩm 


1. Nhằm dành thời gian hợp lý cho các thành viên Hội đồng 
xem xét báo cáo của Ban Hội thẩm, báo cáo sẽ không được xem 
xét thông qua tại Hội đồng cho đến hết 30 ngày kế từ khi báo cáo 
được phát hành tới các bên ký kết. 

2. Các bên ký kết có ý kiến phản đối báo cáo của Ban Hội thẩm 
phải đệ trình lý do phản đối bằng văn bản ít nhất 10 ngày trước 
cuộc họp xem xét báo cáo đó của Hội đồng. 


3. Các bên tranh chấp phải có quyền tham gia đầy đủ trong quá 
trình Hội đồng xem xét báo cáo và quan điểm của họ phải được 
ghi lại. Tập quán thông qua báo cáo của Ban Hội thẩm theo đồng 
thuận sẽ được tiếp tục sử dụng, không ảnh hưởng tới các quy 
định liên quan của GATT về việc đưa ra quyết định. Tuy nhiên, 
cần tránh việc trì hoãn quá trình giải quyết tranh chấp. 

4. Thời hạn từ khi có đề nghị theo Điều XXII:1 hoặc Điều 
XXII:1 đến khi Hội đồng có quyết định về báo cáo của Ban Hội 
thẩm sẽ không vượt quá 15 tháng trừ khi có thỏa thuận của các 
bên. Quy định của Khoản này sẽ không ảnh hưởng tới các quy 
định của Khoản 6 của Phần F(. 


H. Trợ giúp kỹ thuật 
1. Trong khi Ban Thư ký trợ giúp CÁC BÊN KÝ KẾT về giải 


PHỤ LỤC: VĂN KIỆN PHÁP LÝ so 


quyết tranh chấp theo đề nghị của họ thì cũng có nhu cầu cung 
cấp tư vấn và trợ giúp pháp lý bổ sung về giải quyết tranh chấp 
đối với các bên ký kết thuộc các nước đang phát triển. Nhằm mục 
đích đó, Ban Thư ký sẽ cung cấp chuyên gia pháp lý đủ tiêu 
chuẩn thuộc Phòng Hợp tác kỹ thuật đối với bất kỳ bên ký kết 
nào là nước đang phát triển có đề nghị như vậy. Chuyên gia này 
sẽ hỗ trợ các bên ký kết là nước đang phát triển theo cách nhằm 
bảo đảm duy trì sự trung lập của Ban Thư ký. 

2. Ban Thư ký sẽ tiến hành các khóa đào tạo đặc biệt cho các 
bên ký kết quan tâm về thủ tục và thực tiễn giải quyết tranh 
chấp của GATT nhằm giúp các chuyên gia của các bên ký kết có 
được thông tìn tốt hơn về các vấn đề này. 


1. Giám sát việc thực hiện các khuyên nghị uè phán quyết 


1. Việc nhanh chóng thực hiện các khuyến nghị hoặc phán 
quyết của các bên ký kết theo Điều XXII là thiết yếu nhằm bảo 
đảm giải quyết hiệu quả các tranh chấp vì lợi ích của tất cả các 
bên ký kết. 

2. Bên ký kết liên quan phải thông báo cho Hội đồng về ý định 
thực hiện các khuyên nghị hoặc phán quyết. Nếu không thể thực 
hiện ngay các khuyên nghị hoặc phán quyết, bên ký kết liên 
quan sẽ có thời hạn hợp lý để thực hiện. 

3. Hội đồng sẽ giám sát việc thực hiện các khuyến nghị hoặc 
phán quyết được thông qua theo Điều XXII:2. Vấn đề thực hiện 
các khuyến nghị hoặc phán quyết có thế được bất kỳ bên ký kết 
nào đưa ra tại Hội đồng vào bất kỳ lúc nào sau khi đã được thông 
qua. Trừ khi Hội đồng quyết định khác, vấn đề thực hiện các 
khuyến nghị hoặc phán quyết sẽ nằm trong chương trình nghị sự 
của cuộc họp Hội đồng trong sáu tháng sau khi thông qua và 
được nêu ở đó cho đến khi vấn đề được giải quyết. Ít nhất 10 ngày 
trước mỗi cuộc họp như vậy của Hội đồng, bên ký kết liên quan 
phải cung cấp cho Hội đồng báo cáo bằng văn bản về tình hình 
thực hiện các khuyến nghị hoặc phán quyết của Ban Hội thẩm. 


4. Trong các vụ việc được các bên ký kết là nước đang phát triển 
đưa ra, Hội đồng sẽ xem xét các hành động tiếp theo có thế thực 


9 ^. F1 £ H £ , 
SỐ TAY VỀ HỆ THÔNG GIẢI QUYẾT TRANH CHẮP CỦA WTO 


hiện tùy theo tình hình, phù hợp với đoạn 21, 23 của Thỏa thuận 
năm 1979 về Thông báo, Tham vấn, Giải quyết tranh chấp và 
Giám sát (BISD 265/214). 

Ghi chú đối với đoạn F(a) nêu rằng: các nội dung liên quan 
tới Hội đồng được đưa ra trong đoạn này cũng như trong các 
đoạn tiếp theo, không ảnh hưởng tới thẩm quyền của CÁC BÊN 
KÝ KẾT mà vì họ Hội đồng được giao quyền hành động phù hợp 
với tập quán thông thường của GATT (BISD 265/215). 


PHỤ LỤC: VĂN KIỆN PHÁP LÝ bại 


In 1.000 cuốn, khổ 15,5 x 23,5em, tại Nhà in Công ty Hữu Nghị 
Giấy phép xuất bản số: 290/GP-CXB, cấp ngày 31-10-2006. 
In xong và nộp lưu chiểu tháng I1 năm 2006. 


TÌM ĐỌC 


WALTER GOOD 
- TỪ ĐIỀN CHÍNH SÁCH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ 


* CẦM NANG VỀ CÁC HIỆP ĐỊNH CỦA WTO 
DÀNH CHO DOANH NGHIỆP 


* TÌM HIÊU VỀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ 


* ỦY BAN QUỐC GIA VỀ HỢP TÁC KINH TẾ QUỐC TẾ 
- VIỆT NAM VÀ CÁC TỔ CHỨC KINH TẾ QUỐC TẾ 


- ĐÀM PHÁN THUẾ QUAN TRONG WTO 


Giá: 45.000d 


